VIEN GIAC 


TẠP DHÍ DỦA NGƯỜI VIỆT TY NẠN VÀ PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÔNG HÙA LIÊN BANG ĐỨC 
#eitschrift der vietnramesischen Fllchtinge und Buddhisten in dẹr Bunidesrepuhlik eutschlanil 


PL.2567 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6NĂM2024 - JAHRGANG 45.JUNI2024 
=——— ` `'-—ễễễễễễE 
'. đ6T 


XA QUÊNGẪUNHĨCĂP(THƠ) 


MÔTNOÀY KIA... ĐẾNBỜ 
(SONGNGŨVIỆT-ĐÚC) Lỗi ĐI la 
HOATHƯỢNG „ 


TRÁI ĐẤT& CONNCƯỜI THÍCH NHUĐIEN 


VIÊN GIIÁC 


TẠP CHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT TY NẠN & PHẬT TỬ VIỆT NAM 
TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 


Chủ nhiệm Sáng lập: H.T. Thích Như Điển 
Chủ bút: Nguyên Đạo | Quản lý Tòa soạn: Thị Tâm 
Tòa soạn: Chùa/Pagode Viên Giác 
Karlsruher Str. 6 - 30519 Hannover - Germany 
Tel. +49 511 87 96 30 | Fax : +49 511 87 941 200 
Website: https://www.viengiac.info 


VIÊN GIÁC 


k =⁄ý TẠP CHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT TY NẠN VÀ PHẬT 
S TỬ VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐÚC 
Zeitschrift der vietnamesischen Flichtlinge und Bud- 

dhisten in der Bundesrepublik Deutschland 


CHỦ TRƯƠNG (HERAUSGEBER) CHỦ NHIỆM SÁNG LẬP 
Congregation d. Vereinigten Hòa Thượng Thích Như Điển 
Vietn. Buddh. Kirche (gem.) e. V. IifaYlf 
Karlsruher Str.6 - 30519 GHỦ BH 
Nguyên Đạo 

Hannover - Deutschland ở Ạ 

¬ KỲ THUẬT 
QUẢN LÝ TÒA BH Nguyên Đạo - Quảng Hạnh Tuệ 
Thị Tâm Ngô Văn Phát : ? : 
BiINỆ BIÊN TẬP & CỘNG TÁC VIÊN 


Đức: HT. Thích Như Điển - Tích Cốc Ngô Văn Phát - Nguyên 
Đạo - Từ Hùng Trần Phong Lưu - Dr. Trương Ngọc Thanh - Trần 
Đan Hà - Đỗ Trường - Lương Nguyên Hiền - Nguyễn Quý Đại 
- Nguyên Hạnh HTD - Hương Cau - Hoa Lan Thiện Giới - Thi 
Thi Hồng Ngọc - Phương Quỳnh - Dr. Văn Công Trâm - Tịnh Ý - 
Quỳnh Hoa - Trần Thế Thi - Hoàng Quân - Đại Nguyên Nguyễn 
Quý Đại. 

*. Pháp: Dr. Hoang Phong Nguyễn Đức Tiến - Chúc Thanh 

* Thụy Sĩ: TT. Thích Như Tú - Trần Thị Nhật Hưng - Song Thư 
LTH - Lưu An Vũ Ngọc Ruẫn. 

*. Bỉ: Nguyên Trí Hồ Thanh Trước. 

*. Ý:HuỳnhNgọcNga-TS. ElenaPucillo Trương & Trương Văn Dân. 

* Hoa Kỳ: Tuệ Nga - Họa Sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt & Cát Đơn Sa 
- Diễm Châu - Lâm Minh Anh - thylanthao - Nguyên Minh 
Nguyễn Minh Tiến - Dr. Bạch Xuân Phẻ. 

*- Canada: Dr. Thái Công Tụng - G8. Trần Gia Phụng - DVM 
Nguyễn Thượng Chánh. 

*. Úc Châu: TT. Thích Nguyên Tạng - Dr. Lâm Như Tạng - Quảng 
Trực Trần Viết Dung. 

*.. Và chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử cũng như văn, thi, 
họa sĩ... tán đồng chủ trương của Viên Giác. 


CÙNG SỰ CỘNG TÁC CỦA (Mitwirkung von) 
Hội Phật Tử VNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 
Vereinigung der Buddhistische-Vietnamflichtlinge ¡. d. BRD 


TÒA SOẠN 

Chùa/Pagode Viên Giác 

Karlsruher Str. 6 - 30519 Hannover 

Tel. 0511 - 87 96 30. Fax : 0511 - 87 941 200 

Website: https://www.viengiac.info 

Email Chùa: todinh@viengiac.info 

Email văn phòng: pagodevg2020@gmail.com 

Email kỹ thuật: baoviengiac@yahoo.de 

Email bài vở: chubut.viengiac@gmail.com 

+ Tạp chí Viên Giác phát hành mỗi hai tháng vào những tháng 
chấn. Viên Giác bảo tồn và phát huy truyền thống Văn Hóa Phật 
Giáo và Dân Tộc Việt Nam ở hải ngoại, không có tính thương 
mại. Mọi hỷ cúng và ủng hộ để phụ giúp trang trải các chỉ phí 
ấn loát, điều hành, bưu phí... chúng tôi xin đón nhận và chân 
thành cảm tạ. 

+ __ Ngoài số ấn bản in trên giấy mỗi kỳ, Tạp chí Viên Giác còn phát 
hành trên mạng toàn cầu Amazon và phổ biến rộng rãi trên các 
trang mạng Phật Giáo lớn trên thế giới. 

-__ Ủng hộ hiện kim cho Tạp chí Viên Giác, khi có yêu cầu chúng 
tôi sẽ gởi đến quý vị biên nhận để làm đơn xin quân bình thuế 
lương bổng, lợi tức hằng năm ở sở thuế. 

- _ Nội dung bài viết hay quảng cáo thuê đăng trên Tạp chí Viên 
Giác không nhất thiết là quan điểm hay chủ trương của Ban 
Biên Tập. Các tác giả hay những cơ sở thuê đăng quảng cáo 
chịu trách nhiệm về nội dung hay bản quyền trích dẫn theo quy 
định tác quyền (copyright). 


Trương mục ngân hàng: 

Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche Abteilung ¡.d. Sparkasse 
Hannover Konto Nr. 910 4030 66 

BIC: SPKHDE2HXXX. IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66 


MUD LỤC sø 2e3 


3 Thư Tòa Soạn 

s Phật Giáo & Đòi Sống 

5 Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng (Dalai Lama, Hoang 
Phong) 

9 Suy Tư Tịnh Tĩnh (Lâm Minh Anh) 

14 Artificial Intelligence (AI), Trí Thông Minh Hay Trí Tuệ 
(Hồ Thanh Trước) 

17 Trái Đất & Con Người (Thái Công Tụng) 

s 60 Năm Hành Đạo - HT Thích Như Điển 

20_ Xa Quê Ngẫu Nhĩ Gặp (Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 

21 Từng Nghe! (Nguyên Đạo Văn Công Tuấn) 

23 Ngôi Chùa Huyền Sử (Hoa Lan) 

26_ Nhân Duyên Hội Ngộ (Nguyễn Hữu Huấn) 

33 Thầy Tôi (Nguyên Hạnh HTD) 

35_ Niềm Tri Ân (Trần Thị Nhật Hưng) 

36 Theo Bước Chân 60 Năm (Song Thư) 

40 Bóng Hoàng Y Của Thầy (Chúc Thanh) 

s Phật Giáo & Tuổi Trẻ 

42_ Một Ngày Kia... Đến Bờ (Bs Đỗ Hồng Ngọc) [VN & DE] 

47 Truyện Cổ Phật Giáo: Phước Đức Của Quy Y Tam Bảo - 
Die Verdienste des Zuflucht Nehmens zu den Drei 
Juwelen (Tịnh Ý giới thiệu) - [VN & DE] 

52_ Gia Đình Mình Là Con Phật (Thi Thi Hồng Ngọc) 

53 Việt Nam! Việt Nam! (Hoàng Quân) 

s Truyện ngắn — Sáng tác 

54_ Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (Thích Như Điển) 

59_ Dưới Ánh Đèn Rạng Rỡ (Diễm Châu Cát Đơn Sa) 

64_ Những Truyện Ngắn & Rất Ngắn (Steven N.) 

66 Tới Nhật Bản Để Xin Một Chiếc Lá Vàng 
(Lương Nguyên Hiền) 

s Thông Tin - Thông Báo 

74 Trang Y Học & Đời Sống (Bs. Trương Ngọc Thanh 
phụ trách) 

77 Đại Hội Tăng Già P.G. Đức DBO (Thích Chân Đàn) 
[VN & DE] 

80. Hồn Việt Xứ Mỹ (Thích Chúc Hiếu) 

82 Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đại Nguyên phụ trách) 

84 Tin Thế Giới - Tin Việt Nam (Quảng Trực phụ trách) 

90 Hộp Thư Viên Giác - Phân Ưu, Cảm Tạ 

91 Phương Danh Cúng Dường 

s Thơ 

13 Khúc Giao Mùa (Tôn Nữ Mỹ Hạnh) 

16 Hoa Rụng Thêm Xuân (Tịnh Bình) 

23 Viên Giác Cảnh Chùa (Đan Hà) 

25_ Hương Trời Vạn Kỷ (Diệu Minh Tuệ Nga) 

58 Sang Mùa (Nguyễn Hoàn Nguyên) 

73 Mẹ ơi, Mẹ Đẹp Tuyệt Vời! (Thu Lý) 

86 Mơ Hoa (Nguyễn Minh Hoàng) 


Bìa: Họa sĩ Đình Khải 
Hình minh họa: Cát Đơn Sa, Lương Nguyên Hiền, U. Ostlaender 
Ấn loát: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH 


* VG số 262 kỳ tới, chủ đề: Vu Lan & Giỗ đầu Cựu Chủ Bút Phù 
Vân sẽ phát hành vào 8/24. Hạn chót nhận bài là 10.07.24. 
* Vì số trang báo có giới hạn nên một số bài viết cũng như 
Phương danh Cúng dường... không thể đăng hết trong một kỳ. 
Chúng tôi sẽ lần lượt đăng trong các số báo tới. Xin quý vị 
thông cảm. 


Thư Lòa Soạn 


(Báo Viên Giác số 261 tháng 6 năm 2024) 


Năm nay thời tiết đổi thay bất chợt, lúc nắng, lúc 
mưa, lúc tuyết rơi, lúc nóng bỏng, cũng chỉ nằm vào 
thời điểm của tháng tư dương lịch. Ngạn ngữ Đức 
nói rằng: ”April April, er macht was er will” (Tháng tư, 
tháng tư, Ông (trời) làm những gì như Ông muốn). 
Quả thật chữ “Trời” ở đây có ý nghĩa thật đầy đủ 
quyền uy như vậy. Đó là: lúc mưa, lúc nắng, lúc lụt 
lội, lúc bão tuyết, lúc nắng cháy bỏng da thịt v.v... 
là chuyện của Ông Trời, chứ con người tuyệt nhiên 
không thể can dự vào đó được. 

Ông Trời là một danh từ trừu tượng, dùng để chỉ 
cho một sự việc, một quyền năng mà con người phải 
phục tòng, phải thán phục, phải kêu Trời, khi không 
còn có khả năng dùng tự lực để chinh phục thiên 
nhiên nữa. Người ta có thể biến nước mặn thành nước 
ngọt, biến sa mạc thành chỗ trồng trọt, chăn nuôi. 
Khoa học ngày nay có thể bay lên đến mặt trăng, rồi 
sẽ có thể bay đến mặt trời hay những thiên hà cách 
xa quả đất nầy hằng tỷ tỷ cây số; nhưng ở đó con 
người cũng chưa thấy cái tận cùng của vũ trụ là gì. Từ 
đó người ta quy hết quyền năng cho Ông Trời là vậy. 

Đạo Phật thục tiễn ở mọi giá trị và quan niệm sống 
của mình trên quả địa cầu nầy theo Pháp Duyên 
Sinh. Có nghĩa là: cái nầy có thì cái kia có; cái nầy 
sanh thì cái kia sanh. Cái nầy diệt thì cái kia cũng 
diệt. Chúng tựthay đổi vị trí như gió thổi, như mây bay 
vậy. Ai đó có hỏi gió từ đâu đến hay mây bay đi về 
đâu? Nhưng điều ấy cũng chỉ là phù phiếm, vì không 
thục tế và ai cũng không dám chắc được kết quả để 
trả lời. Đôi khi cũng đúng mà đôi khi cũng sai. Do 
vậy nhà Bác Học Albert Einstein, là người Đức gốc 
Do Thái, mang quốc tịch Hoa Kỳ, cha đề của Thuyết 
Tương Đối, có lần đã nói rằng: “Phật Giáo không cần 
thẩm định lại giá trị khoa học của mình nữa, vì những 
gì Đức Phật dạy đã vượt lên trên khỏi sự chứng minh 
của khoa học rồi”. Vào thế kỷ thứ 20, Albert Einstein 
được hơn bảy tỷ người công nhận Thuyết Tương Đối 
của Ông và Ông ta đã nhận định như thế về Đạo 
Phật và khoa học như trên, thiết tưởng chúng ta cũng 
không cần phải tiếp tục bàn cải làm gì nữa. 

Sân bay Dubai vào tháng 4 năm 2024 đã ngập 
nước. Sa Mạc Sahara tuyết rơi, gió lốc ở Tiểu Bang 
Texas, Oklahoma, Hoa Kỳ, lụt lội kinh hoàng cũng 
như mưa quá tải tại các nước Phi Châu, động đất 
tại Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ vx... có phải do Ông Trời 
tạo ra hay do con người tàn phá thiên nhiên; nên 
mới ra nông nỗi ấy? Câu trả lời không khó. Đó là 


do con người chúng ta. Nhưng con người muốn gì? 
Chắc chắn rằng ai cũng muốn sống, mà chỉ sống 
cho mình, vào thời điểm của mình xuất hiện ở cõi nầy 
thì quá ích kỷ, chỉ lo tư lợi cho cá nhân; còn những 
thế hệ về sau nữa thì sao đây? Có lẽ họ bất cần; 
nên không quan tâm đến chăng? Đạo Phật có lý 
Duyên Sanh và Luật Nhân Quả; nên người Phật Tử 
phải biết rằng mình phải làm gì và nên làm gì để bảo 
vệ quả đất nầy cho tương lai nữa; chứ không phải 
"chết sống mặc ai”; còn mình thì ung dung thụ hưởng 
những tiện nghi vật chất hằng ngày đang có được. 

Đồng bằng sông Cửu Long đã cạn, nước ngọt 
chảy xuống từ thượng nguồn sông Mekong, do 
Trung Quốc ngăn đập, đắp đê. Do vậy đất cát phù sa 
không tiếp tục dòng chảy ấy vào Cửu Long giang và 
nước mặn lại tràn vào, khiến người dân thiếu nước để 
cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi, kể cả nước uống và 
những tiện nghi cần đến nước hằng ngày. Vậy thì Trời 
bao giờ mưa? Ai biết được. Ngày xưa thời của vua 
chúa cầm quyền, nếu hạn hán tiếp theo nhiều năm 
tháng, vua chúa đại thần phải ăn chay, niệm Phật, 
làm lễ cầu mưa; còn ngày nay những người lãnh đạo 
cộng sản, không có đức tin vào tôn giáo, nhiều khi 
còn gọi Ông Trời là ”thằng trời” để chứng minh cho 
cái ngông cuồng của kẻ chiến thắng một thời; nhưng 
họ đâu có biết rằng, đó cũng là sự trừng trị của thiên 
nhiên cho những người không tin vào Luật Nhân Quả. 

Đức Phật ra đời vì chỉ muốn khai mở tri kiến của 
chúng sanh để nhập vào tri kiến Phật; nhưng sự hiểu 
biết của con người, cũng như sự thực hành giá trị 
căn bản đạo đức ấy vẫn còn xa tầm tay với. Nên 
Ngài Thân Loan (Shinran) của Nhật Bản, Tổ Tịnh 
Độ Chân Tông ở vào thế kỷ thứ 13 có nêu một ví 
dụ tương đối dễ hiểu mà khó thực hiện. Ngài ví dụ 
rằng: có một người đang đứng trên một tảng đá cao, 
thòng một sợi dây xuống dưới vực sâu để cho người 
đang bị nạn nằm phía dưới đáy ấy có thể nắm bắt 
và người bên trên có thể kéo ngay lên; nhưng tiếc 
thay, người bị nạn ấy vẫn ham mê những thú vui gợi 
cảm đang xảy ra chung quanh mình ở dưới đáy vực 
ấy; nên quên hẳn đang có sợi dây cứu tử đang chờ 
đợi mình. Người có năng lực đang đứng trên cao là 
biểu tượng cho Đức Phật A Di Đà; còn kẻ đắm chìm 
trong cơn mê ở đáy vực là chúng ta. Sợi dây cứu tử 
ấy là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà, luôn nhắc ta 
quay về nẻo giác; nhưng chúng ta, chính chúng ta đã 
làm ngơ. Vậy lỗi ấy không phải do người đứng bên 
trên tảng đá đang chờ ta, mà do chính ta không hay 
chưa ý thức được hậu quả của sanh tử vậy. Cũng như 
thế, chặt phá rừng, con người cứ chặt đốn; nhưng lại 
không trồng tiếp rừng cây khác, mà cứ hy vọng ở 


VIÊN GIÁC | 3 


một ngày mai rừng sẽ xanh tươi trở lại, là chuyện sẽ 
không bao giờ có. 

Ở Việt Nam bây giờ lãnh đạo bị khủng hoảng trầm 
trọng, hết trảm tướng nầy đến trảm tướng khác. Đó 
là một sự sai lầm nghiêm trọng. Nếu muốn trảm, hãy 
trảm ngay lòng tham không đáy của những người 
lãnh đạo từ cấp thấp nhất, lên đến cấp cao. Không 
dạy cho họ biết nguyên nhân từ đâu, mà chỉ nhắm 
vào kết quả, là một sự sai lầm đáng trách. Việc nầy 
là kết quả chủ quan về chủ nghĩa cũng như đường lối 
lãnh đạo của những người đứng đầu nhà nước CS 
VN. Phải phân quyền và hành xử đúng luật pháp, 
dân chủ thì mới mong nước Việt Nam thay đổi trong 
tương lai, giống những nước lân cận như: Thái Lan, 
Mã Lai hay Nam Dương. Ngược lại, nếu sự suy nghĩ 
của cái đầu thuộc về tư bản chủ nghĩa mà hai chân 
thì chỉ chuyển động theo bước chân của xã hội chủ 
nghĩa, thì chắc rằng mười kiếp làm người nữa, dân 
tộc Việt Nam chúng ta vẫn đi vào con đường bế tắc, 
vô phương cứu chữa vậy. 

Từ đó chúng ta thấy rằng Ngài Nagarjuna (Long 
Thọ), một bậc Đại Sư của Ấn Độ ở vào thế ký thứ 3, 
thứ 4 sau Tây Lịch, nhắn gửi chúng ta qua tác phẩm 
Đại Trí Độ Luận rằng: “Hãy đừng mong ai đó bọc 
nhung quả địa cầu nầy để cho ta đi hai chân được 
êm, mà hãy tự bọc nhung hai chân của mình lại để đi 
được êm trên quả địa cầu nầy”. Đó là lời dạy, là một 
triết lý sống. Nếu chúng ta áp dụng vào đời sống hằng 
ngày, chắc rằng chúng ta sẽ không thất vọng về bất 
cứ một vấn đề gì khi xử thế, kể cả những vấn đến khó 
khăn như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục v.v... 

“Thời gian và thủy triều chẳng đợi chờ ai”. Đó là 
câu ngạn ngữ của tiếng Anh. Nghĩa là khi thời gian 
trôi qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại giống như cũ 
nữa và mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần, không 
có lần nào giống lần nào cả. Cho nên nếu chúng 
ta có muốn lợi dụng thì hãy nên lợi dụng thời gian 
để làm một việc gì đó cho có ý nghĩa trong 24 tiếng 
đồng hồ của mỗi ngày. Ai trong chúng ta mỗi ngày 
cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, không thêm, không 
bót. Hài nhi mới sinh ra, chúng có 24 tiếng mỗi ngày; 
học sinh, sinh viên, ông Giám Đốc, Thầy giáo, Bác 
Sĩ, Kỹ sư. Người nông dân, cô thợ may, người Tăng 
sĩ, nhà Bác học vx... tất cả chúng ta đều giống nhau 
và bình đẳng về thời gian, kể cả người lớn cho đến trẻ 
con. Vậy chúng ta hãy tận dụng hết sức mình trong 
khoảng thời gian mà chúng ta còn hiện hữu trên cõi 
đời nầy để làm những công việc hữu ích, có lợi cho tha 
nhân, ấy mới là điều đáng quý. Nếu ngược lại chúng 
ta chỉ ngồi đó, than thân trách phận, giận trời, hờn 
đất v.v... những điều ấy chỉ làm mất thời gian mà thôi. 


Tờ báo Viên Giác số 261 nầy của tháng 6 năm 
2024, đánh dấu 45 năm báo đã đi vào lòng người, 
Phật Tử cũng như không Phật Tử. Đây là một trong 
những tờ báo Đạo có tuổi thọ sống lâu dài nhất, 
kể cả bên trong lẫn bên ngoài nước. Do vậy Ban 
Biên Tập vô cùng niệm ân Quý độc giả xa gần 
cũng như những nhà văn, nhà báo đã cộng tác một 
cách chân tình không mệt mối và vì lợi ích cho tha 
nhân; nên tờ báo mới còn hiện diện nơi trần thế 
nầy. Ân nầy xin tạc dạ vậy. Năm nay cũng là năm 
đúng 60 năm xuất gia hành đạo của Hòa Thượng 
chủ nhiệm sáng lập và kỷ niệm lần sinh thứ 75 của 
Thầy; nên Ban Biên Tập dành nhiều trang báo để 
viết về Thầy, mà điều đó cũng nên thục hiện vậy. 
Thầy thường bảo rằng: “ngày sinh nhật đúng ra nên 
tưởng niệm về người Mẹ đã mang mình ra đời nhiều 
hơn, giống như chữ Hán gọi là: Mẫu nan nhật. Ngày 
ấy Mẹ mình khó khăn lắm mới mang mình vào đời. 
Nếu làm được vậy thì ý nghĩa biết là dường bao”. 

Lễ Phật Đản vào tháng 5 năm 1978 cố Hòa Thượng 
Thích Minh Tâm từ Paris đã đến Hannover để chứng 
minh lễ An Vị Phật Niệm Phật Đường Viên Giác tại 
đường Kestnerstr. số 37 và mùa Vu Lan báo hiếu 
cùng năm đó vào tháng 8, Hội Sinh Viên và Kiều bào 
Phật Tử Việt Nam được thành lập. Hội Trưởng đầu 
tiên của nhiệm kỳ 1978-1980 là Bác Sĩ Thị Minh Văn 
Công Trâm và nhiều nhiệm kỳ sau đó nữa và người 
kế nhiệm chúc vụ nầy trong những năm đầu thập 
niên 1980 là Kỹ Sư Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp. Công 
đức của những người tiền nhiệm không nhỏ; nhưng 
vô thường cũng đã đến với Bác Sĩ vào ngày 28 tháng 
4 năm 2024 vừa qua với tuổi đời 77 năm nơi trần thế. 
Bác Sĩ cũng là người có công làm giấy bảo lãnh cho 
Hòa Thượng Chủ Nhiệm báo Viên Giác từ Nhật sang 
Đức vào ngày 22 tháng 4 năm 1977. Mới đó mà cũng 
đã 47 năm rồi. Trong thời gian ấy có biết bao nhiêu 
việc phải làm và bao nhiêu việc đã thành tựu cũng 
như trôi đi, nhưng tấm lòng, sự nhận biết, tình Thầy 
trò, bạn hữu của tuổi thanh xuân sẽ không bao giờ 
bị quên lãng. Ân và nghĩa, Đời và Đạo danh từ tuy 
có khác nhau; nhưng tấm lòng đối với Đạo thì không 
khác. Mong rằng Bác Sĩ Thị Minh sẽ an nghỉ nghìn 
thu nơi cõi Tịnh, bên chân của Đức Từ Phụ A Di Đà. 

Thay mặt toàn ban Biên Tập báo Viên Giác kính 
chúc chư tôn Thiên Đức Tăng Ni cùng quý độc giả 
xa gần luôn hưởng được nhiều pháp lạc trong cuộc 
sống hằng ngày. 


Ban Biên Tập Báo Viên Giác 


4 | VIÊN BIÁC /!I Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
SOFIA STRIL-REVER 


HOANG PHONG chuyển ngữ 
HÃY LÀM MỢT 
CƯỢỘC CÁCH MẠNG! 
LỐI KÊU GỌI TUỔI TRE CỦA 
ĐÚC ĐẠT LAI LẠT MA 


(Tiếp theo VG260) 
Ananda Viet Foundation 
2018 


Chương 1: Tôi đặt hết lòng tin nơi các bạn. 

Chương 2: Hãy biến mình thành những con người bất 
khuất vì hòa bình. 

Chương 3: Cuộc cách mạng từ bỉ. 

Chương 4: Các bạn có thể làm được gì cho thế giới. 
Chương 5: Thế giới từ bi là có thật. 

Tuyên Ngôn Về Trách Nhiệm Toàn Cầu. 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI CHUYỂN NGỮ 

Phật giáo không phải là chỉ để dành riêng cho 
những người lón tuổi chuẩn bị cho cái chết của 
mình, mà còn mỏ ra một chân tròi mói cho tuổi 
trẻ. Giáo Huấn của Đúc Phật không phải là nhũng 
lòi cầu khẩn và van xin mà là lý 
tưỏng, bổn phận và hành động, 
giúp con người và nhất là tuổi 
trẻ biến cải cuộc đòi mình, bảo 
Vệ sự sống và sụ tồn vong của 
cả hành tinh này. 

Bà Sofa Stril-Hever, văn 
sĩ, chuyên gia tiếng Phạn, Tây 
Tạng học... là đệ tử của Đúc 
Đạtlai Lạt ma, đã góp nhặt 
nhũng lời ghi chép trong một 
cuộc phỏng vấn mà Ngài đã 
dành riêng cho mình, thành 
một quyển sách nhỏ mang tụa: 
“HÃY LÀM MỘT CUỘC CÁCH 
MẠNG! Lời kêu gọi tuổi trẻ của 
Đúc Đạtlai Lạt-ma“ Quyển 
sách bát đầu thành hình ngay 
sau buổi phỏng vấn diễn ra tại 
Bodhgaya (Bò-đề Đạo tràng) 
ngày 3 tháng giêng năm 2017, 
hoàn tất ngày 2 tháng T10 tại 


LE DbãL ñÏ-LAMR là Biệ:PI.1 RPHIL-HEUERB 


FAITES LA 
RÉVOLUTION ! 


LAPEEL DU DALAÏ-LAMA 


A LA JEUNESSE 


Dharamsala trên miền Bác Ấn Độ, nơi luu vong 
của Đúc Đạt-lai Lạt-ma và sau cùng đã được xuất 
bản tại Pháp ngày 26 tháng 1, 2017 vùa qua. 

Quyển sách thật trong sáng, ngập tràn lòng từ 
bi này của một nguời tu hành lón tuổi viết là để 
dành riêng cho thế hệ trẻ, thế nhung cũng có thể 
làm xúc động cả nhũng con tim chai đá và khô cằn 
của nhũng người kém trẻ trung hơn. Quyển sách 
gồm năm chuong, và trong mỗi chuong bà Sofia 
Stril-Rever trích ra một đoạn ngán đề đua lên trang 
mạng của bà. 


Bures-Sur-Yvette, 24.12.17 
Hoang Phong 


Chương 2: ` : - : 
HAY BIEN MINH THANH NHƯ NG G0N NGƯƠI 
BAT KHUAT VI H0A BÌNH 
Đã 82 tuổi rồi, quả là đã đến lúc mà tôi phải nói 
lên lời từ giã: Bye bye, my dear younger brothers 
and sisters (rong nguyên bản là tiếng Anh: “Xin 
tạm biệt các anh chị em trẻ tuổi thân mến của tôi”). 
Với tuổi tác đó, quả tôi đã là người của thế kỷ XX. 
Thế nhưng vì niềm ước vọng hòa bình đã thấm sâu 
trong tâm hồn tôi khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn 
thuộc vào tương lai, cùng lứa với tuổi trẻ của thế 
giói này. Trên bình diện đó chúng ta đều có cùng 
một tuổi đời như nhau, cái tuổi mà mọi sự có thể 
bắt đầu trở lại. Đoạn cuối của 
đời và bước đầu của cuộc đời 
các bạn cùng gặp gõ nhau. 
Cuộc hội ngộ giữa chúng 
ta cũng chẳng khác gì một 
thoáng phù du trong một buổi 
sáng tinh sương, khi bóng tối 
và các tia sáng đan vào nhau 
giữa trời. Không còn là đêm 
tối nữa, nhưng cũng chưa 
phải là ban ngày. Đấy là lúc 
một ngày mới đang bắt đầu ló 
dạng. Nơi chân trời một trang 
sách đang được lật qua, mở 
ra một trang mới. Bây giờ thì 
đến lượt các bạn đấy nhé, hối 
: những người bạn trẻ của tôi, 
`, các bạn hãy viết lên trang 
giấy trinh nguyên đó dòng 
lịch sử mới mẻ của thế kỷ 
này, và tôi ước mong rằng 
đấy sẽ là dòng lịch sử đẹp 


VIÊN GIÁC | 5 


nhất và hạnh phúc nhất trong ký ức con người. 

Tôi từng ấp ủ viễn tượng của nền hòa bình đó từ 
khi tôi còn trên quê hương Tây Tạng của tôi. Thuở 
thiếu thời, tôi chỉ biết đến quê hương của các bạn 
qua những hình ảnh trong các tạp chí đến được 
Lhassa (thủ đô của xú Tây Tạng truóc đây) mà tôi 
cứ lật đi lật lại một cách thèm thuồng (có nghĩa là 
uóc muốn được viếng các nơi ấy). Thế rồi trong 
chuyến du hành đầu tiên trên lưng bò yak (một loại 
bò nứi) và ngựa, tôi đã đến nước Ấn năm 1956, 
(Đúc Đạt-lai Lạt-ma vượt biên bàng cách băng 
ngang răng Hy Mã Lạp Sơn). Lúc trên đường tôi 
nghĩ rằng biết đâu từ các đỉnh đèo cao nhất của 
hành tinh này tôi sẽ trông thấy được các tòa nhà 
chọc trời ở Nữu Ước. Thật vậy tôi hy vọng sẽ trông 
thấy được các tòa nhà ấy qua chiếc viễn vọng kính 
bằng đồng mà tôi thừa hưởng từ vị tiền nhiệm của 
tôi. Trước đây nơi sân thượng của ngôi đền Potala, 
với chiếc viễn vọng kính này tôi vẫn thường ngắm 
nhìn các miệng hố trên mặt trăng. Thuở ấy tôi cũng 
đã bắt đầu tìm hiểu các nền văn minh tân tiến và 
tham gia vào các trào lưu tư tưởng thời bấy giờ, thế 
nhưng chưa bao giờ tôi xao lãng trước sự quyết tâm 
“không lay chuyển vì hòa bình” của tôi. Với kinh 
nghiệm suy tư của cả một đời người, tôi có thể nói 
với các bạn một điều là nếu các bạn dấn thân vào 
sự hung bạo thì các bạn sẽ không tránh khỏi chứng 
kiến cảnh hấp hối của nhân loại. Thế kỷ XXI sẽ là 
thế kỷ hòa bình nhưng cũng có thể là ngược lại. 

Hối những người trẻ trên khắp thế giới, tôi kêu 
gọi các bạn hãy kiến tạo một thế hệ hòa bình đầu 
tiên cho Địa cầu huynh đệ này (suốt trong lịch sử 
nhân loại chưa bao giò ngung chiến tranh và xung 
đột. Phải chăng con người là sinh vật hung dũ và 
ích kỷ nhất trên hành tinh này? Xin đùng gây chiến 
nữa). Hãy kiến tạo một thể chế công dân thế giới! 
Đấy không phải là một điều không tưởng mà là 
một chiến lược với một chủ tâm rõ rệt, tức là một 
cách đánh thức bổn phận của mỗi người trong các 
bạn, phải làm thế nào cho thế kỷ XXI này không 
còn tạo ra các cảnh khổ đau, tàn phá, ngập tràn 
xương máu như trong quá khứ nữa (có nghĩa là khi 
đã là công dân của một thế giói chung thì sẽ không 
còn sụ tranh chấp giữa các quốc gia và dân tộc 
núa). Tôi vững tin các bạn ngay trong kiếp sống 
này sẽ kiến tạo được hòa bình và phát huy được 
tình huynh đệ, đấy là các ước vọng sâu xa nhất 
của con tim con người. 

Hãy tạo ra một thế hệ không bế tắc 

Các vấn đề khó khăn mà các bạn đang phải 

gánh chịu ngày nay không phải là do các bạn tự 


tạo ra cho mình. Đấy là các khó khăn lưu lại từ thế 
hệ của tôi và của cha mẹ các bạn, tức là các thế hệ 
của thế kỷ XX. Hãy tạo ra một thế hệ với thật nhiều 
lối thoát. Cha mẹ của các bạn nào có cố tình phá 
hoại môi trường đâu. Phần đông trong số họ khi ý 
thức được sự tác hại rộng lớn của thảm họa này 
thì đã muộn. Tại sao? Chẳng qua vì sự suy thoái 
môi trường thiên nhiên diễn tiến một cách tuần 
tự, vì thế chỉ có thể nhận thấy được sự suy thoái 
đó sau một thời gian dài. Năm 2011 tôi đã quy tụ 
được các chuyên gia quốc tế cùng họp với tôi tại 
Dharamsala để bàn thảo về chủ đề “Môi sinh, Đạo 
đức và Nguyên lý Tương liên” (Hội nghị Mind & Life 
XXIII, Oct 2011. Các cuộc hội họp Mind & Life/Tâm 
thúc và Sụ sống là nhằm kết hợp giũa Phật giáo 
và Khoa học vói chủ đích phát huy sụ hiểu biết 
về bản chất của hiện thục, w.w.w.mindandlife.org - 
ghi chú trong sách). Một trong các chuyên gia trên 
đây cho biết thán khí (CO2) là một loại khí không 
có mùi cũng không có sắc, điều này thật đáng tiếc, 
bởi vì nếu thán khí có màu xanh hay màu hồng, 
hoặc bốc mùi, thì người ta sẽ nhận biết nó dễ dàng 
hơn. Nhờ đó những người làm chính trị cũng như 
quần chúng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn sự nguy hại 
khi nồng độ của nó tăng cao. 

Nửa đùa nửa thật trong buổi họp ấy tôi gợi ý 
một cách hóm hỉnh như sau: giả thử nếu kết hợp 
được tất cả các nguyên thủ quốc gia trong một 
gian phòng đóng kín và sau đó xịt thán khí vào 
phòng cho đến khi tất cả đều cảm thấy khó thở và 
bực bội - mục đích không phải là để làm cho họ bị 
chết ngạt mà chỉ để ý thức họ là phải sớm tìm các 
biện pháp ngăn ngừa. Thật vậy đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử con người, quyền sống của các bạn 
và con cái các bạn đang bị lâm nguy. 

Hoan hô sáng kiến của các bạn trẻ trong lứa 
tuổi từ 9 đến 20 ở Mỹ đã đứng lên nhân danh các 
thế hệ tương lai! Hoan hô các bạn trẻ vị thành niên 
đó đang tranh đấu cho quyền hạn căn bản của 
mình đã được ghi hẳn hoi trong Hiến pháp là được 
quyền sống an toàn trong một môi trường không 
bị ô nhiễm bởi các loại khí gây ra các hiệu ứng 
nhà kính (vụ kiện Juliana chống lại Chính phủ Mỹ 
về môi trưòng”7duliana vs US Lawsuit” trưóc Tòa 
án Tiểu bang Oregon, tháng 9, năm 2015, vói sụ 
ủng hộ của nhà khí tượng học James Hansen, 
w.Ww.w.ourchildrentrust.org - ghi chú trong sách)! Vị 
Thẩm phán của phiên tòa căn cứ vào các phúc 
trình khoa học về sự gia tăng thán khí trong bầu khí 
quyển sẽ không bảo đảm cho trẻ em trong thiên 
niên kỷ này sống an toàn đến tuổi trưởng thành và 


6 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


đã cho các em thắng kiện. Các vụ kiện cáo như thế 
không chỉ riêng xảy ra ở Mỹ, mà là cả một phong 
trào quốc tế về pháp lý liên quan đến khí hậu, đang 
bùng lên khắp nơi trên thế giới, từ Bắc Mỹ đến Phi 
Luật Tân, từ Tân Tây Lan đến Ấn Độ và cả xứ Na 
Uy, bắt buộc các chính phủ và các xí nghiệp phải 
chịu trách nhiệm về các biến đổi môi sinh. Hỡi các 
bạn trẻ, các bạn hãy đứng lên như những người 
tiên phong bảo vệ công lý cho môi trường, chẳng 
qua vì các bạn chính là các nạn nhân trực tiếp! 

Sự tham gia đông đảo của các bạn sẽ giúp tôi 
phấn khởi và lạc quan hơn. Các vấn đề mà các 
bạn đang gặp phải dù thuộc lãnh vực môi trường, 
sự hung bạo nói chung hay khủng bố nói riêng, 
không phải do Thượng Đế, Đức Phật hay những 
người bên ngoài hành tinh này tạo ra. Những khó 
khăn ấy cũng không phải từ trên trời rơi xuống hay 
từ dưới đất chui lên. Đó là các vấn đề mà nguyên 
nhân là do nhân loại tự tạo ra cho mình từ đầu 
đến cuối. Thế nhưng đấy cũng lại là một điêu đáng 
mừng, bởi vì nếu chúng ta đủ khả năng tạo ra các 
vấn đề đó thì cũng thật hết sức hữu lý khi cho rằng 
chúng ta cũng sẽ có đầy đủ phương tiện để giải 
quyết các vấn đề ấy. Các cuộc khủng hoảng mà 
chúng ta đang phải đối đầu không phải là định 
mệnh. Hãy cứ tự hỏi như thế này: “Vậy thì tình 
huynh đệ có thể giải quyết được các cuộc khủng 
hoảng đấy hay không?”. 

Tôi chọn cho tôi khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng 
và Tình huynh đệ” 

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi được nghe 
thuật lại cuộc Cách mạng Pháp. Lúc đó tôi còn 
bé, còn ở trong ngôi đền Potola, tại Lhassa. Ngoài 
ra tôi cũng còn được nghe thuật lại cuộc Cách 
mạng Nga. Tôi rất say mê các câu chuyện ấy vì 
thế mỗi khi gặp được một vài người ngoại quốc 
hiếm hoi đến được nơi này thì tôi liền gạn hỏi họ 
[về các câu chuyện cách mạng ấy], quả đúng 
họ là các vị thầy của tôi trong các lãnh vực hiểu 
biết thế tục. Ngoài ra tôi cũng còn nhớ đến một 
cuộc cách mạng khác mà lần đầu tiên tôi được 
trực tiếp theo dõi nhờ tin tức đưa vào Tây Tạng. 
Đó là cuộc Cách mạng Hung Gia Lợi năm 1956. 
Tuy cách xa Budapest trên phương diện thân 
xác, thế nhưng về mặt xúc cảm thì tôi lại cảm 
thấy rất gần với những người trẻ đang vùng lên. 

Lý tưởng của cuộc Cách mạng Pháp đã khiến 
tôi xúc động mạnh, quả là một khẩu hiệu tuyệt vời 
nêu lên thể chế Cộng Hòa: Tự do, Bình đẳng và 
Tình huynh đệ. Và đấy cũng là phương châm mà 
tôi đã chọn cho tôi. Là một người Phật giáo, tôi 


hiểu rằng mục đích của việc tu tập là giải thoát 
tôi khỏi vô minh căn bản tạo ra các thứ ảo giác, 
tách rời tôi với kẻ khác và cả môi trường chung 
quanh, sự tách rời đó cũng chính là cội nguồn của 
tất cả mọi thứ khổ đau. Bình đẳng cũng là một 
nguyên tắc căn bản trong Phật giáo, chẳng qua 
vì tất cả chúng sinh, dù là con người hay không 
phải con người cũng vậy, đều hàm chứa một tiềm 
năng giác ngộ như nhau. Bình đẳng có thể hiểu 
như là một sự công bằng (ïmpariiality/không thiên 
vị) hay bình thản (equanimity/thanh thản, bình 
lặng, không phân biệt). Sau hết là tình huynh đệ, 
đó là sự phát lộ của tình thương yêu và lòng từ 
bi khi được nuôi nấng trong từng ngày. Hiến pháp 
của Ấn Độ có thể bổ khuyết cho câu châm ngôn 
của nước Pháp trên đây bằng cách thêm vào một 
tiêu đề thứ tư là Công lý. Điều này theo tôi thật 
hết sức chính đáng, bởi vì một xã hội hay một nền 
kinh tế không có công lý thì tình huynh đệ cũng 
chỉ vỏn vẹn là một khẩu hiệu cao quý, nhưng 
trên thực tế không mang một ý nghĩa nào cả. 

Vừa được tấn phong chức vụ lãnh đạo chính trị 
và tín ngưỡng của xứ Tây Tạng tại Lhassa năm 
1950, thì tức khắc sau đó tôi đưa ra một nghị quyết 
nhằm xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ. 
Tôi nhận thấy trong các nhà giam không xa ngôi 
đền Potala, các tù nhân bị kết án mang gông, là 
một khối gỗ tròng vào cổ, vừa dầy vừa nặng. Chiếc 
gông bằng gỗ cứng đè gẩy cả xương gáy họ. Tôi 
bèn ra lệnh đại xá toàn bộ tù nhân trên toàn lãnh 
thổ Tây Tạng. Sau đó tôi bắt tay vào việc cải tổ xã 
hội phong kiến của chúng tôi bằng cách thiết đặt 
một nền tư pháp độc lập. Tôi đề cử một Ủy ban 
phân phối đất đai và xóa bỏ chế độ nợ nần cha 
truyền con nối, biến tầng lớp nông dân thành nô 
bộc của giới quý tộc. Thế nhưng chưa được bao lâu 
thì người Trung Quốc xâm lược nắm quyền bính, 
áp đặt một chế độ đi ngược lại với thể chế dân 
chủ trong chương trình canh tân hóa xứ Tây Tạng. 

Vì sinh mạng bị đe dọa, tôi phải bỏ trốn năm 
1959. Trong khi lưu vong tại Ấn, tôi đã tái lập lại 
tinh thần dân chủ cho các thể chế trong chính phủ 
của chúng tôi. Ngày 2 tháng 9, 1960, và cũng là lần 
đầu tiên trong lịch sử của xứ Tây Tạng, các Nghị 
sĩ đã phải tuyên thệ tại Dharamsala (trên đất Ấn). 
Sau đó tôi cũng đã soạn thảo bản Hiến Pháp công 
bố sự phân quyền, sự bình đẳng giữa người dân 
trước luật pháp, bầu cử tự do và một nền chính trị 
đa nguyên. Căn cứ vào Bản Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền năm 1948, bản Hiến Pháp của chúng 
tôi đã được soạn thảo theo nguyên tắc căn bản 


VIÊN GIÁC | 7 


của một Quốc gia thế tục, nhưng đồng thời cũng 
kết hợp với các giá trị tín ngưỡng của chúng tôi, và 
đó cũng là cả một sự cam kết long trọng giữ vững 
tinh thần phi-bạo-lực và hòa bình. 

Tôi đã phải vận dụng tất cả uy tín sắn có của 
mình để thuyết phục người dân Tây Tạng chấp 
nhận các cải cách nhằm giới hạn các quyền lực 
đã được quy định theo truyền thống lâu đời đối với 
chức vụ lãnh đạo của tôi. Sự quý trọng và lòng tôn 
kính quá mức của họ là cả một trở ngại trong việc 
tập cho họ quen dần với tinh thần dân chủ. Mãi 
đến năm 2011, tôi mới có thể quyết định với tất cả 
niềm hãnh diện trao lại các trọng trách chính trị 
nhằm thế tục hóa hoàn toàn nền dân chủ lưu vong 
của chúng tôi. Hỡi các bạn trẻ của tôi, các bạn thấy 
đó, người dân Tây Tạng nào cần phải làm Cách 
mạng như tổ tiên của các bạn đâu, tức là phải hy 
sinh cả tính mạng mình vì dân chủ, kể cả phải xử 
trảm vua của mình. 

Các cuộc cách mạng trong quá khứ không 
biến cải được tâm thức con người 

Vì mang danh là Lạt-ma Tây Tạng nên một số 
người lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi phát biểu về 
chính trị. Thế nhưng tôi cũng là một môn đệ của 
cuộc Cách mạng Pháp. Tôi không hề bỏ qua bất 
cứ một dịp nào - chẳng hạn như mỗi khi đến Pháp, 
hoặc tiếp xúc với các bạn trẻ người Pháp - mà tôi 
lại không nói lên điều đó. Dù không rành từng chỉ 
tiết về cuộc Cách mạng Pháp, thế nhưng tôi nghĩ 
rằng chính cuộc Cách mạng này đã đưa đến sự 
hình thành của Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền đầu 


N 
_ = 
ki. 


tiên cho toàn thế giới, và sau đó thì các nguyên 
tắc căn bản trong bản tuyên ngôn này lại được 
đưa vào Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 
1948. Có một điều mà các bạn có thể không hề 
biết đến là tại Tây Tạng có lệnh cấm cất giữ Bản 
tuyên ngôn này. Vi phạm sẽ bị ghép vào tội mưu 
phản và bị kết án nặng nề, tương đương với tội vi 
phạm an ninh quốc gia, tức có thể bị tù và tra tấn. 
Sở dĩ tôi nêu lên điều này là để thấy tầm quan 
trọng của bản tuyên ngôn trên đây. Tôi có cảm 
giác qua dòng lịch sử các nhà trí thức Pháp luôn 
cho thấy mình có một khả năng lý luận thật phóng 
khoáng, một tầm nhìn toàn cầu thật cởi mở về thế 
giới. Những người nổi bật nhất trong số họ thường 
là những người có tư tưởng bất khuất, khả năng 
phán đoán sắc bén, quả họ là những người mà thế 
kỷ XXI rất cần đến, chẳng qua là vì ngày nay những 
gì cần phải làm là vặn cổ các ý thức hệ của thế giới 
già nua từng gây ra cho chúng ta mọi thứ khổ đau. 

Không những là đệ tử của Đức Phật và Cách 
mạng Pháp mà tôi còn là đệ tử của Karl Marx. 
Chính Karl Marx từng xem nước Pháp là một nước 
cách mạng tuyệt vời nhất và ông ta cũng đã giải 
thích thật chính xác về các động cơ thúc đẩy đã 
đưa đến sự nổi dậy năm 1789. Xã hội cũ rích của 
thời đại bấy giờ không còn đủ sức để thích ứng với 
hiện thực của nền kinh tế mới, tình trạng đó đã đưa 
đến các sự kình chống thật hỗn loạn giữa các giai 
cấp trong xã hội, nhằm giành lại quyền lực và các 
sự ưu đãi nằm gọn trong tay giới quý tộc. Cách 
suy luận này cũng có thể áp dụng cho cuộc Cách 


8 | VIÊN 6IÁC //I SỐ 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


mạng Bolshevik tại nước Nga của các Nga hoàng. 
Thật vậy cuộc cách mạng Nga cũng là một phong 
trào tranh đấu chống lại sự khai thác quá đáng 
tầng lớp vô sản. Các cuộc tranh đấu mang tính 
cách giải phóng và đòi hỏi công bằng xã hội cho 
thấy luôn phải cần đến một cuộc cách mạng, nhất 
là khi mà các người nắm giữ quyền hành chính trị 
tìm cách ngăn chận mọi sự đổi thay. Qua góc nhìn 
của tình huynh đệ và sự chia sẻ thì quả tôi là người 
mác-xít, thế nhưng tiếc thay Lenine và sau đó là 
Staline đã làm cho tư tưởng nguyên thủy của Karl 
Marx trỏ nên Tồi tệ, biến lý tưởng cộng sản thành 
chủ nghĩa độc tài. 

Tôi từng nói với các bạn thật hết sức quan trọng 
là phải nghiên cứu lịch sử để tránh các sai làm của 
quá khứ. Nếu các bạn phân tích các cuộc cách 
mạng thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả đều phát sinh 
từ sự tranh giành quyên lợi, và đó cũng là nguyên 
nhân đưa đến hận thù, giận dữ và mất mát. Tất cả 
các thứ ấy sẽ trở nên ngày càng gay gắt hơn, và 
đến một lúc nào đó thì sẽ không còn kìm hãm được 
nữa và không sao tránh khỏi rơi vào vòng lôi kéo 
của sự nổi loạn. Dù đấy là cuộc Cách mạng Pháp, 
cuộc Cách mạng Bolshevik hay cuộc Cách mạng 
Văn hóa thì cũng vậy, tất cả đều đưa đến những 
cảnh đẫm máu, tàn phá và kinh hoàng. Dù có thể 
hạ bệ được một thủ lãnh chính trị hay thay đổi được 
cả một thể chế đi nữa, nhưng các cuộc cách mạng 
ấy không thể nào biến cải được tận gốc tâm thức 
con người (bản năng sinh tồn đua đến tranh giành 
quyền lợi. Tranh giành quyền lợi đua đến hận thù, 
giận dữ và mất mát. Hận thù, giận dú và mất mát 
sẽ đua đến bạo loạn, cách mạng và chiến tranh. 
Chuỗi dài lôi kéo đó không biến cải được tâm thúc 
con người mà chỉ đua đến khổ đau chồng chất 
mà thôi. Hạt mầm của bản năng sinh tồn vẫn còn 
nguyên bên trong tâm thúc, nó nảy mầm, bát rễ, 
än sâu vào tâm thúc và cả trên da thịt mình. Tranh 
giành quyền lợi, nổi loạn, chiến tranh, cách mạng 
chỉ là hậu quả bùng ra bên ngoài. Đúc Phật diệt 
ngay hạt mầm đó của bản năng sinh tồn một cách 
thật đơn giản: một chiếc bình bát trên tay). 

Các cuộc cách mạng vào cuối thế kỷ XX cho 
thấy một đặc điểm chung là rất ôn hòa, chẳng qua 
cũng vì những người nổi dậy là những người trẻ 
yêu chuộng hòa bình. Đấy là lý do tại sao trước 
những sự thách đố của thời đại chúng ta, tôi lại kêu 
gọi các bạn hãy làm một cuộc cách mạng chưa 
từng có trong lịch sử con người. (hết Chuong 2) #8 


Lâm Mlinh Anh 


kí TU 


—~— "——”-_”¬—_^" —¬_”¬^— ” ¬”«¬“”"¬"_ 


M ỗi sáng sớm ông Lý có thói quen đi dạo vài 

vòng quanh công viên vắng vẻ để vừa vận 
động, vừa ngắm nhìn cây cỏ hoa lá, tìm sự yên tĩnh 
giữa thiên nhiên tươi mát. Hôm nay, vừa về đến 
nhà, thấy ông Tư đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ, 
ông Lý ngạc nhiên hỏi: 

- Ủal Tôi tưởng bác vẫn còn tham gia khóa tu 
thiền ở chùa Tịnh Quang gần nhà bác chứ? 

Ông Tư tươi cười đáp: 

- Khoá tu hoàn mãn hôm kia rồi, dù chân tôi có 
bị đau nhưng tôi vẫn hoan hỉ vì tìm được một chút 
Tĩnh lặng trong tâm hồn. Tuy nhiên, trong lúc hành 
thiền, đôi khi tôi cảm thấy tâm mình không được 
Tịnh lắm. Phải chăng tâm Tĩnh thì thân mới Tịnh 
hay là ngược lại? 

Ông Lý mở cửa mời bạn vào vừa nói đùa: 

-Bác đi tu thiền thế nào mà về nhà cứ hết Tịnh 
lại Tĩnh loạn cả lên thế? 

Ông Tư ngượng ngùng nói lãng: 

- Chả là như thế này, hôm qua vợ chồng cháu 
Tân và Lam Ngọc đến thăm, tôi có đề cập chữ 
Tịnh và Tĩnh. Ba người bàn thảo mãi nhưng vẫn 
không nói được một cách đúng đắn và chính xác 
về hai chữ này. Cuối cùng, hai cháu nó đồng thanh 
bảo tôi đến nhờ bác giải thích hộ theo góc nhìn 
của bác. 

Ông Lý khiêm tốn nhã nhặn nói: 

- Cảm ơn sự tin tưởng của bác và hai cháu 
nhưng tôi biết sức hiểu biết của mình chỉ là hạt 
cát nhỏ trong đại dương mà thôi. Thôi thì biết đến 
đâu nói đến đó vậy! Trước hết mời bác “ Tịnh tâm “ 
dùng tách trà xanh này đã. 

Hai ông chậm rãi cùng nâng chén trà từ tốn 
thưởng thức hương vị thơm ngát, ông Tư chợt phát 
hiện ra rằng ngay khi ăn uống mà tâm Tịnh thì cái 
gì cũng ngon cả. Cửa sổ mở rộng, đâu đây mùi 
hoa bưởi nồng nàn, tiếng chim hót vui tươi lành lót 
giữa không gian Tĩnh lặng làm lòng người cũng 
cảm thấy dịu lại, thanh thản hơn. Ông Lý bắt đầu 
chậm rãi nói: 

- Trước hết Tĩnh và Tịnh nguyên là những chữ 
“ tượng thanh “ cần chiết tự để giải thích, ở đây tôi 


VIÊN GIÁC | 9 


chỉ nói sơ lược thôi: 

* Tĩnh ñ#: Bên trái chữ Thanh ?#. (sắc xanh) chỉ 
sự tươi mát, dễ nhìn. Trên là Phong # (sắc cỏ) 
chỉ sự tươi tốt, xinh đẹp. Dưới là chữ Đan j‡ sắc 
đỏ ( son ) của châu sa hoặc đá, chỉ màu sắc ngày 
xưa các bậc vua chúa rất ưa chuộng như “đan trì” 
?ỞH# ( thềm vua) , “đan bệ” ?l# (bệ vua), chữ 
“sơn son thếp vàng” trong cung đình là nói về màu 
“son” đó châu sa này. Ghép trên dưới với bộ “đan 
thanh” để chỉ nét vẽ đẹp gọi là “nét đan thanh”. 
“Đan thanh” còn gọi cho phong tư thanh nhã nơi 
dáng người. Bên phải là chữ Tranh Tt, theo Giáp 
cốt văn, hình vẽ hai bàn tay móng vuốt đối đầu với 
nhau ám chỉ sự đối kháng, tranh giành đoạt lấy, 
quyết liệt hơn thua trong cuộc sống. Khi ghép với 
chữ Thanh ïŸ,người xưa ngụ ý rằng: Thanh thản 
bất tranh (Tĩnh ñš) tất sẽ có sự an ổn, nhàn hạ, 
thanh thản hơn. Tóm lại, Tĩnh là chỉ cho tính chất 
trong trẻo, trạng thái, tính cách yên ổn, bình lặng, 
êm đềm... 

* Tịnh: # ïš. Bên trái là bộ Thuỷ 7K hoặc 
bộ Băng ï. Theo Giáp cốt văn, hình vẽ ba chấm 
dọc theo nhỏ li ti, biểu thị vật trôi chảy lăn tăn. Chỉ 
rằng: Khi nhìn thấy vật ấy tức dòng nước thì phân 
rẽ nhánh (kiến nhi phân chi ?iiïjZ}-Z). Trong “Thái 
Bình Ngự Lãm, Nhã Lạc, thượng” % *fJZŠ, 3It#4# 
‡‡:¡ viết: Doanh do, Ích dã. 3® 34t. Nghĩa là: 
Nước với tính chất nhu hoà, tràn đầy khắp chốn 
nuôi duõng thiện ích cho muôn vật. Cũng như Lão 
Tử viết: Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi 
vạn vật nhi bất tranh j#2?⁄K. #04 št 
(Nước là thiện hành nhất. Nước khéo làm lợi ích 
cho vạn vật mà không tranh với vật nào). Khi ghép 
chung với chữ Tranh Ấ, người xưa ngụ ý rằng: Sao 
không như dòng nước trôi chảy êm đềm, từ chỗ cao 
đổ xuống thấp tự nhiên, yếu nhược mà mạnh mẽ, 
chấp nhận mọi chướng ngại, tẩy sạch sự dơ bẩn 
của muôn vật, tìm ngõ ngách len lỏi tránh né các 
vật cản trên đường đi để đến đích. Đó là tính chất 
của nước. Nói tóm, Tịnh là chỉ cho sự trong suốt, 
trạng thái tinh khiết, cũng là tính cách sạch sẽ. 

Nói đến đây, ông Lý ngưng lời bởi ông Tư đẩy 
tách trà sang, ông nhấp chút trà thấm giọng rồi 
tiếp tục: 

- Kế tiếp, xin giải thích ngữ nguyên của Tĩnh và 
Tịnh theo điểm xuất xứ trong lịch sử kinh điển văn 
học. 

Ông Tư nghe qua lời này liền tỏ ra rất quan tâm 
chăm chú. Ông Lý từ tốn nói: 

* Về chữ Tĩnh, xuất hiện rất sớm trong từ điển 
Nhĩ Nhã, được định nghĩa: Ninh # (lặng lẽ), Mật 


P> cá 


#j (yên lặng) Khương R‡ (yên ổn)... Tĩnh dã 
ñŸ tr, ( là yên tĩnh). Nguyên điển xuất xứ, theo 
Chu Dịch, Quần Thư trị yếu, viết: Chí tĩnh nhi đức 
phương. ]J2,###ï‡2#,El: ®ñïlñif§77 Nghĩa là, 
đạt đến chỗ rốt ráo tĩnh lặng, thì đức sẽ toả muôn 
phương. Trong Hậu Hán Thư, Tuần Lại Liệt Truyện, 
viết: Ngô dụng cảnh tĩnh nhi lưu phương. {4# #‡, 
?ñ5⁄ZIflf, El: x H 5t ñ# Iñ  Z. Nghĩa là, 
trong sự náo loạn nêu lên cảnh thanh tĩnh để lưu 
truyền khắp nơi. Chữ Tĩnh ##' trong văn học, Kinh 
Thi, Bội Phong đã sớm sử dụng chữ này để miêu 
tả mối tình chân quê mộc mạc trong bài thơ rất dễ 
thương như sau: 

Tĩnh nữ 

Tĩnh nữ kỳ xu 

Sĩ ngã ư thành ngu 

Ái nhi bất kiến 

Tao thủ trì trù 

ñướ 

ñf z~H, 

fS1\})Ö)Ñll. 

ZIiiIFbủ, 

1ă Hi 

Dịch nghĩa: 

Nàng phong tư thanh nhã 

Hẹn nàng góc thành hoang, 

Mong mãi mà không gặp 

Giậm chân, bứt tóc than. 

đn My thi cũng có một bài thơ “Tĩnh Dạ 

ứ” äš#?I!. (Cảm nghĩ trong đêm yên tĩnh) rất nổi 
tế. của Thi Tiên Lý Bạch hoặc Thi Phật Vương 
Duy đã mượn “hoa” để ẩn dụ ý diễn tả tâm tư của 
một thiếu nữ trong trắng qua bài thơ: 

Hồng Mẫu Đơn 

Lục diễm nhàn thả tĩnh 

Hồng y thiển phục thâm 

Hoa tâm sầu dục đoạn 

Xuân sắc khởi tri tâm 

&[#L7†. 

Sgứñ] H.fff 

&L k8 

Tế n ÑXI 
JÄlb 

ni th: 

Thanh nhàn khoe sắc xanh tươi 

Áo hồng đậm nét đang thời xuân xanh 

Nhưng hoa buồn rũ trong tâm 

Chúa Xuân có biết hồn xuân chăng là 

Còn Thi hào Nguyễn Du của nước ta cũng có 
bài thơ “ Sơn Cư Mạn Hứng/ Il1J‡?# ## có câu:” Sài 


môn trú tĩnh sơn vân bế” #Ƒ*J#il¡šEïj.( Ngày 


nh 


10 I VIÊN 6IÁC /// SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6 NĂM 2024 


yên tĩnh, mây núi che kín cửa tre) 

* Về chữ Tịnh, không thấy có trong những từ 
điển cổ như: Nhĩ Nhã, Tiểu Nhĩ Nhã, Dật Nhã, 
Quảng Nhã, thậm chí trong Lễ Ký không có chữ 
Tịnh mà chỉ có chữ Tĩnh, viết; Tri chi nhi hâu định, 
định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an (ZIII[- 
Iil44?#Z#Iiif8kñ#fñ#lñii48š⁄). Nghĩa là biết được 
mục đích cần đạt, sau đó mới có kiên định, định rồi 
mới yên tĩnh, tính rồi mới yên tâm. Như thế có lẽ 
chữ Tịnh được xuất hiện sau khi đạo Phật được du 
nhập vào Trung Nguyên nhưng không rõ chính xác 
vào thời kỳ nào? Có thể sớm nhất là sau triều đại 
Hán Minh Đế, ( Công nguyên 60) ông là người đầu 
tiên mở đường để đạo Phật được hoằng dương 
chánh pháp tại Trung Nguyên, cũng là người cho 
xây dựng ngôi chùa đầu tiên có tên là Bạch Mã, 
tại kinh đô Lạc Dương. Theo Thông Điển, viết: Hà 
Nam doãn công Tào Sử tịnh trát ngôn: ìj 4#? 17) 
# 4L ñ. Nghĩa là, quan doãn Hà Nam 


Ấ 1h 
Tào Sử lời trong công văn thanh nhã. Trong Sử ký, 
Tần Thuỷ Hoàng bổn kỷ, Tư Mã Thiên viết: Chiêu 
cách nội ngoại, mỹ bất thanh tịnh I4äj3Z‡, #š⁄E 


ï#f' nghĩa là làm sáng tỏ sự cách biệt giữa trong 
ngoài, không thể không nghiêng tức ngã về phía 
an tịnh (triều đình hoặc xã hội...). Trong Hoàng Đế 
Âm Phù Kinh chú viết: Chí tịnh giả vô nhiễm Z£ï#f 
Zit3⁄>, nghĩa là, người đã đạt thanh tịnh rốt ráo thì 
không còn ô nhiễm nữa. Chữ Tịnh ‡#' là một trong 
4 Đức tính được đề cập trong kinh Đại Niết Bàn . 
Ba Đức tính kia là Thường ?⁄, Lạc ?, Ngã ‡È. 
Tịnh #, trong văn học vào cuối đời nhà Đường có 
nữ sĩ Ngư Huyền Cơ #4 *Xlš. với bài thơ miêu tả 
cảnh sắc hoang liêu thanh tĩnh nơi trúc viện để đợi 
người tri âm thật cảm động 

JÑJXñ7 À 
18M 

HỆ EE T ] DUYÊ 

[TRfáI $£Hh 

Z#tữftAMIf 

Cảm Hoài Ký Nhân 

Nguyệt sắc đài giai tịnh 

Ca thanh trúc viên thâm 

Môn tiền hồng diệp địa 

Bất tảo đãi tri âm 

Tạm dịch: 

Thanh tịnh ánh trăng tỏa trên thêm 

Khúc ca vườn trúc thật êm đềm 

Lá đỏ rơi đầy nơi cửa trước 

Biếng quét, tri âm ngóng đến tìm. 

Hoặc chí sĩ Ngô Thời Nhậm (quân sư của vua 
Quang Trung) cũng có bài thơ rất hay về chữ Tịnh 


như sau: 

Ỹfl# 

#XxlãT-ãISïf] 

—“Xšf7SIR 

uILEE/Efl2ZfE 

#⁄§RENjY#bÂttEi 

Vân Môn Tự 

Xuân thiên huê thủ đáo Vân Môn 

Nhất tọa thiền lâm tịnh lục căn 

Uyên táo đài phong tăng bất tại 

Sài phi vũ lạc Phật vô ngôn 

Tạm dịch: 

Chùa Vân Môn 

Vãng chùa Vân Môn tiết xuân thanh 

Ngồi thiền tâm Tĩnh, Tịnh sáu căn 

Rêu phong bếp lạnh, sư đi vắng 

Hiên cúi, mưa rơi, Phật lặng thinh. 

Ông Tư gật đầu tấm tắc khen bài thơ hay quá, 
rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ông góp lời: 

- Cảm ơn bác nãy giờ đã chịu khó giải thích cho 
tôi hiểu được chút ít về hai chữ Tịnh và Tĩnh. Tôi 
cũng có nghiên cứu phần nào về Nho gia chỉ rằng: 
Tĩnh không phải là mặt nước đóng băng (ý nói bản 
thể sự vật không còn sinh động), cũng chẳng phải 
là mặt nước phẳng lặng (ý nói bên dưới còn có 
sóng ngầm) mà Tĩnh tại mặt nước hồ thu ( ý nói 
dù trên có gió xao động). Còn Tịnh không lấy sự 
được mất làm cứu cánh mà phải biết dung nạp 
hài hòa, thuận thời giữa người và trời đất để kiểm 
soát chính tâm, thành ý mà tự phát, thể hội Đạo tự 
an lạc. Với Phật gia chỉ rằng: Tĩnh chọn gốc dòng 
nước trôi chảy êm đềm, điều phục bên trong bản 
thân những mâu thuẫn rối rắm, tưởng như mềm 
yếu mà kiên định để làm chủ cảm xúc, như rừng lá 
cây tịnh lặng khi đứng gió. Tịnh là sự điềm nhiên, 
không gây sự rối loạn, sợ hãi, lấy sự bao dung, 
không chấp trước thường, đoạn, ngã, tha..., lòng 
khơi bi xả, trí trong suốt, thể hiện sự bình thản, độ 
lượng đối với chúng sinh. Thật ra, ý của tôi là mong 
bác từ góc nhìn hai tính chất, tính cách của Tĩnh 
và Tịnh, có thể giải thích sự liên quan mật thiết 
giữa Tâm với Tĩnh, Thân với Tịnh sao cho người ta 
tu tập hành trì để thân và tâm đều được tĩnh lặng, 
thuần khiết. 

Ông Lý trầm ngâm một lúc lâu rồi thong thả nói: 

- Tôi hiểu thâm ý của bác khi muốn tìm về suối 
nguồn nội tâm thanh tịnh. Nhưng khi bàn vê đề 
mục “ Tâm tĩnh, thân tịnh”, tôi nghĩ là trong Phật 
gia hay nói “ Thân tĩnh, Tâm tịnh” thì đúng hơn, đây 
là một trong nghĩa căn bản cốt lõi của Phật pháp 
(ö đây bao gồm cả Tâm pháp và Thân pháp) là đề 


VIÊN GIÁC | 11 


cập về “chân không diệu hữu” của giáo lý Duyên 
khởi (nếu không muốn nói theo sau còn giáo lý 
nhân quả, luân hồi, nghiệp lực, nghiệp báo...). 
Thật rõ, những điều trên quá thâm sâu, bao hàm 
nhiều phương diện. Vậy nên không khéo đi sâu 
vào rừng cây lại không thấy rừng, ra xa ngàn khơi 
lại không thấy biển. Do đó, với hiểu biết của tôi làm 
sao có thể giải thích Pháp trên thấu triệt. 

Ông Tư tha thiết khẩn khoản nói: 

- Tôi cũng hiểu được ý thận trọng, khiêm tốn 
của bác. Thôi thì bác cứ nói theo sở học, hiểu biết, 
nói với tâm thành, tâm Tịnh của bác, tôi tin là chắc 
chắn có giúp ích phần nào ít nhất cho tôi trong 
bước đầu tu tập. Bác là người đọc sách Thánh hiền 
rất nhiều, đương nhiên lý Đạo mầu rất cao thâm, 
uyên áo khó mà giảng cho hết ý , nhưng bác nghĩ 
xem, nếu ai cũng ngại, sợ nói sai, sợ mắc lỗi thì thế 
gian này làm gì còn đuốc Chánh Pháp để mà đi? 

Ông Lý cảm thấy ông Tư nói cũng đúng. Nhưng 
ông vẫn dè dặt, nói một cách nghiêm túc: 

- Cái khó nhất về Pháp “ thân tĩnh, tâm tịnh” là 
người tu tập phải thật nhẫn nại, hành trì miên mật, 
dứt ái dục, trừ phiền não, tinh tấn tu hành, năng 
thức tích năng lượng, đả thông khí huyết kinh mạch 
để trở thành minh điểm trí tuệ. Nếu ai có chút tìm 
hiểu về “ Du già sư địa luận” ( Ngài Di Lặc giảng, 
Ngài Vô Trước ghi, Ngài Đường Tam Tạng dịch) 
sẽ thấy những điều tôi vừa nói trên chỉ là sơ lược, 
còn trong sách thì giảng giải tỉ mỉ hơn nhiều. Điều 
này cũng gần giống như tu hành “ giói, định, tuệ, 
nói một cách khác. “Bát Chánh Đạo” hoặc “Lục 
ba la mật” cũng là Pháp hành dẫn đến “ thân tĩnh 
tâm tịnh”. Nói là như vậy, nhưng chỉ có “ ai uống 
nước mới tự biết nóng lạnh”, chỉ bản thân hành 
giả mới cảm thọ, thấu hiểu được sở đắc của mình. 
Nhưng chắc chắn rằng khi đạt đến chỗ rốt ráo của 
“ thân tĩnh, tâm tịnh” thì tất cả vắng lặng, tinh khiết, 
“công đức” viên mãn. Khi xưa, Lương Võ Đế lầm 
tưởng chuyện xây chùa, đúc tượng, in kinh là “công 
đức” nên rất tự hào về những việc làm này. Chính 
vì thế mà ông vô cùng buồn phiền khi tổ Bồ Đề 
Đạt Ma nói rằng: “ Bệ hạ chẳng có “công đức” gì 
cả”. “Công đúc” 7# là mình tự làm những việc 
từ thiện nhưng với tâm Tịnh làm như không làm, 
không làm mà làm, không chấp ngã, không mong 
cầu. “Phước đức” 3:i2š thì ngược lại. 

Ông Tư hài lòng, cười vui, rót trà ân cần mời 
ông Lý, tỏ lòng cảm ơn vì bạn thể tình mình mà nói 
pháp. Ông Lý đố tách trà nói vài câu khiêm tốn, hai 
ông đồng dùng trà trong “chánh niệm”. Thấy ông 
Tư trân trọng lắng nghe, ông Lý vui vẻ nói tiếp: 


- Pháp giới ï⁄Z? tức định tuệ là pháp tu tập của 
chư Bồ Tát để đạt quả vị cuối cùng là Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Đó cũng là một cách 
nhắc nhở người tu tập nhập vào vũ trụ “ bản lai vô 
diện mục” để nhận ra Pháp thân. Thật ra, theo 
tinh thần Như Lai thanh tịnh, nhất thiết Pháp nào 
cũng thuộc về Phật pháp ƒ›‡2:. Điểm này tôi không 
thể giải thích một cách tường tận vì bản thân tôi, 
nghiệp nặng trí thấp nên chưa thấu rõ được. Mong 
bác hiểu được đại khái sơ lược những gì tôi nói 
trong góc nhìn hạn hẹp mà thôi. 

* Nói về Thân Pháp, iðjˆ 3z. Trong từ ngữ Tam 
thân của nhà Phật chỉ rằng: Như như bất động 
thuộc về Pháp thân; thanh tịnh vô lậu thuộc về Báo 
thân; Thân tâm nhất nguyên, thiên nhân nhất quán 
chỉ về Hoá thân (biến hóa vô cùng, không thể nghĩ 
bàn). Theo tri kiến của Thiền, Mật, Tịnh tông, thân 
và tâm bất nhị, cũng như sự vật và “cái tôi” cùng 
một bản thể, thân tĩnh tức tâm tịnh, thân tâm đều 
tịnh tức là cõi tịnh độ. Riêng ở thân tứ đại trong 
Pháp vô ngã chỉ rằng: vô ngã thì thân tâm mới tịnh. 
Một khi đạt đến cảnh giới thân tâm hợp nhất thanh 
tịnh tức là đã chứng được Pháp thân. Cũng có 
sách nói: Pháp thân bất trụ phương phân, bất ly 
phương phân + # 4 # 2% 2 +4 ä# 2 tức 
Pháp thân như như hư không, không trụ bốn giới, 
đồng hư không giới, không do Tứ đại tác thành). 
Các vị cổ đức còn nói: 

Thiền tông bất trước Không 3Z⁄“# (Tâm 
không xa cách tức gần tánh Không) 

Mật tông bất trước Tướng ®Z⁄#jlj (tâm 
không xa cách tức gần tánh Tướng) 

Nghĩa là Tâm, Tánh và Tướng đều là một. 

Theo Kinh Lăng Nghiêm nói: Tâm không thể tìm 
thấy bên trong cũng như bên ngoài thân tứ đại. 
Tâm nương vào nơi nào thì chỗ đó có Tâm. Nhờ 
có thân mà tâm nương vào đó để tác động. Phải 
chăng đó cũng là nghĩa thân và tâm bất nhị? Theo 
Kinh Viên Giác: 

1/ Chấp vào cái Tướng Tứ đại là Thân mình. 

2/ Chấp vào cái Duyên Lục trần là Tâm mình 

* Nói về Tâm Pháp iãi}*››3*, trong Vô Thượng 
Du Già Pháp chỉ rằng: Một là Tâm Pháp bao gồm 
đại thủ ấn pháp viên mãn với Thiền Pháp, từ không 
tánh tức không có tự tánh song vận với thủ ấn 
huyệt đạo thuật trong sáng, tức tịnh hóa thuộc về 
vô sinh, tâm khí mạch bất nhị, rồi từ “tâm pháp” 
này nhất biện quán thông thân tâm thanh tịnh. Một 
nữa là chân khí pháp tức kinh qua “quán đỉnh” (của 
Mật tông), tu tập khí mạch công năng, cùng thủ 
ấn với tâm ý lạc tức tịnh lạc với tâm khí bất nhị, (ý 


12 I VIÊN 6IÁC !// SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6 NĂM 2024 


nói tâm tịnh tức khí tự chuyển động, khi biến hóa 
thông thì tâm càng tịnh, tức hỗ tương tác dụng cho 
thân tâm), rồi từ “thân pháp” này, nhất biện quán 
thông thân tâm thanh tịnh. Đó cũng là một trong 
phương cách quán “chỉ tức” của quán tưởng bất 
thủ bất xả, bước thêm nữa là đề cập pháp Tịnh 
niệm. Theo Thiên Thai Tông, chỉ rằng: Thật tướng 
tâm tánh với “ Nhất niệm tam thiên” là xuất phát 
từ tâm pháp, bao hàm chúng sanh pháp và Phật 
pháp nên có câu: Tâm, Phật, Chúng sinh tam vô 
sai biệt là vậy. Nói cách khác, dù tâm có vô lượng 
nhưng “chính giác tâm” chỉ có một ( tức duy tại vô 
pháp nhất thiết tâm 4‡ƒ£##}Z—-JJ:ù). Theo Ngài 
Khuy Cơ, thật tướng tâm tính trên mà người có khả 
năng lãnh thọ, được gọi là tịnh nhẫn. Bấy giờ người 
(cảm) lãnh thọ chẳng còn không gian tướng, thời 
gian tướng, ngã tướng, nhân tướng, thọ giả tướng. 
Nói tóm, nương tựa vào Tánh và Tướng của các 
pháp đều không phải là chân thật. 

Nói đến đây, ông Lý nhớ đến Kinh Duy Ma Cật 
Sở Thuyết, trong phẩm “ Nhập pháp môn bất nhị”, 
ông đến bên tủ sách, lấy xuống một quyển sách 
cũ, chữ Nho, giấy đã ngã màu, nhưng quyển sách 
nhìn thẳng thắm, sạch sẽ chứng tỏ đã được chủ 
nhân trân trọng giữ gìn. Ông bảo ông Tư đến cạnh, 
nhẹ nhàng lật từng trang rồi dừng lại ở trang cần 
tìm, thong thả đọc: 

- Bấy giờ Ngài Duy Ma Cật hỏi các Bồ tát rằng: “ 
Chư hiền giả, Bồ tát làm sao nhập được Pháp môn 
bất nhị? Hãy tùy sở ngộ của mình mà trình bày.” 

* Đức Đỉnh f# Tí Bồ Tát nói: Cấu bẩn với 
thanh tịnh là hai. Thấy được thật tướng của cấu 
bẩn thì tướng không tịnh, cũng là thuận theo tướng 
diệt. Ấy là pháp môn bất nhị 

b Thiện Túc ?# 1 Bồ Tát nói: Động với niệm 
là hai, bất động thì không niệm. Không niệm thì 
chẳng phân biệt. Thông đạt lý này là nhập vào 
pháp môn bất nhị. 


s Tâm Vô Ngại b› #t 1 Bồ Tát nói: Thân 
với Thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Tại sao? 
Người mà thấy thật tướng thân thì chẳng thấy có 
thân và thân diệt. Thân với thân diệt chẳng hai 
chẳng khác. Đối với pháp chẳng khác này không 
khiếp sợ. Đó là Pháp môn bất nhị. 

Chư Bồ Tát nói xong bèn hỏi Ngài Văn Thù: 
“Thế nào là Bồ Tát nhập vào Pháp môn bất nhị? 
Ngài Văn Thù đáp: Theo ý tôi, nơi tất cả pháp vô 
ngôn, vô thuyết, vô chỉ thị, vô thức vốn vượt ngoài 
vấn đáp. Đó là Pháp môn bất nhị”. 

Liền sau đó, Văn Thù hỏi Duy Ma Cật: “Giờ đến 
Hiền giả cho biết thế nào là Bồ Tát nhập vào Pháp 
môn bất nhị”. Duy Ma Cật im lặng, Văn Thù tán 
thán: Lành thay! Tuyệt thay! Chẳng thuyết lời nào 
mới là Pháp môn bất nhị. 

Ông Lý ngừng lại, trầm ngâm, ông Tư khẽ nói: 

- Theo suy nghĩ của tôi, bởi lẽ văn tự và ngôn 
thuyết không có tự tánh thì mới giải thoát. Và tướng 
của giải thoát là các pháp. 

Ông Lý gật đầu, chậm rãi nói tiếp: 

- Sự im lặng của Ngài Duy Ma Cật trong lịch sử 
Phật học được gọi là “ Mặc như lôi” šÄ #1 zš (sự im 
lặng sấm sét). Nhiều vị cổ đức còn chỉ rằng: Sự im 
lặng này gây chấn động trong tâm thức còn hơn cả 
sấm sét trong cõi im lặng. Phải chăng, đạt đến sự 
im lặng trên cũng là lúc đạt được cảnh giới “ thân 
tĩnh, tâm tịnh “ hoàn toàn. 

Hai ông thốt nhiên cùng yên lặng không nói 
thêm một lời nào vì chợt nghe xa xa có tiếng sấm 
rền báo hiệu cơn mưa đầu mùa sắp đến. " 


*Chú thích: 

Tham khảo Duy Ma Cật Kinh Sỏ Thuyết Chú: 
Diêu Tần Tam Tạng Cuu Ma La Thập Đại Su dịch 
tù Phạn ra Nho ngũ. Tăng Triệu và Trúc Đạo Sinh 
Đại Su chú giải, Đài Loan Cao Hùng Tịnh Tông 
học hội ấn tống. 


Thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh 


KHÚC GIAO MÙA 


Hương thiền thoảng bay xa 
Thấy lòng hiền như đất 
Cuộc đời vốn phù hoa. 


Trái tim luôn mở cửa 
Đón hoa cỏ thơm nồng. 


Khúc giao mùa đầu hạ 


Buổi sáng nghe tiếng chim 
Chào bình minh thức giấc 
Thanh âm chạm vào tim 
Rộ trên đồi hoa cúc. 


Hoa nở trong vườn Phật 


Giật mình nghe tiếng lá 
Khẽ chạm vào hư không 
Chén trà sen thơm lạ 


Chuông chùa vắng bên sông. 


Giữ lòng mình ấm lửa 
Tình người suốt thu đông 


Xanh biếc màu nắng trong 
Gột sạch bao phiên muộn 
Cội phúc khéo vun trồng. 


Tôn Nữ Mỹ Hạnh 


VIÊN GIÁC | 13 


Nguyên Trí - Hồ nh Tước 


;> 


Ir-+o¬x:Ẽ 
l-^:7 Z4 
N 8g. 


ưới cái nhìn của người phật tử, chúng ta tự 


hỏi, Artificial Intelligence (AI) là Trí Thức, 
Trí Thông Minh hay Trí Tuệ? 


Bế ` 
Artificial 2225 1t xÂ, IS 
5 minh của con người như nhận dạng giọng nói, 
..z EcR nhận dạng mẫu, tự đưa ra quyết định trước một 
mm; vấn đề, với độ chính xác cao và nhanh chóng hơn. 
2c“ Ngày nay, trí tuệ nhân tạo có mặt ở khắp mọi nơi 


š Nhưng Trí tuệ nhân tạo là gì? 


AI đề cập đến các hệ thống máy tính có khả 
năng thục hiện các nhiệm vụ tương đương trí thông 


xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể không 
nhận thức được nó và không thể không sử dụng nó 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 


Nếu AI gây ra nhiều tranh luận thì đó là vì nó ¿ 
—*°“` vừa tạo được thành quả đáng kinh ngạc trong 
- nhiều lãnh vực y khoa hoặc truyên thông, thông 
6 tin, V.V..., 
Ƒ lo sợ trong một vài lãnh vực áp dụng khác. 
Nhưng trước tiên, xin nhắc lại các định nghĩa về F 


nhưng đồng thời gây không ít điều đáng 


Chúng ta thử tạm xét nghiệm các ưu và nhược 


Trí Thức, Trí Tuệ, Trí Thông Minh trong Phật Giáo: k điểm của AI. 


-Theo định nghĩa Phật giáo, trí thức là do sự học : 


hỏi, huân tập, tích tụ kinh nghiệm trong đời sống, 
trong những môi trường chung quanh. Như hấp 
thụ kinh nghiệm qua các lãnh vực của đời sống 


Ý từ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Phật giáo 


gọi đây là Hữu sư trí. Tức thứ trí do vay mượn bên 
ngoài đem vào mà tạm có. 


-Trí tuệ trong Phật Giáo còn gọi là Vô sư trí, tức U tuyệt vời. Nhưng chúng ta không hoàn hảo. Sau Ï 


A. Ưu điểm của AI 


Không thể phủ nhận có rất nhiều lợi ích khi sử ẤT 


dụng AI. Lý do khiến nó trở nên phổ biến như vậy, 
đó là kỹ thuật AI về nhiều mặt giúp cuộc sống của 
chúng ta tốt hơn, dễ dàng hơn hoặc it lỗi lầm hơn. 

Con người thật tuyệt vời. Thực sự, chúng ta rất 


trí tuệ không do sự vay mượn bên ngoài. Tự nó sẵn H vài giờ ngồi trước màn hình computer, chúng ta có 


có, nhưng sở dĩ nó không hiển lộ được là do phiền '1 thể hơi mệt mỏi, hơi cẩu thả. Thông thường với trí 


não che ngăn. Một khi phiền não không còn, thì trí 


thông minh của chúng ta, không có điều gì mà sau 


tuệ sẽ hiện bày. Trí Tuệ được phát khởi do nghiêm §' một bữa ăn trưa, một ly cà phê và dạo một vòng 


trì giới luật và giữ tâm tịch tĩnh. 


; quanh khu công viên gần nhiệm sở mà không tìm 
-Trong Kinh Bát Nạn, Đức Phật dạy rằng: nạn Ÿ 


được giải pháp, nhưng việc không tìm được một 


thứ bảy đối với người tu phạm hạnh là tuy được ' giải pháp vẫn xảy ra. 


sanh vào chốn văn minh, không điếc, không câm, 


không dùng tay thay lời, có thể hiểu, nói nghĩa thiện Ê 


ác, có Trí Thông Minh được học hỏi nhưng lại có tà 
kiến, điên đảo, không tin chính pháp, không biết tu 
hành để được giải thoát sinh tử khổ đau. 

Tóm lại, trí thức, trí thông minh còn trong phạm 
vi phân biệt, chấp trước bởi do tích tụ kinh nghiệm 
vay mượn bên ngoài mà có. Đây là thứ trí thức 
thuộc Hữu lậu pháp. Ngược lại, trí huệ là cái trí sẵn 
có không do vay mượn bên ngoài. Trí tuệ không 
còn vô minh phiên não che ngăn, thì gọi đó là trí 
huệ cứu cánh. 

Artificial Intelligence (AI) trong Việt ngữ 
thường được gọi là Trí tuệ nhân tạo là một lãnh vực 
hấp dẫn giúp thu hẹp khoảng cách giữa trí thông 
minh con người và hệ thống máy tính. 

Dưới cái nhìn của người Phật tử, chúng ta tự hỏi 
AI có nên được gọi là Trí Tuệ Nhân Tạo hay chỉ là 
Trí Thông Minh Nhân Tạo? 


Ngay cả khi chúng ta tươi tỉnh vào đầu ngày, 
chúng ta có thể hơi bị phân tâm bởi những gì đang 
diễn ra ở nhà, trong cuộc sống gia đình. Có thể 
chúng ta đang trải qua một cuộc chia tay khó 
khăn, hoặc đội banh của chúng ta đã thua đêm 
qua, hoặc ai đó đã cản đường chúng ta trên đường 
đi làm. 

Bất kỳ vì lý do là gì đi nữa thì việc tâm trí chúng 
ta luôn chuyển đổi thiếu chú ý là điều bình thường, 
trong Phật Giáo gọi là Tâm Viên Ý Mã. 

Những sự thiếu chú ý này có thể dẫn đến sai 
lầm. Gõ sai số trong phương trình toán học, thiếu 
một dòng trong việc lập chương trình computer 
hoặc trong trường hợp việc nặng nhọc như trong 
nhà máy, những sai lầm lớn hơn có thể dẫn đến 
thương tích hoặc thậm chí tử vong. 

Nói về sự mệt mỏi, AI không gặp phải tình trạng 
thiếu đường hay cần một chút caffeine để vượt qua 
cơn suy thoái lúc 3 giờ chiều. Chỉ cần bật nguồn, 


`1 
F—- 


Nhì 
I 


algorithms có thể hoạt động 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần mà không cần nghỉ ngơi. 

Chương trình AI không chỉ có thể chạy liên tục 
mà còn chạy ổn định. Nó sẽ làm những nhiệm vụ 
giống nhau, theo cùng một tiêu chuẩn, mãi mãi. 

Đối với những công việc lặp đi lặp lại, AI trở 
thành nhân viên tốt hơn nhiều so với con người. Nó 
dẫn đến ít lỗi hơn, ít thời gian ngừng hoạt động hơn 
và mức độ an toàn cao hơn. Phân tích lượng dữ 
kiện lớn - nhanh chóng hơn chúng gấp bội phần. 

Chúng ta không thể sánh được với AI khi phân 
tích các tập dữ kiện lớn. Để một con người xem 
qua 10.000 dòng dữ kiện trên bảng tính sẽ mất vài 
ngày, nếu không phải là vài tuần. AI có thể làm 
điều đó trong vài phút hoặc ngắn hơn. 


B. Nhược điểm của AI 

Nhưng không phải tất cả đều mang một màu sắc 
trong sáng. Tất nhiên có những nhược điểm nhất 
định khi sử dụng AI trong công việc của chúng ta. 
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên sử 
dụng AI, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải 
hiểu những hạn chế của nó để có thể triển khai nó 
theo đúng cách. 

1. Thiếu sáng tạo 

AI đưa ra quyết định dựa trên những gì đã xảy 
ra trong quá khứ. Theo định nghĩa thì việc tìm ra 
những sáng tạo mới để xem xét các vấn đề hoặc 
tình huống hiện hành là không còn phù hợp. Hiện 
nay, theo nhiều cách, quá khứ là một hướng dẫn 
rất tốt về những gì có thể xảy ra trong tương lai, 
nhưng nó sẽ không hoàn hảo. Tuy nhiên AI vẫn 
còn trong thời kỳ phát triển nên vấn đề sáng tạo 
do AI có thể tiến triển trong tương lai. 

2. Giảm việc làm 

Chúng ta đang phân vân về vấn đề này, đây là 
lập luận chung chống lại việc sử dụng AI. 

Một số ứng dụng của AI không ảnh hưởng đến 
việc làm của con người. Thí dụ: AI quán sát môi 
trường chung quanh chiếc xe của chúng ta trên 
đường phố và tự động điều khiển hệ thống thắng 
trong trường hợp có thể xảy ra va chạm bất ngờ. 
Điều này không thay thế một công việc của một 
người, ngược lại nó giúp tránh mọi tình huống xấu. 

Trong khi đó một robot được trợ lực bởi AI lắp 
ráp những chiếc xe đó trong nhà máy, có lẽ nó 
đang thay thế con người và những người này sẽ 
mất việc I 

Điểm quan trọng là hiện tại AI đang hướng tới 
mục tiêu thay thế các công việc nguy hiểm và lặp 
đi lặp lại. Do đó con người có thể chuyển sang làm 


công việc mang lại nhiều khả năng tư duy sáng 
tạo hơn, điều này có thể mang lại cảm giác thỏa 
mãn hơn. 

Kỹ thuật AI cũng sẽ cho phép phát minh và 
nhiều công cụ trợ giúp người lao động làm việc 
hiệu quả hơn. Nhìn chung, chúng ta tin rằng AI có 
tác động tích cực đối với lực lượng lao động con 
người về lâu dài, nhưng điều đó không có nghĩa 
là sẽ không có một số khó khăn ngày càng tăng ở 
từng giai đoạn trong việc phát triển AI. 

Điều này làm tôi nhớ lại năm đầu tiên khi 
bước chân vào ngành học Robotics, bài học 
đầu tiên là: THE THHEE LAWS OF ROBOTICS 
APPLICATIONS. 

Ba Đạo Luật Trong Việc Ứng Dụng Hobotics: 

-Hobots must conftinue to replace people on 
dangerous jobs. (This benefits all.) 

Robot chỉ được thay thế con người trong những 
công việc nguy hiểm. (Điều này mang lại lợi ích 
cho tất cả.) 

-Hobots must continue to replace people on 
jobs people do not wanis to do. (This also benefits 
all) 

Robot chỉ được thay thế con người trong những 
công việc mà con người không muốn làm. (Điều 
này mang lại lợi ích cho tất cả.) 

-Hobots shouild replace people on Jobs robots do 
more economically. (This wlll initially disadvantage 
many, but inevitably will benefit all as in the first 
and second laws.) 

Robot chỉ nên được thay thế con người trong 
những công việc mà robot làm sẽ mang lại nhiều 
lợi ích kinh tế hơn. (Điêu này ban đầu sẽ gây bất lợi 
cho nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho tất 
cả mọi người như ở định luật thứ nhất và thứ hai.) 
3. Tình huống khó xử về luân lý, đạo đức 

AI hoàn toàn là logic. Nó đưa ra quyết định dựa 
trên các thông số đặt trước, không có nhiều linh 
động và cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, đây là 
điều tích cực vì những quy tắc cố định này là một 
phần cho phép nó phân tích và dự đoán lượng dữ 
liệu khổng lồ. 

Tuy nhiên, điều này gây khó khăn cho việc kết 
hợp các lãnh vực như đạo đức và luân lý trong 
algorithm. Vì kết quả về phẩm chất của algorithm 
mà người tạo ra nó đặt ra, có ít nhiều sự thiên vị 
tiềm ẩn trong chính AI do họ tạo ra. 

Thí dụ, hãy tưởng tượng trường hợp một chiếc 
xe tự động không người lái rơi vào tình huống có 
thể xảy ra tai nạn giao thông, khi đó nó phải lựa 
chọn giữa việc lao ra khỏi vách đá hoặc tông vào 


VIÊN GIÁC | 15 


người đi bộ. Là người lái xe trong tình huống này, 
bản năng của chúng ta sẽ chiếm ưu thế. Những 
bản năng đó sẽ dựa trên bản năng sinh tồn cá 
nhân của chúng ta, không có thời gian để suy nghĩ 
có ý thức về hướng hành động tốt nhất. 

Đối với AI, quyết định đó sẽ là quyết định hợp lý 
dựa trên những gì algorithm đã được lập trình để 
thực hiện trong tình huống khẩn cấp. Thật dễ dàng 
để thấy điều này có thể trở thành một vấn đề rất 
khó giải quyết. 


0. Sự nguy hại của AI 

Các nhược điểm kể trên đây cũng chưa thể so 
sánh với các nguy hại do việc sử dụng AI một cách 
sai trái. Thí dụ việc phát triển thiếu luân lý, đạo đức 
trong vài lãnh vực AI như: 

-“Cyberattack” những tội phạm tấn công nhắm 
vào hệ thống computer, computer network, cơ sở, 
bệnh viện, computer cá nhân hoặc smartphone. 

-“8poofing” là nhiều loại tấn công lừa đảo dựa 
trên việc tạo Internet giả mạo hầu lừa người sử 
dụng để lấy dữ kiện hoặc ngân quỹ của người vào 
trong Internet giả mạo này. Nguy hại hơn nữa là 
GPS Spoofing để làm lạc hướng các phi cơ dân sự 
hoặc quân sự 

-Chat GPT cũng là đề tài tranh luận giữa các 
thành viên lập pháp và tư pháp trong nhiều quốc 
gia. Họ đang dự thảo những đạo luật hầu giới hạn 
việc sử dụng Chat GPT vào mục đích xấu có hại 
cho xã hội. 


THƠ TỊNH BÌNH 


HOA RỤNG THÊM XUÂN 


Sương chiều rã mộng phù hư 
Trăng đêm theo lối chân như tìm về 
Lục trần ngũ dục bùa mê 
Tâm thân rời rã nhiêu khê tháng ngày 


Trăm năm giấc mộng trần ai 
Bao nhiêu vinh nhục đắng cay vớ tuồng 


D. Ôybersecurity 

Để đối lại với những nguy hại kể trên, một 
ngành AI mới được phát triển Cybersecurity. 
Nhưng thiện AI và ác AI vẫn đang song song phát 
triển! Vì vậy Giám đốc cơ quan NASA tuyên bố: 
“Không có AI, cybersecurity có thể thất bại?” Một 
số lập luận có thể được đưa ra để hỗ trợ quan 
điểm này. Cybersecurity vẫn là một cuộc chạy đua 
vũ trang và những kẻ tấn công sẽ tiếp tục phát 
triển các chương trình tinh vi và lén lút hơn bao 
giờ hết cũng như các công cụ hack khác cho phép 
chúng xâm nhập vào mạng mà không bị phát hiện. 
Cybersecurity sẽ phải tiếp tục nỗ lực nếu không 
muốn bị đánh bại. 

Về phần chúng ta, nhận thức được ý thức trong 
giao tiếp với nhau. Các công cụ AI tốt nhất giúp 
chúng ta loại bỏ những công việc nhàm chán và 
giúp chúng ta giải quyết những vấn đề lón hơn. Tất 
nhiên, chúng ta phải nhớ rằng đây là phương tiện 
chứ không phải mục đích: chúng ta phải xác định 
mục tiêu và chọn công cụ phù hợp nhất để đạt 
được thành quả. 

Tóm lại khi còn hiện hữu sự đối lập giữa thiện 
và ác AI chúng ta có thể gọi đây là Trí Thông Minh 
Nhân Tạo. Chỉ khi nào còn lại hoàn toàn AI thiện 
hầu làm lợi ích cho chúng sanh, nhân loại khi đó 
thật sự là Trí Tuệ Nhân Tạo. 

Nguyện cho điều này sớm thành tựu. - 


Ta về ôm lấy chữ buông 
Vịn câu vô ngã không buồn không vui 


Dòng đời nước chảy về xuôi 
Đường tu lặng lẽ bùi ngùi lối riêng 
Cành tâm vượn khi luyên thuyên 
Há đâu phải dễ lặng yên gương hồ 


Về đâu hoa đốm hư vô 
Đông qua xuân đến cành khô lại cười 
Pháp thân bất diệt tinh khôi 
Thềm xuân rụng đóa hoa rơi năm nào... 


16 I VIÊN 6IÁC !// SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6 NĂM 2024 


Thái Công Pụng 
Trái Đất Và, 
Con Neươi 


(Nhân Ngày Quốc Tế Mẹ Trái Đất 
22 Avril mỗi năm) 


1. TỔNG QUAN 

Hành tinh Trái Đất ta ở có tổng diện tích là 510 
065 700 Km2, với diện tích các đại dương là 360 
700 000 Km2 (70%) và diện tích đất lục địa là 149 
400 000Km2 (30%). Nhưng diện tích các lục địa 
không phải chỗ nào cũng ở được vì nhiều nơi là sa 
mạc: sa mạc Kalahari với diện tích là 900 000Km2, 
bao phủ phần lớn xứ Botswana, và kéo dài lên lảnh 
thổ Namibie và Nam Phi; sa mạc Sahara với một 
diện tích 16 lần nước Pháp v.v... 

Đất ra đời cùng với sự sống nghĩa là từ lâu lắm, 
trước khi loài người xuất hiện. Và từ khi loài người 
hiện hữu thì đất đã cưu mang con người. Nếu sống 
gần đất phì nhiêu thì kinh tế phồn thịnh, dân tình 
ấm no, văn hóa nảy nở. Nhiều nền văn minh điêu 
tàn vì đất kiệt quệ, nghèo nàn. Các nần văn minh 
nhân loại cũng từ vùng đất phù sa phì nhiêu như 
dọc sông Nil, sông Tigre và Euphrate ở Trung 
Đông, sông Hồng ở Việt Nam, sông Hoàng Hà và 
Dương Tử ở Trung Quốc, sông Hằng ở Ấn Độ. 

Với con người thì đất như hình với bóng: đất dưới 
chân ta đi, dưới nhà ta ở, dưới đường ta xây. Đất 
cũng trước mắt ta với muôn vàn phong cảnh: này 
là đồng bằng xanh mát, nọ là núi rừng âm u, kìa là 
bưng rạch ngổn ngang. Nhưng vượt lên trên các 
thơ, phú, ca dao, tục ngữ, hò đối đáp v.v..., đất là 
một tài nguyên quan trọng, nhưng lại ít người để ý. 


Tha4 `M : 


Khi dân số hiện nay trên 8 tỷ người và sẽ gấp đôi 
chỉ trong vòng 50 năm nữa, sản lượng lương thực 
cũng phải theo kịp với đà tăng dân số. Trong khi 
đó thì tài nguyên đất suy giảm với ô nhiễm, với sa 
mạc hóa, mặn hóa, mất dần với đô thị hóa và kỹ 
nghệ hóa, chưa kể đến các yếu tố khác như biến 
đổi khí hậu, phá rừng, lạm thác khai thác cá, buôn 
bán động vật hoang dã v.v... 

Loài người tác động trên hành tinh này với cái 
ta ăn, cái ta mua, cái ta di chuyển từ chỗ này đến 
chỗ nọ, cái ta sưới nhà v.v... 

Nhận thức vai trò thiết yếu của tài nguyên này 
nên vào năm 2009, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 
chọn ngày 22 tháng 4 là Ngày Quốc Tế Đất Mẹ 
(International Mother Earth Day) để nâng cao nhận 
thức và giá trị của môi trường tự nhiên của Trái Đất. 


2. SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐẤT 

Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi 
non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất. Đất giúp 
cây cối có thể bám rễ vào, đất giữ được nước đủ 
thời gian để rễ cây có thể hút được nước nuôi thân, 
nuôi lá, nuôi hoa. Đất cũng chất chứa vô số vì cơ 
thể để hoàn thành nhiều biến đổi sinh hóa như 
hủy hoại các động vật chết, sự cố định ni-tơ khí 
quyển. Trong đất cũng còn có mối, kiến, giun đất.. 
Và chính nhờ các hoạt động của các loài này mà 
đất có một đời sống. Đất là một cơ thể sống: nhận 
vào, biến đổi, hủy hoại, phế thải. Đất không hiện 
hữu mà không có đời sống và đời sống không hiện 
hữu nếu không có đất. Loài người xây cất trên đất, 
trong đất và với đất. Đất là một cõi đi về. Đất không 
phải chỗ nào cũng giống nhau: sự sử dụng đất đai 
muôn màu muôn vẻ của con người (đồng cỏ, đô 
thị, ruộng lúa) đã phản ánh sự đa dạng của đất. 
Đất là do sự hủy hoại của các loài đá khác nhau, 
dưới tác động của mưa, của gió, của các sinh vật. 
Với thời gian, đất càng lúc càng dày hơn và tự biến 


đổi; đất dung nạp các chất hữu cơ do thực vật, rễ 
cây chết đi, các chất sét... cũng như các biến chất 
khác như màu sắc (đất đen, đất đỏ, đất xám...), các 
tầng đất (đất mặt, đất sâu...). Nếu so với chiêu sâu 
của quả địa cầu thì đất rất ư là mỏng, vì chỉ dày từ 
vài cm đến vài mét. Tuy mỏng nhưng lại rất quan 
trọng vì giữ nhiêu chức năng cho sự sống còn của 
con người. Đất trồng trọt được chỉ chiếm 17% diện 
tích các lục địa, tức 5,5% diện tích trái đất (không 
tính đến diện tích rừng). 


3. ĐẤT CŨNG RẤT ĐA DẠNG 

Đa dạng vì đất có thể biến đổi theo loại đá,theo khí 
hậu, theo địa hình, theo thảo mộc và theo thời gian. 

Phải mất rất nhiều năm, có khi hàng trăm năm 
đất mới hình thành nhưng nhiều tính chất của đất 
như độ xốp, độ phì nhiêu, cấu trúc, hoạt động sinh 
học v.v... lại có thể đổi thay nhanh chóng. Thời gian 
tạo thành đất thường lâu dài vì mọi quá trình như 
trực di, tích tụ, bào mòn, phân hủy thực vật, trao 
đổi cation đều rất chậm và trải dài trên hàng ngàn 
năm. Có đất trẻ vì được bồi tụ mỗi năm như đất 
phù sa ven sông suối nhưng cũng có đất già nua 
trong đó nhiều tính chất đất không thay đổi nữa. 


4. ĐẤT ĐI LIỀN VỚI CON NGƯỜI 

Ca dao, tục ngữ, thi văn cũng nhan nhản nhiều 
câu có chữ đất: đất thiêng, thần đất, thổ thần, thổ 
nghỉ, phong thổ, địa linh nhân kiệt v.v... Trong Phật 
học thì đất là một phần trong Tứ Đại: đất, nước, 
gió, lửa. Trong kinh Phật cũng có một kinh gọi là 
kinh Địa Tạng. Đất tạo ra của cải, tác động đến sự 
giàu có. Ngày xưa, từ đời vua Lê Đại Hành nước ta 
có tổ chúc lễ Tịch điền là lễ cày ruộng với chính 
nhà vua đích thân kéo những đường cày đầu tiên 
trên một thửa ruộng, và đó cũng có ý nghĩa mong 
cầu cho việc sản xuất nông nghiệp năm mới thắng 
lợi. Trần Hồng Châu có thi phẩm Nhớ Đất Thương 
Trời; nhà sử học Tạ Chí Đại Trường có sách Thần, 
Người và Đất Việt; tục ngữ ta có câu Đất lành chim 
đậu; thi bá Nguyễn Du nói về Từ Hải là người đội 
trời đạp đất ở đời hoặc: 

Vậy vùng trong bấy nhiêu niên 

Làm nên động địa kinh thiêng đùng đùng. 

Có những khủng hoảng lón, người ta nói là đất 
bằng nổi sóng. Và cũng chính Nguyễn Du cũng đã 
sử dụng hình ảnh đất trong câu: 

Gặp cơn bình địa ba đào 

Vậy đem duyên chị buộc vào cho em 

Khi thê nguyền cũng đem đất ra mà chứng giám: 

Một lòi đã trót thâm giao 


Duói dày có đất, trên cao có trời 

Tản Đà cũng nói về đất: 

Đất say đất cũng lăn quay 

Trời say mặt cũng đỏ gay ai cuòi 

Vô hình chung, danh từ đất thân thương đến nỗi 
ăn nhập vào nói chuyện, vào lời thơ tiếng hát, vào 
ca dao tục ngữ tóm lại vào đời sống cả vật chất lẫn 
tâm linh của con người Việt như trong câu ca dao: 

Đất có bồi có lỏ 

Người có dỏ có hay 

Em nguyền mội tấm lòng ngay 

Đỉnh ninh một dạ đến ngày trăm năm 

hoặc trong câu hò nam nữ: 

Nữ: 

Phận em là phận má đào, 

Nên chăng tròi định biết sao bây giò, 

Chảng nên riêng chịu tiếng hưu, 

Hỗõi người quân tủ bây giò biết tính sao? 

Nam: 

Đất thấp, lại tròi cao. 

Dù cho đến chết anh nào dám quên! 

Gặp nhau đây ta hãy phi nguyền, 

Chết đi em hóa làm nước, anh liền làm (cá) để 
theo em. 

Trong hệ thống các bài ca dao Việt Nam, ông 
cha ta đã dành một số lượng lớn các bài ca dao 
cho hoạt động sản xuất, canh tác. Trong đó, những 
người nông dân không chỉ rất coi trọng hoạt động 
sản xuất nông nghiệp của mình mà họ cũng rất 
có ý thúc trong việc bảo ban, giúp đỡ hỗ trợ nhau 
trong công việc làm ăn. Trong số các bài ca dao 
viết về sản xuất, có bài ca dao viết về sự đồng 
lòng trong sản xuất cũng như niềm tin vào tương 
lai mùa vụ sẽ bội thu năng suất: 

Hủ nhau đi cấy đi cày 

Bây giò khó nhọc có ngày phong luu 

Trên đồng cạn dưói đồng sâu 

Chồng cày vợ cấy con trâu đi bùa. 

Và cày bừa hay gieo hạt, cấy lúa cũng tùy theo 
ruộng gò hay chân ruộng thấp: 

Ha đi mẹ có dặn dò 

Huộng sâu cấy truóc, ruộng gò cấy sau 

Trong phong tục Việt, có tục Cúng Đất, nhằm 
nguyện cầu đất giúp cơ nghiệp vững chãi. 


5. GÁC ẨN HỌA CỦA TRÁI ĐẤT 

Hiện nay môi trường đang bị đe dọa trầm trọng 
vì tình hình thế giới phát triển càng lúc càng cao, 
các nhà máy, công trình, xưởng sản xuất mỗi ngày 
thải ra ngoài môi trường rất nhiều khí thải, chất thải 
nguy hại, dẫn đến môi trường bị đe dọa ô nhiễm. 


18 I VIÊN 6IÁC !!/ SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6 NĂM 2024 


Môi trường toàn cầu hiện nay đầy những yếu tố, 
nào là hạn hán, đói kém, thiên tai, lũ lụt. Sau đây 
sẽ phân tích các vấn đề nghiêm trọng mà trái đất 
đang phải chống chọi, đối mặt. 

5.1. nguồn nước đang bị khan hiếm. 

Hiện nay trên trái đất, diện tích nước chiếm tới 
khoảng 70% bề mặt, tuy nhiên chỉ có khoảng 2% là 
nước phù hợp cho tiêu dùng, được coi là nước tinh 
khiết. Nước được xem là một dạng tài nguyên được 
sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nhiều khu vực 
vẫn phụ thuộc vào lượng nước mưa, tuy nhiên nếu 
khí hậu biến đổi thì nhiều nơi bị nước mặn vào sâu 
hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Và cũng có nơi lại 
lũ lụt, lũ quét làm phá hủy hệ sinh thái tự nhiên và 
nhân tạo trong khu vực. Ngoài ra, một trong những 
mối quan tâm lớn về y tế liên quan trực tiếp với vấn 
đề môi trường này là việc tiếp cận với nước sạch. 
Thiếu nước sạch sẽ gây ra một vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng cho những cư dân sống ở khu vực đó. 
5.2. nạn phá rừng. 


Farihi Bay 


lñ taïlf): 


3.  = 
| JR}- 


Nguồn hình: Internet 

Ngày nay thiên tai lũ lụt, hạn hán ngày càng 
nặng nề với nguyên nhân sâu xa là do các rừng 
cây bị khai thác một cách vô tội vạ. Nạn phá rừng 
hầu như xảy ra trên toàn thế giới, các tổ chức cây 
xanh trên thế giới đã cảnh báo rất nhiều về việc 
tàn phá hệ sinh thái cây xanh sẽ ảnh hưởng đến 
khí hậu toàn cầu. Cuộc sống phát triển, nhu cầu 
tiêu thụ nhu yếu phẩm, thực phẩm tăng lên, dẫn 
đến con người phải phá bỏ nhiều diện tích rừng 
cho việc trồng trọt. Xã hội phát triển, các đô thị, 
thành phố lớn mọc ra khiến các cánh rừng bị thay 
thế bởi các tòa cao ốc. Khai thác khoáng sản, dầu 
và các tài nguyên khác cũng dẫn đến nạn phá 
rừng. Với nạn phá rừng, nhiều loài động vật có 
nguy cơ tuyệt chủng. Xói lở đất, biến đổi khí hậu 
đáng kể và trong một số trường hợp thiên tai như 
sạt lở đất và lũ quét có thể là do trực tiếp hoặc gián 
tiếp phá rừng. 


5.3. biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Sự tăng nhiệt độ trái đất đáng kể trong những 
năm vừa qua với biến đổi khí hậu trên thế giới dẫn 
đến thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt ngày càng 
xuất hiện với mật độ nhiều và nặng hơn và khối 
lượng đất đóng băng miền bắc địa cầu cũng giảm. 
5.4. quản lý chất thải nguy hại. 

Quản lý chất thải nguy hại liên kết chặt chẽ với 
phát triển dân số nhanh chóng trên toàn thế giới 
và tỷ lệ tiêu thụ, chất thải, và quản lý của nó đã trở 
thành một vấn đề lón trên thế giới. Trong thực tế, 
các bãi chôn lấp, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát 
triển trên thế giới, đang gây ra ô nhiễm, tác động 
lên sức khỏe của con người trong khu vực. 

5.5. đa dạng sinh học và sử dụng đất. 

Với dân số ngày càng tăng và các nhu cầu cơ 
bản do đó cũng ngày càng tăng, nên đa dạng 
sinh học đang bị đe dọa ở nhiều khu vực trên 
thế giới. Đất canh tác cho nông nghiệp hiện nay 
đang ít dần vì tăng dân số và đô thị hóa. Cũng có 
vùng đang thiếu nước canh tác, hoặc nước nhiễm 
mặn không thể canh tác. 

5.6. hóa chất, chất thải độc hại và kim loại 
nặng. 

Nhiều chất thải được tạo ra bởi con người có 
chứa một lượng cao các hóa chất và các chất độc. 
Chúng có tác động xấu đến môi trường. Một số 
hóa chất và kim loại nặng có một hiệu ứng có thể 
gây tử vong trên con người cũng như đời sống 
động vật. Do đó, cần định mức phát thải và các 
quy định cần phải được thực hiện để bảo vệ hệ 
sinh thái cũng như sức khỏe của con người. 


6. THAY LỞI KẾT. 

Nhiều vấn nạn môi trường trong nhiều năm sắp 
tới có thể kể ra: sử dụng năng lượng với phát thải; 
sử dụng nước và xử lý nước ô nhiễm; mất đa dạng 
sinh học; nước mặn; đô thị hóa lấn sâu vào đất 
nông nghiệp; biến đổi khí hậu; phá rừng với đất bị 
xói mòn; đánh cá quá mức; đô thị hóa với không 
khí bị ô nhiễm do lưu thông. Cái ta ăn, cái ta mặc, 
cái ta mua, cái ta di chuyển, cái ta sử dụng năng 
lượng v.v... đều tác động lên dấu chân sinh thái. 
Và các vấn nạn đó đều do con người. Lòng tham 
con người thì vô kể: tham xe, tham nhà, tham ăn, 
tham uống, tham dục v.v... Chẳng thế mà trong 
Tam Độc của giáo lý nhà Phật thường để chữ 
Tham đứng đầu: Tham, Sân, Si. Do đó con người 
phải giảm bớt lòng tham, tiêu thụ đúng mức vì 
phải để dành tài nguyên lại cho các thế hệ sau và 
Sau nữa. " 


VIÊN GIÁC | 19 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
^ 
Xa quê 
Z hi v._ |] 
ngẫu nhĩ gặp 


QUÝ TĂNG Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Điển 


4 4 


F IS : Xa quê ngẫu nhĩ gặp Ngài 
Một vì trưởng lão đất trời Châu Âu 
Dáng phương phi - nguyệt thượng đầu 
Đã không mệt mỏi bắc cầu Tây Đông 
Cốt cách vốn dĩ tượng long 
Ấn mình dưới bóng trượng tòng Sa Môn 
Một đời phụng sự hết lòng 
Những hàng hậu học — mênh mông ân Ngài! 


Triều Tâm Ảnh 
Minnesota 21.04.2024 


1 Nhan đề do BBT Báo VG đặt. 


Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 


Từng nghel 


ảm niệm về 60 năm hành đạo của Thầy, 
Hòa Thượng thượng Như hạ Điển. 

“Pujaca pujaniyanam, Etlam mangala 
muttamam” (Mangala Sutta) - Đảnh lễ người 
đáng lẽ; Là điềm lành tối thượng. 

(Kinh Điềm Lành — HT. Thích Minh Châu dịch Việt 

Mới đó vậy mà đã 60 năm, thời gian đi nhanh 
như bóng câu qua cửa sổ! Con số 60 đủ dung 
chứa một vòng quay của vũ trụ. Cổ đức gọi tên là 
một vòng “Lục Thập Hoa Giáp”. 

Nhân sự kiện kỷ niệm ngày Thầy xuất gia hành 
đạo 60 năm, tôi cũng muốn viết mấy lời tri ân và 
đảnh lễ Thầy. Tôi vốn biết Thầy từ lâu lắm, từng 
gọi là anh, rồi chú, đến hôm nay là Thầy. Nghĩa là 
từ ngày Thầy còn là anh thiếu niên chân quê tên 
Cường 15 tuổi, Phậttửở Xuyên Mỹ. Lúc ấy Thầy sinh 
hoạt ở ngành Thiếu còn tôi còn là Oanh Vũ của Gia 
Đình Phật Tử Hà Linh. Sau đó Thầy giã từ tuổi thơ 
với ruộng đồng và ngôi chùa Làng để đi đến ngôi 
chùa cổ mang tên Viên Giác ở phố Cổ Hội An và 
xuất gia. Ngôi chùa cổ đâm ấm xưa đến giờ người 
ta vẫn chưa biết thành lập từ lúc nào, chỉ biết lần 
trùng tu đầu tiên là vào năm 1841, còn giữ tấm văn 
bia trùng tu của cụ Phó bảng Nguyễn Tường Vĩnh. 


¬ á 


Tấm ảnh Thầy chụp 
ngày xuất gia vói lời phát 
nguyện ghi phía sau 


Lần mò đọc lại lời của người xưa, lại thấy thẹn 
mình, cây bút bỗng đã chùn nét trên mặt giấy: 

Vốc chung nưóc nhỏ mà lường biển khơi, 
làm sao biết được đáy biển cạn sâu. 

Đua ống trúc mành mà ngó trời cao, không 


thể thấy hết bầu tròi cao rộng." 

Đó là tâm trạng của Tuấn tôi khi ngồi viết những 
dòng chữ này về một người Thầy mà mình có 
duyên may gần gũi trong nhiều năm qua. Và rất 
kính phục. Tâm phục khẩu phục! 

Nhớ hôm trao đổi với nhà văn Nhật Hưng, khi 
yêu cầu chị ta ấy viết bài cho mục “60 năm hành 
đạo” của Thầy. Chị ấy nói: “Chuyện cần viết đã 
viết nhiều lần, viết hết rồi; giờ còn biết viết chỉ?” 
Tôi đáp: “Cơm ăn mỗi ngày, sao vẫn phải ăn? Và 
ăn đi ăn lại vẫn thấy ngon”. Nói vậy cho oai nhưng 
khi tự mình phải viết những dòng này thì lại thấy 
lúng túng. 

Ngẩn ngơ, trong đầu liên tưởng ngay đến hai 
tấm hoành phi treo ở Tổ Điện Chùa Viên Giác 
Hannover Đức Quốc. Cặp hoành phi vốn là quà 
tặng của Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh do cố Hòa 
thượng Thích Bảo An từ Bình Định khi đến viếng 
chùa Viên Giác Hannover vào năm 2003. Lúc đó 
Ngài đã 90 tuổi. Xin nói thêm, ở thời điểm ấy, Đại 
Lão Hòa thượng Thích Bảo An là một đại tăng có 
giáo phẩm cao nhất của Lâm Tế Chúc Thánh đang 
sống tại Bình Định, nơi ngày xưa vào năm Đỉnh Ty 
1677, Tổ Nguyên Thiều do tránh loạn Mãn Châu 
chạy đến Việt Nam đầu tiên đặt chân đến. Tấm 
bên trái ghi là: “Chúc Thánh Dư Hương/”; tấm bên 
phải ghi “Chi Vinh Bổn Cố”. Nghĩa: Hương thừa 
Chúc Thánh — Cành Tốt Gốc Chắc). 


Mà quả thật vậy, lời ấy chẳng ngoa. Con cháu 
của Lâm Tế Chúc Thánh ở Đức, qua bước giáo 
hóa và hướng dẫn tu tập của Hòa Thượng Như 
Điển đã hình thành được những hạt giống vững 
chắc, hoa trái đã nở rộ sum sê trên vùng trời Âu 
lạnh lẽo Đức quốc này. 

Những tưởng 60 năm đã đi qua nhanh, nhưng 


1 Những dòng in đậm là được trích từ “Văn Bia Trùng 
Tu Chùa Viên Giác Hội An” của cụ Phó Bảng Nguyễn 
Tường Vĩnh soạn năm 1842 — Thích Nguyên Hiền 
Việt dịch. 

2_ Xem thêm: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Thiên Phái 
Lâm Tế Chúc Thánh... - Gốc Chác Cành Tốt— Tiến sĩ 
Olaf Beuchling và Kỹ sư Văn Công Tuấn, tr. 675-689. 
Nguồn: 
https://thuvienhoasen.org/a39117/muc-luc-ky-yeu- 
hoi-thao-khoa-hoc-thien-phai-lam-te-chuc-thanh- 
lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien- 


VIÊN GIÁC | 21 


khi đếm thời gian ấy bằng những sự kiện Hòa 
Thượng Như Điển đã thực hiện được, những công 
trình đã gầy dựng nên cho đời, cho đạo thì chợt 
nhận ra rằng thời gian đó quả thật là dài đằng 
đẳng, vì dường như những điều đạt được không 
thể nào kể hết. Chỉ cần nêu vài sự kiện đặc biệt mà 
đời đã vinh danh. Chính Thầy đã gọi tên là “Những 
hình ảnh đẹp trong đời Thầy“: 3 

- Năm 2011 HT Minh Tâm và Thầy được chính 
phủ và Hội Đồng Tăng Già Tích Lan trao giải 
thưởng cao quý “Những người có công mang ánh 
sáng Phật Pháp đến Thế Giới”, đồng thời tặng 
“Quạt Pháp Sư”. 

- Năm 2021 Tổng Thống Đức Steinmeier trao 
Huân Chương Quốc Gia Cao quý Hạng nhất cho 
Thầy về các lãnh vực: “Văn Hóa. Giáo Dục và Tôn 


'WTIR1IEI|EUWSI114!ãK1n[: 


L=--ỐÖ=-.... 
—_ 
mg mán 
——=.. 
~—> 


[xA% VERHIT.%XTR KFW!Z 
— 


Môn phái Chúc Thánh ở quê nhà lại một lần nữa 
hãnh diện về đứa con, người học trò yêu quý đã 
mang chuông đi đánh xứ người và làm rạng rõ tông 
môn. Đại Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Thọ, 
hiện là Trưởng môn phái Lâm Tế Chúc Thánh, tuy 
đã cao niên lạp trưởng (94 tuổi), từ chốn Tổ đình Vu 
Lan Đà Nẵng Việt Nam tựtay viết lời thơ chúc mừng: 


ễÖ`w. . 


Xi lữ HH „b 
lÃ iö R #I 
£H 44 lÚ 5E lí 


3 https://viengiac.info/2022/01/nhung-hinh-anh-dep- 
cua-doi-thay/ 


Tuệ đăng chiếu diệu 

Nhục thể khương hòa 

Hiển danh Chúc Thánh đạo hoa 

Xán lạn Long Tuyền mạch hảo. 

Rồi, tháng 11 năm 2023, trong những ngày cuối 
trước khi viên tịch Cố Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ với vai trò Chánh Thư Ký Viện Tăng 
Thống đã giao phó một trách nhiệm trọng đại của 
Giáo Hội cho Thầy. Ngoài nhiệm vụ Chánh Thư Ký 
Hội Đồng Hoằng Pháp, Hòa Thượng còn ủy nhiệm 
Thầy đảm nhiệm vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Phiên 
Dịch Tam Tạng Kinh Điển Trung Ương, thay thế HT 
Tuệ Sỹ sau khi Ngài viên tịch. Đó không chỉ là một 
nhiệm vụ, một trọng trách mà là sự tiếp nối để duy 
trì Sự nghiệp Phiên dịch Tam Tạng Thánh Điền 
quan trọng bậc nhất của Giáo Hội, mà chư Tôn 
Sư Thạc Đức đã hoài bão từ năm 1973 đến nay. 


R= File lậu Trm lang lim ki Bess siớ vứ 
gĨ FAX TE TP Ele mạ 3m thậm tỉ gặm g Lăn tiệm lạm thải và maaẫi, lịn Theáu: đa h mang g 
kĩ [isk#k, Săn loấi EiSS bơi -WÚmj THỊ ¿1077-21 1 #Öd- RỈ [Bmiäi ¿s/h ch Khêg 6i vh lˆWỂ 
đưển dk:b khả di „liêp nêyn. Ƒa bị rhủ bơ: sểE La tính ptefs (ÄcÊh tiện li, 
WƯï FT 4x1 = 
lIhÌn ¡. liask liặoc “#WfSi Emì5gi FffSÍ Frậi M 7k3 lÍ shấi [Ìkị [2M sgy đem b@y 
luản “'W RkX FHIEX LẠNH TRỊ MỊ: LUYG Í 
[âu ä. "ÝT [L5 PHIẾP GÌ 1E THỊ SE: DI PS”, mới kh liên rhượng Thụ Tối *ị lường 
= db, xhằm (Á©Ä, mỸ NỂ: I¬l 
Ị tÍ 
Kử Sen lim thượng Teh Mieai Hổ Í 
há 2im bị suẢz mộc Hữu Hường Pián Thổ liöa Me 
Fh-i tần kỹ bái qu=g Imi Hương |'kux Bosz0m 1ể | _ = 


tai xiên sến lbế mong. THHội Dng hiện. Dịch Tan Tag Lm Thi si đế gi 


be rran ÍL lan Phẩên [rách Trung Í'eng don, nứa ph nang JlẾ Ủa Phẩớm 
“hhhi= 


Hình: Trích một phần Quyết định số 0Z.VT T/CTK/ 
QD của Viện Tăng Thống, do Tỳ Kheo Thích Tuệ 
Sỹ ấn ký ngày 21.09.2023 

Bởi vậy giờ đây, những lời vinh danh tán tụng về 
Thầy nếu tôi nói ra thêm bao nhiêu cũng trở thành 
những lời trống rỗng lạc điệu. Duy chỉ còn biết 
mượn lời của người xưa để kết thúc những dòng 
chữ vụng về hôm nay nhân kỷ niệm 60 năm hành 
đạo — cũng là sinh nhật lần thú 75 của Thầy: 

Quả là, 

Danh không có cánh mà bay xa, 

Đạo chẳng gốc rễ mà kiên cố. 

Thấu đáo tận cùng, 

lón lao diệu vọi (...) “ 


Đệ tử chỉ biết chắp tay đảnh lễ. Cầu chư Phật 
gia hộ Thầy sức khỏe dồi dào để tiếp tục lèo lái 
con thuyền đạo pháp. " 


Đức quốc tháng 5 năm 2024 
Đệ tử Nguyên Đạo kính bái. 


4 Sơd. 


22 I VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


Hoa Lan - Thiện Giới 


S au khi bang Niedersachsen của ông Tiến 
Ẫ 3. : SĨ Albrecht thu nhận hơn 1.000 thuyền 
G Ö | C H U TÊN nhân từ chiếc tàu Hải Hồng, phân phối đi các 

M Ọ | N vùng trong bang nhưng đông nhất vẫn là thành 
phố thủ phủ Hannover. Các thuyền nhân ty nạn 
» 7 này vừa từ cõi chết đi lên, nên rất cần một chỗ 
[H(UJWITRN GIÚ =8 2251256 øm 
nạn, họ đã cầu nguyện Đức Mẹ Maria cứu vớt 

nếu là người Công giáo. Còn Phật giáo họ sẽ 
niệm Mẹ hiền Quán Thế Âm, hai hình tượng 
đã in sâu vào tâm thức, họ tin chắc hai Vị này 
đã ra tay cứu độ đưa họ đến bến bờ bình yên. 

Có người còn khấn nguyện, nếu được sống 
sót sẽ cạo đầu ăn chay một tháng hay sáu 
tháng tùy theo hạnh nguyện của từng người. 
Nghe đâu sau này ít ai giữ đúng được lời hứa 
của mình trước các đấng Chí Tôn. Nhưng các 
Ngài ở trên cao chỉ mỉm cười, khoan dung và 
chẳng bao giờ quở trách hay trừng phạt một ai. 
Chỉ có lương tâm của người không giữ lời hứa 
mới cắn rứt mà thôi! 

Thế rồi một phép lạ đã xảy ra tại xứ Đức, 
nơi vào thời điểm đó chưa có một ngôi Chùa 
Phật giáo nào của người Việt được xây dựng 
trên xứ sở của Hitler, nhân vật đã gây nhiều tai 
tiếng khi đã tiêu diệt 6 triệu người Do Thái dưới 
đủ mọi hình thức, nhiều nhất bằng hơi ngạt. Xứ 
Đức nổi tiếng về kỹ nghệ cơ khí và hóa chất, 
nên dễ có mộng bá vương gây ra thế chiến thứ 
hai cho nhân loại chết bớt dần. Một đất nước 
chịu nhiều tai tiếng như thế, dân chúng Đức lại 
chăm chỉ và có lòng nhân đạo nên được bổ xứ 
một vị Tăng trẻ đến thành phố Hannover xây 
dựng một ngôi Chùa Việt đầu tiên trên xứ Đức. 

Sơ lược qua vài dòng về quê quán và hành 
trình dấn thân của vị Tu sĩ Phật giáo này. 
Người sinh ra tại đất Duy Xuyên tỉnh Quảng 
: „ : ‹ Nam, nơi có dòng sông Thu Bồn chảy ngang 
1K?) CUẤ C1 CML4d và ngôi Chùa Viên Giác với rất nhiều bóng đa 
cổ thụ, che mát khắp sân Chùa. Xuất thân từ 
ngôi chùa Viên Giác xứ Quảng, Người được 


Viên Giác Đức Quốc một cảnh Chùa 


Tâm linh quy hướng bặt hơn thua học bổng sang Nhật Bản du học từ những 
Kệ kinh sớm khuya hồi chuông mõ năm đầu 72. Rồi biến cố 30 tháng 4 năm 75, 
Hồng trần lắng dịu bớt “gió mưa” Người không thể và không muốn trở về quê 
Chuyển tâm an định dừng động loạn hương sau khi lịch sử đã thay trang với nhiều 


Viễn ly chấp mắc với tranh đua na 
Sau khi tốt nghiệp băng Cử nhân về Giáo 


Đó đây tỉnh thức hãng trí niệm _ dục học với điểm tối ưu, rồi Cao học Phật giáo, 
Viên Giác trước sau vân cảnh Chùa Người quyết định sang Đức quốc Hoằng Pháp 
(Thơ Đan Hà) vào năm 1977 và chọn thành phố Hannover 

để xây dựng một ngôi chùa mang tên Viên 


VIÊN GIÁC | 23 


Giác. Người đời ra đi mang theo cả quê hương, 
phần người Tu ra đi mang theo cả một Tổ Đình. 

Vào khoảng năm 78, với sự góp sức của một 
số sinh viên du học trước 75, Người thành lập một 
Niệm Phật Đường lấy tên Viên Giác ở Hannover, 
để mọi người có nơi nương tựa vào cửa Phật. Bước 
vào Niệm Phật Đường sẽ thấy hai câu đối treo 
trong Chánh điện nói lên chí nguyện của vị Sư trẻ: 

Viên thành đạo nghiệp Tây Âu quốc. 

Giác ngộ chúng sanh đạo lý truyền. 

Chí nguyện rất lớn, muốn đem giáo Pháp truyền 
bá khắp Âu Châu, chẳng những cho người Việt lưu 
vong tại xứ người mà còn cho người bản xứ. Mong 
muốn cho chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ. 

Đến năm 1989, khi bức tường ô nhục chia cắt 
Đông-Tây Bá Linh bị sụp đổ, các “Tường nhân” 
trèo tường nhảy sang bên phía tự do rất đông. 

Lúc ấy cửa Chùa phải rộng mở để đón những 
người ty nạn chạy sang, nên nhu cầu cấp bách 
phải khởi công xây dựng ngôi Chùa Viên Giác. Mãi 
đến năm 1993, ngôi Tam Bảo mới hoàn thành với 
một Chánh điện rộng lớn và trang nghiêm. Tầng 
dưới là một Hội trường với sân khấu để trình diễn 
văn nghệ, có cùng chung một diện tích như Chánh 
điện bên trên. Lúc ấy ngôi Chùa Viên Giác lớn 
nhất Âu Châu và số lượng khách thập phương đến 
Chùa trong những ngày Đại lễ như Phật đản, Vụ 
Lan hay Tết Nguyên đán đông không đếm xuể, vui 
như một ngày hội lớn ở quê nhà. 

Mộng Chi đã là Phật tử của ngôi Chùa này từ 
những năm 82, vì là ngôi Chùa Việt Nam đầu tiên 
trên xứ Đức nên những ngày Đại Lễ nàng phải lái 
xe đến gần ba trăm cây số đến lễ Phật và nghe 
Pháp. Chùa nhỏ lắm, chỉ là một căn hộ với phòng 
khách rộng làm Chánh điện, nên chỉ dám gọi là 
Niệm Phật Đường. 

Mãi đến năm 85, vị Đại Đức trụ trì ngôi Chùa 
mới mượn Hội trường bên ngoài để mời các ca 
sĩ đến hát, giúp vui cho bà con đỡ nhớ nhà trong 
những ngày Tết, hay nghe hát bài “Bóng hồng cài 
áo” trong dịp lễ Vu Lan. Người con dù mất mẹ đã 
lâu, tưởng đã nguôi ngoai, nhưng khi nhìn đóa 
hồng trắng cài trên áo, lại nghe ca sĩ nức nở hát 
bài “Tâm sự người cài hoa trắng” của tác giả Thích 
Trường Khánh, cũng nước mắt vòng quanh ướt 
nhèm trên má. 

Do đó nhân duyên “Bầu Show” của Mộng Chi 
với ngôi Chùa này đã bắt đầu từ năm 85, tiến 
triển nhanh từ năm 95 và không ngừng nghỉ cho 
đến hôm nay, một đứt đoạn 3 năm Covid phải trừ 
ra. Nghĩa là làm việc cho Chùa Viên Giác đến gần 


ba chục năm, qua 5 đời các vị Trụ trì. Vị Đại Đức 
trẻ tuổi ngày nào, nay đã trở thành một vị Hòa 
Thượng đạo cao đức trọng, làm bao nhiêu việc lợi 
ích Hoằng Pháp độ sinh cho đời. 

Có người đặt câu hỏi ? Tại sao chốn Thiền môn 
thanh tịnh lại đem chuyện ca hát đến mua vui? 
Thoạt nghe cũng có lý, vì trong việc thọ trì Bát 
quan trai giới một ngày một đêm, có giới không 
đàn ca múa hát và xem đàn ca múa hát. Nhưng 
trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương tiện số 2, có 
cho phép được xử dụng một số phương tiện tiểu 
xảo để Hoằng Pháp độ sinh. Chẳng hạn trong thời 
đại này phải hằng thuận chúng sanh bằng cách 
bày trò giải trí ca hát để thu hút giới trẻ đến Chùa, 
tạo chủng tử cho họ, rồi sẽ áp dụng câu: 

Trước dùng dục câu dắt. 

Sau dùng trí để nhổ. 

Đã biết bao Phật tử thuần thành của chùa Viên 
Giác, lúc ban đầu đến Chùa chỉ vì ham xem văn 
nghệ, nghe có cô ca sĩ tài danh nào đó đến từ 
Trung tâm Thúy Nga bên Hoa Kỳ là quyết tâm 
đến Chùa để xem cho bằng được, để mua băng 
nhạc và được chụp hình cùng. Rồi sau đó mới lên 
Chánh điện lễ bái và nghe Thầy Trụ trì giảng Pháp, 
dần dà mưa dầm thấm lâu họ trở thành Phật tử 
thuần thành lúc nào không biết. 

Đã từ hơn ba chục năm nay, ngôi chùa Viên 
Giác là điểm hẹn của rất nhiều Hội đoàn từ chính 
trị đến tôn giáo, từ các nam phụ lão ấu tới trai thanh 
gái lịch, họ hẹn gặp nhau tại những ngày lễ lớn như 
Phật đản, Vu Lan. Trong sân Chùa, các món ăn 
quê hương được mời gọi một cách thiết tha, những 
ly chè ba màu hay chiếc bánh tiêu, dầu cháo quấy 
dân dã ngày nào, lại đắt hàng đến thết 

Có nhiều bạn bè lâu ngày mất dấu chân chim, 
tìm kiếm hoài không gặp. Thế mà lại thấy ngồi bên 
tô hủ tiếu chay, nói nói cười cười với bạn bè trong 
quầy hàng của Chùa. Họ gặp nhau tay bắt mặt 
mừng, thầm nghĩ nếu không lên Chùa lấy gì gặp 
lại bạn xưal 

Buổi tối thứ bảy của cuối tuần ngày Đại lễ, lúc 
nào cũng có văn nghệ “Kính mừng Phật đản” hay 
“Vu Lan báo hiếu” thật đặc sắc. Phần đầu do các 
em trong Gia đình Phật tử của các Chi hội toàn xứ 
Đức trình diễn, xen kẽ các màn đơn ca của các ca 
sĩ tài danh được bà Bầu Show Mộng Chi mời đến 
thể theo lời yêu cầu của Chùa, dựa theo thị hiếu 
của khán giả cho đúng với câu: “Trước dùng dục 
câu dắt”. Sau khi giải lao vào phần hai của đêm 
văn nghệ cúng dường, các Chư Tôn Đức về nghỉ 
ngơi nhường sân khấu cho ca sĩ và khán giả “quậy” 


2⁄1 VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


tói bến đến nửa đêm. Mọi người ra về với niêm vui 
phơi phới, được một buổi nghe hát đến đã tai, được 
lên sân khấu nhún nhảy cùng thần tượng của mình 
và quan trọng nữa là được xem “free” không mất 
tiền vào cửa, chỉ tốn ít tiền mua thức ăn để xoa dịu 
nỗi cào xé của dạ dày. À không, nếu ai chịu ăn cơm 
chùa với ba món có cả canh thì đứng xếp hàng, 
sẽ được phát miễn phí. Cửa Chùa rộng mở đến 
thế nên sau 40 năm khách thập phương vẫn đến 
đông nghịt như ngày nào trong những ngày Đại lễ. 

Về chuyện phải mời ca sĩ tài danh đến Chùa ca 
hát, cũng làm các Thầy suy nghĩ đến mệt cả đầu, 
định dùng ca sĩ cây nhà lá vườn của địa phương 
cho rẻ, họ hát cũng hay lắm, nhưng lần nào thư mời 
không nêu danh tánh ca sĩ nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ, 
là y như rằng số người tham dự Đại lễ giảm thấy rõ, 
không khí bớt đi vẻ tưng bừng náo nhiệt như mọi 
lần. Thôi đành tùy thuận chúng sanhl 

Nhưng sau 3 năm bị Covid hoành hành, thời 
gian ấy cửa Chùa phải khép kín, khiến mối duyên 
văn nghệ bị đứt đoạn. Đến hôm nay vẫn chưa 
được nối lại như xưa, bà Bầu Show Mộng Chi viện 
có tuổi già sức yếu, đã xin phép được rũ áo bỏ 
nghề. Không biết Bà đã khấn Tổ hay chưa? Chứ 
theo thói quen mỗi lần ra quân trước giờ trình diễn, 
Bà đều thắp ba nén nhang khấn Tổ. 

Mỗi lần trình diễn thành công, họ đều cho là 
được Tổ đãi. Ai ở trong nghề mới biết, chứ không 
lại bảo mê tín dị đoan. Bà Bầu Show chắc phải 
bỏ nghề, từ lúc Covid xảy ra bao nhiêu chuyện đã 
đổi thay, từ kinh tế cho đến lòng người. Vé máy 
bay mua cho ca sĩ cao ngất ngưởng, số người đến 
Chùa xem văn nghệ chưa lường trước được vì sợ 
Cô Vi. Trong tình trạng này Mộng Chi phải tự rút lui 
về hưởng tuổi già, đi ngao du sơn thủy đó đây! Một 
đời rong ruổi! 

Còn ngôi Chùa Viên Giác vẫn sừng sững trước 
gió đông. Thiên hạ không còn gọi là Chùa Viên 
Giác nữa mà nâng cấp lên một bậc, gọi là Tổ đình 
Viên Giác. Vì người đầu tiên sáng lập ra một điều 
gì đều gọi là ông Tổ của điều đói! 

Một ngôi Chùa huyền sử. gi 


Hoa Lan - Thiện Giới. 
28 tháng 6 năm 2024 


HƯƠNG TRỜI VẠN KỶ 
Thơ Tuệ Nga 


Nam Mô Bồn Su Thích Ca 
Ngài là ánh sáng chan hòa Nhân Thiên 


Sương long lanh, long lanh trên lá cành tươi mát 
Gió lừng hương, Chim hót khúc bình minh 

Hơn hai ngàn năm dòng lịch sử quang minh 
Bao triều đại, bao chuỗi dài thế hệ 

Còn sống mãi Thành Ca Tỳ La Vệ 

Nơi đón Mừng: Người Giáng Sinh Cứu Thế, 


Thiên Thượng 

Thiên Hạ 

Duy Ngã 

Độc Tôn, 

Đem Đạo vào Đời gieo rắc Yêu Thuong 
Hoa Bác Ái, ngát Hương Trời Vạn Kỷ 
Thương nhân loại, Ngài mở đường Chân Lý 
Gác tình riêng vị kỷ 

Sống hòa đồng, Khơi Nguồn Sống Vị Tha ... 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 

Hôm nay lễ Đản Sanh Mừng Người Cứu Thế 
Quán Tưởng Người Chúng Con Nguyện mãi noi 
Theo bước Ngài Tâm An Trụ Yên Vui 

Theo bước Ngài, thể nhập đời Tự Giác 

Nguyện Cầu Ngài độ muôn loài An Lạc 

Đấng Cha Lành, Đại Trí, Đại Từ Bi ! 


Trời Mưa Hoa, Mưa Gội Hết Sân Si 
Mùa Khánh Đản Mở Kỷ Nguyên Nhân Loại ... 


(Thi Phẩm May Hương) 

Mời xem thêm: 

HƯƠNG TRỜI VẠN KỶ 

(Thơ: Tuệ Nga - Nhạc: Mộc Thiêng —- Ca 

sĩ: Ngọc Quy — Hòa âm: Quang Đạt. https:// 
WWwW.youtube.com/watch?2v=Pw-wi6f†1pkg&ab 
channel=vobd 


VIÊN GIÁC | 25 


Nhân Duyên hội ngộ 


Nguyễn Hữu Huấn 


Rất nhiều người quan niệm rằng, trong cuộc 
đời này mỗi câu chuyện xảy ra, mỗi một người ta 
gặp đều đến từ hai chữ “Nhân Duyên” và đó chính 
là một triết lý nhân sinh trong các mối quan hệ 
của con người và mọi sự việc. “Nhân” và “Duyên” 
cũng không phải tự nhiên có, mà nó được tạo ra 
bởi sự vận động của các sự vật, hiện tượng và quá 
trình hợp-tan của các “Nhân-Duyên”“ có trước để 
tạo ra “Nhân-Duyên“ mới, Phật Giáo gọi đó là 
tính “Trùng Trùng Duyên Khởi”. Nhân dịp kỷ niệm 
60 năm hành Đạo cùng với sinh nhật thứ 75 của 
Hòa Thượng Thích Như Điển, tôi muốn viết về mối 
“Nhân Duyên hội ngộ” đặc biệt đã đưa tôi đến với 
Thầy, một vị tu sĩ Phật Giáo thuần thành và giản dị, 
người tôi rất cảm phục và kính mến. 

Thời gian mới định cư tại Đức vào đầu năm 
1980, tôi đã nghe vê một niệm Phật Đường Viên 
Giác với tạp chí Viên Giác do Đại Đức Thích Như 
Điển sáng lập và chủ trì tại Hannover, nước Đức. 
Nghe thì nghe nhưng chỉ là để đó thôi mà không 
một chút quan tâm vì nghĩ rằng, người Việt ở đâu 
mà chẳng có Cha có Cụ, có Sư có Thầy, có Nhà 
Thờ, có Chùa Chiền. Hơn nữa, tôi lại là một tín 
đồ Công Giáo, được giáo huấn dưỡng nuôi trong 
khuôn khổ và đức tin của Giáo Hội Công Giáo, 
thậm chí còn đi tu với ước vọng mình sẽ trở thành 
một Linh Mục. Tôi đã có những tháng năm dài 
trong tu viện Công Giáo và Chúa đã không chọn 
tôi vì tôi không hội đủ điều kiện. Ước mong không 
thành đã đưa tôi qua một bước ngoặc quan trọng 
trong đời. Không được làm “Cha nhà thờ” tôi đã trở 
thành...“Bố bầy trẻ“ và bây giờ còn lên chức “Ông 
của đám cháu nội ngoại”. Bên Công Giáo gọi tôi là 
“người tu xuất”, các tín đồ Phật Giáo gọi tôi là “ké 
hoàn tục”. Cho dù “tu xuất” hay “hoàn tục” gì gì đó, 
thì tôi cũng phải cất bước “lững thững” đi vào cõi 
đời trần tục này. 

Ngày thứ bảy, 07 tháng 8 năm 1982, các Phật 
Tứ tại Hamburg rầm rộ kháo nhau đi nghe Đại Đức 
Thích Như Điển lần đầu tiên đến đây thuyết pháp. 
Bạn bè rủ tôi đi nghe, tôi cũng đến nghe chỉ vì... 
tò mò. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đi nghe 
một ông Thầy Phật Giáo thuyết pháp và tôi đã 
nhìn thấy Thầy Thích Như Điển bằng xương bằng 
thịt. Thầy ngồi ở bàn phía trước, to lớn phương phi, 
và tôi - một tín hữu Công Giáo - ngồi xa xa mãi 


tận hàng ghế sau cùng. Tôi nghe Thầy giảng với 
những danh từ Phật Giáo đối với tôi rất xa lạ, nào 
là “mùa An Cư Kiết Hạ“ là mùa gì ? Cái gì là “Đàn 
Na Tín Thí”, là “Cúng Dường trai tăng“ 2 Thế nào là 
“thuận thế vô thường, có có không không” ? Đâu là 
“thế giới Tịnh Độ“? Rồi bất giác trong tôi chợt hiện 
ra những câu hỏi tự thật ngu ngơ, tại sao các Thầy 
Phật Giáo đều mang chung cùng một họ “Thích”? 
Tại sao các tu sĩ Phật Giáo phải... cạo trọc đầu, nữ 
cũng như nam, trong khi nhìn các hình tượng thì 
Đức Phật vẫn có nhiều tóc ? 

Thế nhưng, qua lời giảng của Thầy tôi mới hiểu 
được rằng, Phật Giáo quan niệm con người được 
sinh ra không phải là sản phẩm của một đấng tối 
cao nào đó, mà là “Nhân-Duyên-Quả, khi hiểu theo 
ý nghĩa: “Nhân” là nguyên nhân chính, “Duyên” là 
những tác nhân phụ và “Quả” là kết quả của “Nhân 
và Duyên“ khi đã hội đủ hay đã chín muồi. 

Vì thế Phật Giáo không đề cao hay tôn thờ 
một thực thể nào, không có bất kỳ quyền lực cao 
siêu nào có thể quyết định được vận mệnh của 
con người ngoại trừ chính bản thân mình và chủ 
trương tập trung vào những vấn đề thực tế nhất 
của con người, không trừu tượng, không siêu 
hình, không giáo điều hay khiên cưỡng, cũng 
không ép buộc ai, mà hoàn toàn chỉ mang tính 
định hướng, chỉ dạy cách sống khiêm nhường, 
suy nghĩ linh hoạt và khuyên răn con người phải 
sống tốt, sống đẹp, phải cống hiến cho xã hội 
nhiều hơn. Chính vì thế, Phật Giáo là một nền giáo 
dục uyên thâm và bổ ích nhất, mà Đúc Phật dạy 
bảo trực tiếp đến tất cả chúng sanh. Đến lúc 
này tôi mới hiểu thấu đáo lời nói của Đức Dalai 
Lama thú mười bốn rằng: “Tu tuỏng Phật giáo dụa 
trên nghiên cúu nhiều hơn đúc tin, nên những phát 
hiện khoa học rất húu ích cho tu tuỏng đạo Phật“. 

Phải chăng đó cũng là “Nhân-Duyên“ đưa đẩy 
tôi đến gặp Thầy, để được học hỏi thêm phần nào 
đó về triết lý của Đạo Phật I 

Cũng trong thời gian này tôi được biết Thầy 
Thích Như Điển trước khi định cư tại Đức năm 
1977, cũng đã từng du học bên Nhật từ năm 1972. 
Tôi có người em (MVH) là em ruột của ông anh rể 
cũng đi du học bên Nhật vào năm này. Hồi đó tôi 
còn là một Trung Úy Không Quân đồn trú tại phi 
trường Đà Nắng về phép Sài Gòn đúng vào dịp gia 
đình ông anh rể tiễn đưa chú em ra phi trường Tân 
Sơn Nhất đi Nhật du học. Vì muốn “lấy le“ với chú 
em, tôi giành lái xe đưa chú ra phi trường và còn 
hứa đưa ra đến tận cửa máy bay, khỏi phải chen 
chúc chờ đợi xếp hàng. Sau thời gian làm thủ tục, 


268 I VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


tôi bỗng thấy một nhóm người tụ tập trong phòng 
chờ đợi, trong đó có mấy Thầy mặc áo choàng nâu 
đi tiễn đưa một Thầy cao lớn phương phi nổi trội 
hơn tất cả cũng qua Nhật du học, đó là ngày 27 
tháng 2 năm 1972, mà mãi sau này khi qua Úc 
gặp lại chú em, tôi mới biết vị Tu Sĩ đi du học ngày 
hôm đó chính là Hòa Thượng Thích Như Điển ngày 
nay. Có một sự trùng hợp rất bất ngờ và khó quên, 
ngày này cũng là ngày Tổng thống thứ 37 của Hoa 
Kỳ Richard Nixon lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ 
đi công du, chính thức bắt tay bang giao với Trung 
Hoa qua lời mời của Mao Trạch Đông (từ 21 đến 
28 tháng 2 năm 1972). Chắc Thầy vẫn còn nhớ rõ. 

Cứ coi như đó như một khởi đầu của một mối 
“Nhân Duyên hội ngộ” giữa Thầy và tôi, cuộc hội 
ngộ bất ngờ và thật vô tình, không ai biết ai, bốn 
mắt nhìn nhau xa lạ, để rồi đường tu hành của 
Thầy, Thầy theo đuổi; đường đời chiến binh phiêu 
bạt của tôi, tôi đi. Trải qua bao đổi thay với nhiều 
thăng trầm trong cuộc sống Đạo của Thầy và 
cuộc sống đời của tôi và rồi tôi được tái ngộ Thầy 
trên mảnh đất tạm dung này. Công Giáo gọi đó là 
“không ngoài sụ an bài của Thiên Chúa” như trong 
sách “Tin Mừng” có câu: “Ngay đến từng sơi tóc 
trên đầu anh em cũng đã đuợc đếm cả rồi". Mà 
đúng là “Nhân Duyên“ thật, vì trong 7 năm đồn trú 
tại phi trường Đà Nẵng, hầu như lần nào có dịp 
bay ra Huế tôi thường ghé qua Chùa Thiên Mụ cao 
ngất ngưởng bên dòng sông Hương êm đềm để 
“ngắm cảnh... nhìn người”. Tôi cũng đã nhiều lần 
ghé qua phố cổ Hội An tọa lạc vùng hạ lưu sông 
Thu Bồn, vào quán ông Năm Cơ ăn tô Cao Lầu 
không có nước lèo, hay ngồi chồm hổm ăn tô mì 
Quảng trộn hoa chuối thái thành sợi trên hè phố, 
rồi nhâm nhi ly Cà-phê Số Một, và rất tình cờ ghé 
qua ngôi Chùa rất cổ Viên Giác, tiền thân là Cẩm 
Lý Tự, nằm ở ngoại ô Hội An được xây từ những 
năm 1800, tọa lạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng 
cũ, nay là đường Hùng Vương, huyện Cẩm Phô, 
phủ Điện Bàn, Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
Ngôi Chùa cổ kính êm đềm cạnh dòng sông Thu 
Bồn, ép mình dưới bóng mát của hai cây đa cổ thụ, 
nơi được coi là “cái nôi“ của các cuộc đấu tranh đòi 
Tự Do Tôn Giáo và độc lập đất nước, và đây cũng 
là nơi “chú Điển“ vạm võ ngày xưa đã ngày ngày 
gập lưng quét lá đa và miệt mài ngồi xay đậu hũ. 
Tôi cho rằng đó là thời gian tôi chập chững những 
bước chân đầu tiên trên con đường dẫn đến “Nhân 
Duyên hội ngộ” cùng Thầy. Tôi vẫn thắc mắc mãi 
tại sao rất nhiều Chùa Miếu ở nước ta ngày xưa 
đều có những cây đa được trồng quanh, hay là các 


Phật Tử cứ phải tìm đến nơi nào có những cây đa 
thì mới xây Chùa, dựng Miếu ? 

Tôi làm việc cộng đồng thiện nguyện nên đi đây 
đi đó cũng nhiều, nhất là thời gian tình nguyện trên 
tàu Cap Anamur cứu người vượt biển. Trong một 
chương trình kêu gọi đóng góp cho con tàu nhân 
đạo này vào đầu thập niên 80, qua sự giới thiệu 
và hướng dẫn của anh Nguyễn Hòa, Phù Vân (lúc 
đó anh còn trong Ban Chấp Hành Chi hội Phật 
Tử VNTNCS Hamburg), tôi đánh bạo đến Chùa 
Viên Giác tại Hannover, Đức quốc và đây là “Nhân 
Duyên hội ngộ“ đầu tiên, tôi được đối diện trực tiếp 
với Thầy Thích Như Điển lúc đó còn là vị chủ trì 
Chùa. Thầy sanh tại quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam (cách phi trường Đà Nẵng khoảng 40 cây số) 
nên dĩ nhiên Thầy nói giọng Quảng Nam, nhưng 
theo tôi, giọng Quảng Nam của Thầy hình như đã 
bị... mất gốc ! Những năm chỉnh chiến dài theo 
năm tỉnh miền Trung đã cho tôi nhận xét đó. Giọng 
Quảng Nam rất đặc trưng, khác hẳn giọng Thừa 
Thiên Huế - dù chỉ cách một con đèo Hải Vân, 
nhưng lại hao hao giọng Quảng Ngãi, cái giọng 
“Eng không eng tét đèng đi ngủ, đùng kèng nhèng 
chó kéng nheng reng“ (Ăn không ăn tắt đèn đi ngủ, 
đừng cằn nhằn chó cắn nhăn răng). Hay nói câu 
“cái lốp xe đạp” nghe sao lại thành “cái láp xe độp”. 
Thế nhưng, ít ai biết được rằng, tiếng Quảng Nam 
đã từng được coi là ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ 
quốc gia, như vua Tự Đức đã khẳng định rằng: 
“Bình văn, xưóng văn tất phải dùng tiếng Quảng 
Nam mói đuợc xem là trung thanh”. Người miền 
Trung, nếu đã vào Nam lập nghiệp hay học hành 
dù chưa đến một năm, thế nào cũng bị giọng miên 
Nam... pha tiếng, không ít thì nhiều. Ngay chính 
tôi, thằng Bắc kỳ đặc... “rau muống mắm tôm“, di 
cư vào Nam từ năm 1954 đến nay cũng bị cái giọng 
Nam kỳ xâm lấn, ăn nói cứ lai lai như... “ba rọi”. Tôi 
nghĩ giọng nói... “lai lai“ của Thầy hiện nay là hậu 
quả của hơn hai năm Trung học tại Sài Gòn, hơn 
năm năm du học bên Nhật và đến nay đã 60 năm 
liên tục hành Đạo trên xứ Đức này... Thầy hỏi tôi 
ngay về ông Tiến sĩ Rupert Neudeck, người sáng 
lập Ủy ban Cap Anamur. Thầy hỏi thăm về chương 
trình đóng góp cứu người vượt biển của con tàu 
nhân đạo Cap Anamur. Thầy nói việc đóng góp hỗ 
trợ là nhiệm vụ và bổn phận của người ty nạn Việt 
Nam và sẵn sàng ủng hộ cũng như kêu gọi các 
Phật tử. Tôi chưa kịp cám ơn tấm lòng của Thầy 
thì Thầy lại ra lời cám ơn tôi trước. Tôi đã rất ngỡ 
ngàng và ngượng ngùng vì lời cám ơn này — mình 
đi năn nỉ kêu gọi... xin tiền người ta, mà người ta 


VIÊN GIÁC | 27 


lại quay lại... cám ơn mình ? Thầy nhỏ nhẹ bảo tôi: 

- Âu cũng là “Nhân Duyên” đó anh Huấn à! Phật 
đã đưa đường dẫn lối anh đến Chùa gặp tôi, nhờ 
đó tôi và các Phật tử mới có dịp đền ơn người cứu 
mạng và thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, vì thế tôi 
phải cám ơn anh là đúng rồi chứi 


lệ: „ 


Trên đường về, tôi suy nghĩ mãi về câu nói ấy và 
từ đó có những thiện cảm dấy lên trong tôi và ngày 
càng cảm thấy mình gần gũi với Thầy hơn qua 
những liên lạc sau này. Ít lâu sau, rồi Thầy có nhã 
ý mời Tiến sĩ Rupert Neudeck (người sáng lập Ủy 
Ban Cap Anamur) ghé thăm ngôi Chùa Viên Giác 
và nói về chương trình cứu vớt thuyền nhân Việt 
Nam... Ông Tiến sĩ hân hoan nhận lời ngay, nhưng 
tiếc thay vào giờ phút chót ông lại không đến được 
vì có công việc bất khả kháng. Tôi đến một mình, 
trình bày với Thầy. Thầy khuyên tôi phải thay mặt 
ông nói chuyện với các Phật Tử vì họ đang tụ tập 


đông đảo trong hội trường. Tôi nghĩ mình cũng có 
phần trách nhiệm nên miễn cưốỡng nhận lời. Thầy 
cầm “micro“ giành nhiệm vụ của người điều khiển 
chương trình để tự mình giới thiệu tôi với cử tọa. 
Sau hơn 20 phút, khi vừa quay lưng bước xuống, 
tôi giật mình khi thấy Thầy vẫn còn đứng ngay sau 
lưng tôi trong suốt thời gian dài tôi nói chuyện. Tại 
sao Thầy làm như thế ? Tôi có xứng đáng được 
như vậy hay không? Tôi vừa bước xuống với Thầy 
vừa tỏ ý... “trách móc”. Thầy ôm vai tôi mỉm cười: 

- Anh Huấn à ! Anh là đại diện của Ts. Neudeck 
thì tôi phải tiếp đón anh như chính ông Ts Neudeck 
vậy. Đó là việc thông thường thôi, sao anh lại trách 
tôi? 

Tôi đỏ mặt tía tai như người từ trên Trời vừa rót 
xuống đất và ngày càng cảm mến kính phục sự tế 
nhị, khéo léo nhưng rất khiêm nhường của Thầy. 


Hòa Thượng Thích Như Điển có một “ông bạn 
già“ là Sư Huynh (Thầy) Công Giáo tên Hà Đậu 
Đồng. Hai vị thân thiết như anh em, mặc dù Thầy 
Đồng lớn hơn Thầy Thích Như Điển đúng một con 
giáp. Hai vị tu sĩ hai Đạo khác nhau và cùng du học 
một thời tại Nhật Bản. Âu cũng là “Nhân Duyên 
hội ngộ” nên lại gặp nhau trên xứ Đức này, để một 
Thầy tận tụy “hoằng pháp“ giáo Pháp của Phật, 
mang truyền thống “Thiền Lâm Tế“ từ Việt Nam 
sang Đức; một Thầy cặm cụi chăm lo “truyên bá 
Đức Tin Công Giáo” và phụng sự xã hội. 

Những dịp lễ lạc quan trọng của Chùa, Thầy 


Điển đều mời Thầy Đồng đến tham dự. “Đôi song 
ca“ này chính là một kết tinh kiểu mẫu, thật tuyệt 
diệu, sáng ngời và hiếm có của sự “hòa đồng Tôn 
Giáo”, vượt ra khỏi mọi biên giới khép kín, không 
đắn đo câu nệ, luôn chia sẽ ngọt bùi và nhất là vẫn 
tôn kính lẫn nhau. Thầy Đồng thường nắn nót làm 
thơ tặng Thầy Điển, Thầy Điển biết mình làm thơ... 
không hay, nên mượn lời ca tiếng nhạc tặng Thầy 
Đồng. 15 năm trước, vào ngày mừng sinh nhật 60 
năm, Thầy Thích Như Điển dĩ nhiên mời Thầy Hà 
Đậu Đồng, và tôi cũng hân hạnh được tham dự. 
Khi người điều khiển chương trình mời Thầy Đồng 
lên sân khấu phát biểu đôi lời, Thầy Hà Đậu Đồng 
chưa kịp đứng lên thì tôi thấy Thầy Thích Như Điển 
đã vội vàng đứng lên trước, nghiêng mình nhẹ cúi 
đầu đưa bàn tay trịnh trọng mời và hướng dẫn Thầy 
Hà Đậu Đồng lên tận sân khấu, sau đó mới trở về 
lại chỗ ngồi của mình. Một cử chỉ tôi chưa từng 
thấy trong các đại hội Đạo cũng như Đời mà tôi đã 
tham dự từ trước đến nay. Cử chỉ kính trọng, cung 
cách xã giao, sự khéo léo tế nhị và khiêm nhường 
đó đã làm tôi thật cảm kích khâm phục. Tiếc thay, 
Thầy Hà Đậu Đồng đã vĩnh viễn chia tay người 
anh em ruột thịt của mình để về với nước Chúa 
vào năm 2017. Chắc Thầy Thích Như Điển chẳng 
bao giờ quên “ông bạn già” thích vẽ tranh, làm thơ 
ngày nào và vẫn nhớ những tháng ngày trai trẻ bên 
nhau trên mảnh đất phủ hoa Anh Đào, Nhật Bản. 

Sự khiêm nhường và biết ơn của Thầy còn được 
thấy rõ hơn trong ngày hôm ấy, khi Thầy đứng trên 
sân khấu trịnh trọng vinh danh và tỏ lòng cung kính 
cám ơn cô giáo Huỳnh Thị Thúy Lan, là cô giáo 
môn vạn vật trong những năm 67/68 Thầy học chữ 
trong trường Trung học Bồ Đề, Hội An đang ngồi 
phía dưới. Thầy nói: 

- Xin cám ơn công lao giáo dục của cô, nếu 
không có cô ngày đó, chắc gì tôi đã có được những 
thành quả như ngày hôm nay. 

Một lần Thầy dẫn tôi vào thư phòng của Thầy 
trong Chùa Viên Giác. Căn phòng nhỏ chật chội 
vừa đủ kê một bàn làm việc, 1 bộ trường kỷ, có 
dăm ba kệ sách cao ngất ngưởng quanh tường, 
thêm một chiếc giường vừa đủ cho một người nằm, 
tất cả đều sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng. Nhìn chiếc 
giường mong manh như không đủ sức chịu đựng 
sức nặng của Thầy, tôi hỏi : 

- Đây là thư phòng của Thầy, vậy Thầy ngủ ở 
đây luôn sao 2? 

Thầy chỉ quanh phòng nói : 

- Anh thấy đó, giang sơn riêng của tôi vuông 
vức bằng đó thôi, đất nhà Chùa đâu có lớn, được 


vậy là... sang lắm rồi. Vừa là phòng làm việc, vừa 
là phòng ngủ, ấy thế mà tiện lắm anh biết không. 
Tôi ít ngủ, lại thức rất sớm, chỉ cần một hai bước là 
đã đến bàn tiếp tục làm việc ngay. 

Tôi đùa với Thầy: 

- Thầy ở đây chỉ một mình, lại bận rộn. Mai mốt 
con về hưu Thầy mướn con sai vặt để con kiếm 
thêm tiền xài, được không ? 

Thầy biết tôi đùa nên cười bảo: 

- Trong Chùa chỉ làm công quả thôi, mướn anh 
Chùa trả không nổi đâu. 

Thầy bảo tôi ngồi, cho uống trà do chính tay 
Thầy rót, rồi tâm tình: 

- Tôi rất khâm phục giáo trình đào tạo một vị 
Linh Mục bên đạo Công Giáo. Vị Linh Mục nào 
cũng thông thái giỏi giang cả, thấp nhất cũng bắt 
buộc phải có trình độ Đại học. Có như thế thì việc 
hành Đạo và truyền Đạo không những đạt được 
nhiều kết quả mỹ mãn, mà còn có rất nhiều thuận 
lợi và dễ dàng trong việc giao tiếp với Đời. Từ trước 
đến nay bên Phật Giáo lại ít quan tâm đến vấn đề 
này, nên công việc của đa số các Thầy thường bị 
hạn chế. Đây chính là điểm thiếu sót đáng quan 
tâm. Các vị Tu sĩ cần có Thánh Thiện là một đằng, 
nhưng cũng cần phải có học thức đi kèm song 
song. Tôi đã cảm nghiệm được đều này nên tôi đã 
và đang ra sức gởi nhiều đệ tử đi khắp nơi du học. 
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi còn đòi hỏi các đệ 
tử đi học phải đỗ đạt thật cao thì tôi mới chấp nhận, 
chứ đỗ đạt bình thường cũng vẫn chưa đủ. Tôi cho 
anh xem nhé, đây là bằng chứng cho anh thấy. 


Thầy lần lượt mở tập hồ sơ cao gần một gang 
tay chỉ cho tôi xem. Hàng mấy chục mảnh bằng tốt 
nghiệp được in trên giấy cứng, tiếng Anh có, tiếng 
Pháp, Đức có... văn bằng thấp nhất là Cử nhân, 
còn lại là Tiến sĩ, Thạc sĩ... mà hầu hết đều có 
điểm 1, điểm ưu hay tối ưu và không ít nơi còn ghi 
hàng chữ “Summa Cum Laude“ được in thật đậm 
(danh hiệu xuất sác nhất đuọc sử dụng bỏi các tổ 
chúc giáo dục trên toàn thế giói). Tôi đọc một hơi 
không hết vì bị choáng cả đôi mắt nhưng tai vẫn 
còn nghe Thầy nói: 

- Đấy! Tôi nhất quyết phải làm cho bằng được 
ý nguyện này. Anh thấy chưa, các đệ tử của tôi 
phải học hành như thế đấy. Hôm nay tôi khoe với 
anh đó. 

Hơn 50 đệ tử xuất gia của Thầy Thích Như Điển 
đều thành đạt như thế và tôi cho rằng mãi tận đến 
hôm nay, hầu như chưa có một vị Sư Tăng người 
Việt cao cấp nào, kể cả trong và ngoài nước, đã 


VIÊN GIÁC | 29 


gầy dựng được số lượng hoa trái tốt tươi như thế 
cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhât của 
người Việt Tự Do, một Giáo Hội được thành lập vào 
tháng 1 năm 1964 tại Việt Nam. 

Tuy khắt khe trong công việc, nhưng tôi không 
nghĩ Thầy Thích Như Điển quá trầm lặng, khó 
tính hay quá nghiêm nghị như có người nhận xét. 
Không! Thầy rất vui tính, dễ dãi, luôn nở nụ cười 
hòa đồng và nhiều khi còn... tiếu lâm. Hầu như 
lần nào có dịp đến Chùa gặp Thầy, Thầy đều rủ 
tôi ăn cơm chay, còn nói “cơm chay nhà Chùa” 
vừa ngon lại vừa bổ, tốt cho sức khỏe. Tôi là một 
tín hữu Công Giáo, cũng có “ăn chay kiêng thịt”, 
nhưng cách ăn chay của người Công Giáo khác 
hẳn. Có lần chính Thầy dắt tôi vào phòng ăn ngồi 
cạnh Thầy cùng ăn “cơm chay nhà Chùa”. Tôi cố 
gắng lắm mới nuốt nhanh được vài miếng... lấy 
thảo, vì ăn không quen, thấy ngờ ngợ ra sao ấy. 
Thầy không biết nên... “cứ tưởng thật”, vừa cười 
vừa hỏi tôi ăn có ngon không? Tôi cũng... “làm 
như thật” ngoác miệng nói dối là... ngon quái! Thầy 
vui lắm, còn bảo đệ tử đưa thêm vài món nữa. Tôi 
chới với, vội nói dối là vừa mới ăn ngoài quán trong 
sân Chùa nên no quá... nuốt không nổi nữa. Thầy 
bảo tôi uống nước ngọt, tôi “mừng hết lớn”, uống 
một hơi hai ba ly liền cho... vững bụng rồi đánh 
trống lắng: 

- “Cơm chay nhà Chùa” ngon thật, nhưng con 
thích nhất là món... “chè bà ba“ và “chè táo xọn”. 

Không biết Thầy nghĩ sao, nhưng tôi nghĩ... “nói 
dối nhiều khi cũng có lợi, mà lắm khi còn đem đến 
sự thoải mái cho cả đôi bên”. Thầy với tôi cùng 
cười vì Thầy biết tôi đang... nói dối. 


Một lần theo Thầy dạo quanh các hàng quán 
trong sân Chùa, lần lượt đi thăm hỏi từng hàng 
quán. Chắc sắp đến giờ hành lễ nên Thầy rủ tôi 
theo Thầy vào Chùa niệm Phật. Tôi nói với Thầy: 

- Con đâu có biết niệm Phật ra sao? 

Thầy cười bảo: 

- Anh vào Nhà Thờ cầu nguyện thế nào thì vào 
Chùa niệm Phật cũng ý ấy mà thôi, quan trọng là 
cái tâm của mình. Tôi biết trong đạo Công Giáo 
không cho phép anh lạy Phật đâu, nhưng anh cứ 
vào nghe các Phật tử niệm Phật một lần xem sao đi. 

Tôi cũng cười đánh trống lảng: 

- Nhưng con chỉ sợ Phật không nghe lời con 
đâu Thầy ơi, nhiều khi Phật còn đuổi con ra khỏi 
Chùa luôn không chừng. 

Thầy nắm tay tôi rồi nói: 

- Phật không bao giờ xua đuổi ai cả đâu, cửa 


Chùa luôn rộng mở. Tôi thấy anh là một tín hữu 
Công Giáo, nhưng lại có tâm hồn của một Phật tứ. 

Tôi giật nẩy mình nhìn Thầy: 

- Trời ! Con cám ơn Thầy, Thầy ví von lạ quái 

Sau đó tôi cũng vào Chùa, lát sau ra tìm Thầy 
nói nho nhỏ vì sợ các Phật tử nghe: 

- Thầy ơi, thú thật với Thầy, con vào Chùa 
nghe các Phật tử niệm thứ tiếng gì đó mà con 
chẳng hiểu câu nào hết trơn... nên con đi ra luôn. 

Thầy vẫn tươi cười ôn tồn nói: 

- Anh chịu khó vào Chùa nghe niệm Phật cũng 
là quý hóa lắm rồi, cám ơn anh. 

Rồi Thầy nói đùa với tôi: 

- Tiếc quát! Vì anh là một tín đồ Công Giáo chứ 
nếu như anh là một Phật Tử thì mình... (Thầy cười 
rồi bỏ lơ câu nói). 

Tôi cũng cười theo đùa lại: 

- Con cũng tiếc quá! nếu Thầy là một Linh Mục 
thì chắc còn vui hơn nữa phải không Thầy... 

Tôi biết Thầy đang nghĩ gì và Thầy cũng biết tôi 
đang nghĩ gì... 

Có lần tôi ghé Chùa xin Thầy cho phép kêu gọi 
đóng góp xây dựng Tượng Đài Ty Nạn tại cảng 
Hambuưrg. Sau thời gian lễ Phật trong Chính Điện 
do Thầy chủ trì có rất đông Phật Tử đang ngồi bệt 
dưới đất, Thầy bảo anh Nguyễn Xuân Nghiêm ra 
ngoài gọi tôi vào Chính Điện. Anh Nghiêm là phi 
công L:19, cũng cùng trong binh chủng Không 
Quân VNCH với tôi trước đây và cả hai vợ chồng 
anh đều làm công quả trong Chùa từ hàng chục 
năm nay. Cả đời tôi có bao giờ dám bước vào 
Chính Điện của bất cứ ngôi Chùa nào đâu, nên tôi 
lo lắng sợ hãi chỉ đứng lấp ló bên ngoài. Thầy cầm 
“micro” kêu đích danh tôi vào, cùng lúc lại bị anh 
Nghiêm vừa đẩy, vừa lôi, vừa quát “Mày dám cãi lời 
Thầy hả?“. Tôi chần chừ vừa nhấc chân bước vào 
thì bỗng nghe anh Nghiêm quát: 

- ÊI Mày dám đi giày vào Chánh Điện há mày? 
Cỏi ra cho maul 

Tôi bỡ ngõ cúi xuống cởi giày, cong lưng, rón 
rén bước từ từ vào trước hàng trăm đôi mắt ngạc 
nhiên của các Phật Tử. Tôi nghĩ “cô dâu mới về 
nhà chồng“ chắc còn thoải mái hơn tôi lúc này. 
Thầy vừa cười vừa giới thiệu tôi với các Phật Tử: 

- Anh Huấn đây là một tín hữu Công Giáo 
nhưng thích đi Chùa hơn đi Nhà Thờ, lại còn thích 
ăn “cơm chay nhà Chùa“ nữa, phải không anh 
Huấn 2 

Cả Chính Điện vang tiếng vỗ tay cười vang, còn 
tôi... á khẩu, lùng bùng đôi tai, đứng như Trời trồng, 
nhưng vẫn ráng... cười duyên. Nếu vào trường hợp 


30 I VIÊN 6IÁC /I! Số 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


khác, chắc chắn tôi sẽ “ứng khẩu thành thơ“ đối 
đáp ngay. Nhưng hôm đó tôi không biết “múa mỏ“ 
ra sao vì như bị Thầy “chận họng”. Nào ngờ sắn 
đà, Thầy lại “ứng khẩu thành thơ“ giùm tôi, vừa 
cười vừa nói tiếp: 

- Bởi thế nên anh Huấn vẫn thường ngâm câu 
thơ này: 

“Con quỳ lạy Chúa trên Trời 

Con lấy được vợ con thôi Nhà Thờ” 


Đến đây thì tôi mới biết rõ từ đâu và tại sao Thầy 
chọc ghẹo tôi như thế. 

Nhớ lại có một lần vợ tôi kể Thầy nghe rằng, đại 
gia đình vợ tôi đều là Phật giáo, hai bên nội ngoại 
đã từng hiến rất nhiều đất đai xây cất Chùa Chiên 
tại Cái Bè, bà mẹ vợ tôi vẫn ăn chay trường đến tận 
cuối đời, thậm chí vợ tôi còn có một người chị con 
bà dì ruột từng là Trụ trì một ngôi Chùa bên Pháp... 
Vợ tôi kể thế nào, thì Thầy chỉ nghe, chỉ biết thế ấy 
và chắc Thầy hoan hỉ lắm, chắc Thầy nghĩ vợ tôi 
cũng đã có “Pháp Danh“ rồi không chừng. Nhưng 
thật ra đó chỉ là “đoạn đầu một chuyện... tình“ ! 

Còn về phần tôi, tôi đâu có dịp để kể tiếp cho 
Thầy nghe “đoạn kết một chuyện... tình“ rằng, khi 
lấy tôi thì bà vợ Cái Bè của tôi đã được học giáo lý 
Công Giáo, được rửa tội trong nhà thờ Công Giáo, 
các con cháu tôi bây giờ cũng thế và gia đình tôi 
không bao giờ quên đi lễ Nhà Thờ mỗi ngày Chủ 
Nhật. Hôm ấy - trong Chính Điện được đứng bên 
cạnh Thầy và trước hàng trăm Phật Tử, tôi chỉ biết 
đứng trân trân, nào dám “đối thơ“ với Thầy. Nay 
nhân dịp mừng sinh nhật 75 năm, cũng là kỷ niệm 
60 năm xuất gia và hành Đạo của Thầy và như 
một dịp may hiếm có, tôi xin “đối thơ“ với Thầy qua 
câu thơ mà bà vợ Nam Kỳ Cái Bè của tôi thường 
ngâm rằng: 

“Con quỳ lậy Chúa trên Tròi 
Con lấy được “ổng“ con thôi Nhà Chùa” 

Và cứ mỗi lần nghe như thế, tôi trả lời nàng 
ngay rằng: 

“Anh vốn dĩ là con chiên... không ngoan đạo 
Nếu lõ lên Thiên Đàng thì cũng... tại vì em” 

Tôi nghĩ Thầy sẽ không “rỗi hơi“ để buồn tôi, 
mà chắc lại còn... “thương” tôi nhiều hơn khi đọc 
những hàng chữ này. 

Không một ai quên được những công lao đóng 
góp to lớn cho Phật Đạo Việt Nam của Hòa Thượng 
Thích Như Điển. Khởi đầu từ tháng 4 năm 1978 
(chỉ sau 1 năm đến Đức), lúc đó vỏn vẹn duy nhất 
chỉ có một nữ Phật tử Việt Nam biết mặc áo tràng 
là cố Phật tử Diệu Anh Diệp Ngọc Diệp) chỉ với một 


Niệm Phật Đường Viên Giác thật khiêm tốn, mà 
ngày nay đã trở thành một ngôi Chùa Viên Giác 
rộng lớn khang trang, được xem là trung tâm năng 
lượng của Phật Giáo Việt Nam tại Đức và cũng 
là nơi đã tổ chức nhiều hội nghị Phật Giáo quốc 
tế. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã thăm viếng nơi 
này hai lần. Từ đôi tay của Hòa Thượng Thích Như 
Điển mà ngày nay đã có đến hơn 30 ngôi Chùa và 
Niệm Phật Đường rải rác trên khắp nước Đức và 
Âu Châu, hơn 100 vị xuất gia, gần 10.000 người đã 
được Quy Y trở thành Phật Tử, trong đó có không 
ít người Đức, với 25 Chi hội và 10 Gia Đình Phật 
Tử. Ngoài Tổ Đình Viên Giác, Thầy còn sáng lập 
Tu Viện Viên Đức tại thành phố Ravensburg, một 
thành phố cận Nam nước Đức mà... “nghe đồn“ 
rằng, đây là nơi Thầy Thích Như Điển sẽ sinh sống, 
sau khi rút lui khỏi mọi nhiệm sở của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức. Phía Đông 
nước Đức thì có Tu Viện Vô Lương Thọ nằm trong 
Tiểu bang Sachsen. Thầy cũng là người sáng lập 
Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Đức Quốc, từng là Tổng Thư Ký của GHPGVNTN 
Âu Châu và thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào 
Phật Tử Việt Nam tại Đức từ năm 1978, 1979. 

Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Như Điển cũng 
còn dành thì giờ sáng tác gần 100 tác phẩm và 
dịch phẩm từ nhiều ngôn ngữ khác nhau liên quan 
đến đề tài Phật Giáo. 

Sau cùng, phải nhắc đến tờ báo Viên Giác do 
Hòa Thượng Thích Như Điển sáng lập từ năm 1979 
đến nay (2024) đã liên tục được xuất bản đúng 45 
năm. Một thời gian gần nửa thế kỷ, mà ít có một tờ 
báo Đạo nào của người Việt trên toàn thế giới đạt 
được. Với tư cách Chủ nhiệm, Thầy đã hướng dẫn, 
thôi thúc anh Chủ bút Nguyễn Hòa (từ năm 1995), 
các anh chị em trong Ban Biên Tập, cũng như các 
cộng sự viên luôn hăng say trong nhiệm vụ, đã 
đưa tờ báo Viên Giác ngày càng lón mạnh, vượt 
qua đại dương đến tận Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu 
và toàn Âu Châu với số lượng hơn 5.000 bản mỗi 
lần. Anh Chủ bút Nguyễn Hòa, Pháp danh Nguyên 
Trí, cũng là nhà văn Phù Vân, nhà thơ Tùy Anh vừa 
quá vãng vào tháng 8 năm 2023. Thầy rất sáng 
suốt khi chỉ định anh Văn Công Tuấn, một Phật Tử 
thuần thành với Pháp danh Nguyên Đạo, một Kỹ 
sư, người có nhiều kinh nghiệm báo chí và viết văn, 
đảm nhận chức vụ Chủ bút này. Tôi tin rằng anh sẽ 
gặt hái nhiều hỗ trợ và thành công. 

Với kiến thức sâu rộng và uyên bác, thông thạo 
6 ngôn ngữ, cộng thêm những nỗ lực đóng góp 
của Thầy cho việc Hoằng Pháp, cũng như kiến 


VIÊN GIÁC | 31 


thức Phật Học về lý „=r lẫn việc hành trì, Hòa 
Thượng Thích Như Điển đã nhận được rất nhiều 
vinh danh. Ngày 8 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng 
Tích Lan và Hội Đồng Tăng Già Thế Giới đã trao 
tặng giải danh dự hạng nhất cho Thầy vì công lao 
lớn trong sự nghiệp Hoằng Pháp tại hải ngoại. Đây 
là lần đầu tiên dành cho một tu sĩ người Việt Nam 
không phải người Tích Lan. Năm 2015, Thầy được 
tiến cử làm Đệ nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điêu Hành 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu 
Châu. Năm 2018 tiếp tục được tiến cử làm Phó 
Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (WBSC) tại 
Penang, Malaysia. Và gần đây nhất, ngày 8 tháng 
12 năm 2021 Hòa Thượng Thích Như Điển nhận 
“Huân Chương Thập Tự Đệ Nhất Hạng” do đương 
kim Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao 
tặng: “nhằm tôn vinh và ghi nhận nhũng đóng góp 
to lón trong các lãnh vục văn hóa, giáo dục, chính 
trị xã hội, ổn định nhân sinh tại Đúc" và theo lời 
phát biểu của ông Belit Onay, Thị trưởng thành 
phố Hannover rằng: “Huán Chuong Danh Dụ 
này là bàng tán duong duy nhất của chính quyền 
CHLB Đúc và đó là sụ vinh danh cao nhất của 
chính quyền dành cho nhúng hoạt động vì lợi ích 
chung. 

Tuy thế, Thầy lại rất khiêm nhường, vẫn luôn 
nói rằng: “Tói chỉ là một nông dân của quê huong 
xú Quảng và luôn nguyện rằng, mình là một dòng 
sông chuyên chỏ những trong, đục của cuộc đời 
và sẽ là mặt đất để húng chịu nhũng sạch, nho 
của nhân thế”. 

Những thành quả to lớn này không phải tự 
nhiên mà có và tôi rất may mắn có được cái “Nhân 
Duyên hội ngộ” với Thầy mà tôi luôn trân quý. Tôi 


không tin dị đoan hay bói toán, nhưng tôi tin vào 
“Nhân Duyên“. Mà xét cho cùng thì cũng không xa 
với đức tin của người Công Giáo vẫn tin vào “mọi 
việc đều do Chúa định“. Do đó tôi luôn tâm đắc 
một đoạn trong bài viết nào đó tôi được đọc rằng: 

Duyên đến nên quý, Duyên hết nên buông 

Hoa nỏ là húu tình, Hoa rơi là vô ý 

Nguòi đến là Duyên khoi, Người đi là Duyên tàn 

Duyên sâu thì hợp, Duyên mỏng thì tan 

Vạn pháp do Duyên, Vạn sụ tùy Duyên, 

Tôi trân quý “Nhân Duyên hội ngộ” này và chỉ 
viết ra đây những tâm tình rất chân thật tự đáy lòng 
của cá nhân tôi nghĩ về Hoà Thượng Thích Như 
Điển, những gì tôi đã học được từ Thầy trong suốt 
thời gian qua, cách dấn thân vào Đạo, cách cư xử 
với Đời, kiến thức uyên bác đi cùng đức tính khiêm 
tốn đáng được ngưỡng mộ và tôn kính của một vị 
Sư Tăng vừa 75 năm tuổi Đời với 60 năm xuất gia 
và hành Đạo. Đối với tôi -một tín hữu Công Giáo- 
Hòa Thượng Thích Như Điển là một Tu Sĩ Phật 
Giáo mà tôi vẫn luôn trọng kính và ngưỡng mộ và 
tôi không tin rằng đó là một cái tội với Chúa... 

Vài người bạn trách tôi sao không xưng Thầy là 
Đại Đức, là Thượng Tọa và bây giờ là Hòa Thượng 
cho phải phép? Họ nói không sai, nhưng tôi lại 
không thích vì chữ *THÂY" đối với tôi vừa gần gũi 
hơn, vừa thân tình hơn và chữ "THẦY" của tôi còn 
được xử dụng và hiểu theo ý nghĩa cho cả Đạo 
và Đời. - 


Nguyễn Hữu Huấn 
Hamburg 


32 I VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


Thâu tôi 


Nguyên Hạnh HD 


T ừ lâu, tôi đã muốn viết về Thầy tôi và lần này 

phải cám ơn Ban Biên Tập báo Viên Giác đã 
cho tôi có cơ hội bộc lộ tâm tư tình cảm của mình 
đối với một vị Thầy mà tôi luôn luôn tôn kính và 
nguống mội 

Ngày bỏ nước ra đi, qua định cư xứ người tôi 
cảm thấy bơ vơ hụt hãng vô cùng. Những ngày đầu 
mới tới đây, tôi cứ ngõ như đi vào một cõi đời mà 
không định được tên, cái gì cũng mới, cái gì cũng 
lạ, cũng gần mình đó mà cũng thật xa. Nhưng may 
mắn thay tôi được gặp Thầy, từ đó niềm tin của tôi 
trở lại rực sáng như vạt nắng vàng tươi đang sưởi 
ấm bãi cỏ xanh và sưởi ấm lòng tôi trong những 
ngày xa xứ. 

Những ngày còn cắp sách đến trường Thầy là 
một học sinh xuất sắc. Rồi qua Nhật du học, và 
định cư ở Đức, lập nên Chùa Viên Giác, Tu viện 
Viên Đức và nhiều Chi hội Phật tử khác trên khắp 
nước Đức này. Là một Tu sĩ Phật giáo, giỏi ngoại 
ngữ, Việt văn, dịch Kinh sách, yêu văn thơ, các tác 
phẩm của Thầy đã lên đến con số trên 70. Nhưng 
Thầy không chỉ chuyên tâm niệm Phật mà Thầy tin 
rằng trí tuệ và chỉ thông qua trí tuệ mới hoàn thành 


b" K 


được nhiệm vụ hoằng dương chánh Pháp. 

Phước báu, tài năng và trí tuệ thì Thầy có thừa, 
ngoài việc dùng nhiều thì giờ để phiên dịch, biên 
soạn, sáng tác và in kinh sách giúp cho Tăng, Nj, 
Phật tử có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu học tập, 
Thầy còn phổ biến giáo lý giải thoát và từ bi đến 
mọi tầng lớp Phật tử nữa. 

Làm một vị Sư trong đời người thật là khó khăn, 
nhất là khi trên cõi đời này, bóng tối nhiêu hơn ánh 
sáng. Con người phải kiên quyết lắm, nghị lực lắm 
mới giáo hóa được Phật tử vừa sống trong thế giới 
tục lụy vừa trau giồi Phật pháp. 

Thầy có một trí nhớ tuyệt vời, lịch sử, làu thông 
kinh sách... Thầy nhớ vanh vách. Từ mấy chục 
năm nay, Thầy chưa hề bỏ một thời Kinh Lăng 
Nghiêm trong các buổi công phu khi gà chưa gáy 
sáng. Và trong mấy chục năm qua, trong mùa An 
cư Kiết hạ, mỗi đêm Thầy đều lạy đủ 300 lạy, có 
điều Thầy mà tụng Lăng Nghiêm thì con không 
làm sao theo kịp. 

Mấy ai có được đức độ như Thầy, đạo tràng nào 
cũng mong có sự hiện diện của Thầy, Chi hội nào 
gặp khó khăn, chỉ cần Thầy gióng lên một tiếng 
kêu là Phật tử sắn sàng đóng góp cúng dường. 

Đối vói hàng ngàn đệ tử của Thầy, tôi chỉ là một 
hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc nhưng tôi vẫn ghi 
nhận được những cử chỉ hành động tỉnh tế của 
Thầy dành cho tôi cùng các Phật tử khác biểu hiện 
lòng từ tâm của Thầy trải rộng với mọi người. 


VIÊN GIÁC | 33 


Có lần tôi tham dự một khóa Giáo lý, tuy chưa 
mãn khóa nhưng tôi phải về để lo Phật sự khác và 
Thầy cũng có việc phải về vùng tôi ở nữa. Vậy là 
Thầy nói với người Phật tử đánh xe cho Thầy đưa 
tôi về nhà luôn. Đó là khoảng thời gian tôi lấy làm 
sung sướng và mãn nguyện nhất vì đã được hầu 
chuyện lâu với Thầy và lần đó tôi đã quên hết mệt 
nhọc đường xa và không quên cám ơn anh Phật 
tử lái xe nữa. 

Tôi đã từng làm Trưởng Ban Trai soạn Khóa 
Giáo lý Phật pháp, quá vất vả vì phải lo cho hàng 
trăm người ăn uống, Thầy đã hỏi thăm tận tình mọi 
người mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà bếp. 

Hai lần họp mặt khó quên trong đời là hai dịp 
ra mắt sách “Những Cây Bút Nữ”. Không có Thầy 
chúng tôi đã không có những tác phẩm ghi dấu 
một kỷ niệm đẹp trong đời cùng với công lao của 
Anh Phù Vân nữa. Đó là niềm vui tinh thần của 
chúng tôi, là một đóm lửa ấm áp rọi sáng trong 
lòng chúng tôi mãi mãi. Rồi lần ra sách “Những 
Cây Bút Nữ 2“ Thầy còn lì xì cho mỗi người một 
hồng bao. 

Thầy là chất keo đã kết hợp chị em những cây 
bút nữ chúng tôi đến từ muôn phương. Vì vậy hôm 
chia tay có chút gì ngậm ngùi dấy lên trong lòng 
chúng tôi khi ngày vui qua mau, có chút gì hoang 
vắng trong ánh mắt nhìn nhau ngập ngừng tiễn 
biệt, khiến tôi chợt nhớ lại điệu hò tha thiết trên 
những cánh đồng tĩnh mịch hoàng hôn xứ Huế 
sau mùa gặt đã qua, thửa ruộng chỉ còn trơ những 
cuốn rạ đìu hiu: 

Hồi mùa tót rạ rom khô 

Bạn về quê bạn biết mô mà tìm 

Thầy là người có lập trường chính trị rõ rệt, hơn 
mấy mươi năm rồi Thầy chưa hề về thăm lại quê 
xưa. Thầy luôn luôn tham gia các cuộc biểu tình, 
tuyệt thực khắp nơi mà không biết mỏi mệt. 

Thầy là người sáng lập ra tờ báo Viên Giác, 
chưa có một tờ báo nào tồn tại hằng chục năm 
như vậy, định kỳ 2 tháng 1 lần, con số xuất bản lên 
đến hằng ngàn và đã tung bay ra muôn phương. 

Chúng tôi đã được vào thăm nơi ăn chốn ở của 
Thầy. Cứ tưởng cả một ngôi chùa Viên Giác to lớn 
như vậy chắc là Thầy sẽ có một cơ ngơi riêng huy 
hoàng sang trọng, không ngờ đó chỉ là một căn 
phòng nhỏ khiêm tốn, một chiếc giường gỗ mộc 
mạc đơn sơ mà kích thước chỉ vừa đủ cho con 
người của Thầy đúng với qui luật nhà Phật, nhưng 
tủ sách và hồ sơ của thầy thì quá tuyệt vời. Thầy 
ghi không thiếu chỉ tiết nào, ai đóng góp đều có lưu 
lại rõ ràng. Tôi có đóng góp chút đỉnh hằng chục 


năm về trước, khi đang xây chùa Viên Giác, tôi đã 
quên hẳn với thời gian, vậy mà Thầy đã lật sổ ra, 
chỉ đúng tên tôi, thấy mà giật mình. 

Con đường Thầy đi cũng lắm chông gai phiền 
lụy nhưng Thầy đã vượt qua tất cả. Thầy xứng 
đáng là một tấm gương sáng mà chúng tôi còn 
phải nương theo. 

Trong suốt mấy chục năm qua, nhờ tiền làm 
bánh của các bà, các cô trong chùa vào những dịp 
lễ lớn cùng với tiền ủng hộ của quý Mạnh Thường 
Quân, Thầy đã dành dụm để cấp học bổng cho 
các Tăng Ni đi du học, làm luận án Tiến sĩ. 

Ân đức của Thầy để lại cho các Tăng Ni thật 
to lớn và Thầy vui vì những đệ tử luôn hướng theo 
hạnh nguyện của Thầy mà đi. Đã có biết bao nhiêu 
đệ tử xuất sắc khác đã thành đạt do sự gieo trồng 
phước báu của Thầy. Vậy thì xin Thầy hãy vui với 
thành quả của mình. 

Nhân dịp sinh nhật thứ 75 của Thầy, con xin 
kính chúc Thầy tâm thân an lạc, Phật sự viên 
thành, chúng sanh dị độ. 

Năm mươi năm trước có ai dám nghĩ đến năm 
mươi năm sau con được gặp Thầy ở một nơi chốn 
cách xa quê hương cả nửa địa cầu. 


Con biết một ngày qua 
đi Là một khoảnh khắc 
ngắn bớt trong cuộc đời, 


theo trên gót chân 
đi chút ngậm ngùi 
ngày đang xế bóng 
ngoài nhưng con vẫn 
cầu mong Thầy còn nhiều 
sức khỏe và con đường 
Thầy đi vẫn tuôn tràn 
ngát hương hoa. 


đem 
rời 
của 
bên 


34 I VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


Trần Thị Nhật Hưng 


HIỆm 7TR! ÂN 
Hòa Thượng 


THÍCH NHƯ ĐIỂN 
ó người, khi thấy tôi thường nhắc nhở, ca 


(` ngợi Hòa Thượng Thích Như Điển, cho rằng, 
tôi... nịnh Hòa Thượng. Trời, nếu hiểu theo nghĩa 
“ninh” thì mục đích để cầu danh hay lợi gì đó. Muốn 
có danh đâu phải dễ. Giữa hai hạt, kim cương và 
hòn sỏi đặt dưới bóng đèn sẽ soi rõ bản chất của 
nó, không thể nhờ chiếu sáng mà sỏi thành ra kim 
cương được. Con người cũng thế thôi, bản thân 
chẳng ra gì có đứng bên người tỏa hào quang thì 
vẫn thấy cái dỡ của người đó. Còn lợi thì càng buồn 
cười hơn. Người tu vốn vào cửa... không, Phật tử 
phải đắp cho... có. đó mà cầu lợi. 

Mặc cho những lời thị phi, vì thị phi vốn là bản 
chất của cuộc đời, nên tôi không quan tâm. 

Hôm nay, bổn cũ soạn lại, ai cho tôi... nịnh, cũng 
được, không sao cả. Nhưng thực sự trong tôi, từ 
lâu lắm rồi cho đến bây giờ, viết bài này, tôi muốn 
ghi lại lòng tôn kính của tôi vê một vị sư bấy lâu tôi 
ngưỡng nộ. 

Muốn được tôn kính cũng không phải dễ, nếu 
vị đó “không có gì”, “không làm gì” để được tôn 
vinh. Biết bao con mắt còn nhìn vào cơ mà. Tôi dù 
cận thị, loạn thị khá nặng, nhưng tôi không loạn 
trí, loạn tâm để nhận định những gì xảy ra quanh 
mình. Nói rõ ra là tôi không đuil 

Vậy tôi thấy gì? Đó là câu hỏi, tôi xin giải mã 
ngay đây để mọi người khỏi thắc mắc. 

Từ lâu lắm rồi, dễ chừng ba, bốn chục năm có 
lẽ. Tôi đã nghe về một vị sư “văn kỳ thanh, bất kiến 
kỳ hình” vừa xây xong một ngôi chùa bên Đức được 
đánh giá lớn nhất Âu Châu thời bấy giờ. Chà, hoa 
sen trồng trên xứ tuyết, không dễ à nha. Là người 
theo đạo Phật, dù lúc đó tôi chưa thuần thành, tôi 
vẫn để tâm lưu ý, và được biết Đại Đức đó là Hòa 
Thượng Thích Như Điển bây giờ. 


Lần đầu gặp Thầy tại một buổi lễ lớn tại Thụy 
Sĩ do người Thụy Sĩ tổ chức, lần đó Thầy tham dự 
với tư cách đại diện cho Phật giáo tại Âu Châu, tôi 
mon men đến... làm quen, bằng cách đặt một chút 
tịnh tài ghi rõ địa chỉ bên ngoài bao thư rồi cung 
kính đến trao Thầy. 

Tưởng như vậy là xong, ai ngờ một tuần sau, tôi 
nhận báo Viên Giác gởi đến nhà. Nội dung tờ báo 
thật dễ thương. Đọc không chưa đủ, tôi gởi bài đến 
và được đăng. 


Cái duyên văn chương 
với Thầy, và với chùa 
Viên Giác bắt đầu từ đó. 


Nhật Hung dược đoàn để cư tăng hoa chúc mg 

HT, Như Điển (Tăng sĩ dựng bên (3 HT: Seelauwansa). 

Một lần, từ Thụy Sĩ sang chùa Viên Giác mất 
tới 12 giờ lái xe hoặc xe lửa, tham dự lễ Phật Đản. 
Chao ôi, với tờ chương trình chằng chịt tiết mục từ 6 
giờ sáng đến 24 giờ khuya mà thực hiện thật chính 
xác, giờ nào ra giờ đó, lóp lang tuần tự, không sai 
sót một chút nào, tôi thán phục quá chừng chừng. 
Niềm vui và lòng ngưỡng mộ càng tăng cao khi tôi 
nhận ra và mừng cho Phật giáo đã có một minh sư. 
Và tôi đã bị cuốn hút về sinh hoạt Phật sự kể từ đó. 
Nhất là những điều Thầy Thích Như Điển đề ra. Tôi 
học hỏi rất nhiều từ Thầy, từ việc đúng giờ, những ý 
tưởng cao đẹp mà một con người nhất còn là Phật 
tử cần noi theo. 

Tham dự các khóa tu Âu Châu cũng từ tin tức 
của tờ báo Viên Giác, tôi lại có nhân duyên mở 
rộng tầm mắt và cả trí tuệ để hiểu về Giáo Pháp 
của nhà Phật. Lại biết thêm một lực lượng Tăng 


VIÊN GIÁC | 35 


đoàn hùng hậu, nhiều minh sư đã đưa Phật Giáo 
tại Âu Châu phát triển trong đó đương nhiên có sự 
hiện diện của Hòa thượng Thích Như Điển. 

Buổi lễ cực kỳ trang trọng tại Tích Lan với sự 
tham dự của Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng và Bộ 
Trưởng Tích Lan do Hội Đồng Tăng Già Tích Lan 
tổ chức để vinh danh hai vị Thầy có công với Phật 
giáo tại Âu Châu: Hòa Thượng Thích Như Điển và 
cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm chùa Khánh Anh, 
Pháp quốc đã minh chứng điều đó. Hôm đó, tôi 
còn được vinh hạnh do nhóm Bút Nữ hành hương 
theo Thầy để ủng hộ đề cử dâng hoa mừng Hòa 
Thượng nữa. 

Như thế chưa đâu. Từ xa xôi như Tích Lan còn... 
thấy được những thành quả liên tục hoằng pháp 
lợi sanh từ công tác giáo dục, xã hội, từ thiện v.v... 
của Hòa Thượng thì những nơi gần ngay Âu Châu, 
ngay nước Đức không lẽ... đui sao mà không thấy. 
Đó chưa kể cả Ấn Độ và một số nước khác mà 
Hòa Thượng là vị ĐẠI ÂN NHÂN nâng đỡ cấp học 
bổng cho bao Tăng Ni sinh với mục đích đào tạo 
Tăng tài cho Phật giáo. Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp 
của 5 tân Tiến Sĩ trong số hằng trăm Tăng Ni sinh 
theo học tại Đại Học Delhi tôi được tham dự với tư 
cách tường thuật viên cho báo Viên Giác (xin đọc 
bài “Có Một Thế Giới Lạ” tại trang nhà Quảng Đức 
Úc Châu). 

Thưa các bạn, bấy nhiêu thôi, đủ cho tôi... nịnh 
Hòa Thượng rồi. Còn nhiều công trình khác mà 
Hòa Thượng đóng góp cho xã hội, cho Phật giáo 
tại Âu Châu, đặc biệt tại Đức đã được quí vị Nguyên 
Thủ quốc gia sở tại tuyên dương qua các buổi lễ 
trao tặng huy chương vô cùng trang trọng, tôi nghĩ 
các bạn đã biết, tôi không nhắc nữa. “Khổ lắm, 
biết rồi, nói mãi”. Tôi xin dừng bút tại đây, và mong 
rằng được hân hạnh tiếp tục... nịnh những... minh 
sư có công phát triển Phật giáo, đó là điều không 
chỉ riêng tôi mà tất cả Phật Tử ai cũng mong đợi. 

Thân chào các bạn, chúc các bạn những ngày 
an vui. nã 


Trần Thị Nhật Hưng 


Song Thư IFH 


Theo Bước Chân 


©⁄2„⁄ 6ð,„ 


Tầm Sư học Đạo 

Một ngày hoàng đạo cách đây 60 năm. Trên 
cầu Câu Lâu xứ Quảng bỗng xuất hiện một cậu 
bé trạc 15 tuổi trên yên xe đạp chạy qua cầu. Phía 
sau yên xe cột một chiếc vali nhỏ chuẩn bị cho 
một cuộc hành trình nào đó. Khi qua khỏi cầu, cậu 
bé dừng lại dường như suy tính. Có hai ngã rẽ đều 
đi xuống Hội An, nơi cậu muốn đến. Nhìn bầu trời 
chiều vẫn còn gay gắt nắng. Cậu quyết định chọn 
con đường thứ hai. Con đường đất mòn không 
tráng nhựa phẳng phiu như con đường kia, nhưng 
đầy bóng mát lũy tre làng. 

Cuối cùng, cậu bé dừng lại trước cổng Tam 
Quan ngôi chùa Viên Giác Hội An, rón rén bước 
vào trước sân chùa nghỉ chân dưới gốc cây đa cổ 
thụ cành lá sum suê râm bóng. Đứng lóng ngóng 
nhìn vào chùa, nét mặt hồi hộp. Tuy nhiên vẫn 
không che lấp gương mặt mộc mạc hiền hòa, thật 
hồn nhiên ngây thơ đến vô tội vạ của cậu bé. Nếu 
lúc này có nhà tiên tri nào tình cờ đi qua, nhìn săm 
soi cậu và phán rằng: “Cậu bé nhóc tì này ngày sau 
sẽ trở thành một vị Cao Tăng đạo hạnh, sự nghiệp 
hoằng Pháp lẫy lừng đó nhé!”: thì hẳn người ta sẽ 
cho là lão nói... phàm! 

Nhưng đã là hiện thực! Cậu bé năm xưa qua bao 
nhiêu năm đằng đẳng đã trở thành Hòa Thượng 
Phương Trượng Thích Như Điển ngày nay - một 
bậc Cao Tăng đạo hạnh vang danh đương thời. 

Sự khởi đầu cho cuộc hành trình tầm Sư học 
đạo của Hòa Thượng Phương Trượng là như vậy. 
Phảng phất đâu đó tính cách của cậu bé “lãng tử” 
phiêu lưu “lạc” vào đất Phật. Mặc dù có chí nguyện 
nhưng cậu bé Lê Cường còn non nót thuở xa xưa 
vẫn chưa hiểu sâu xa ý nghĩa của hai chữ“Xuất Gia“. 

Trước đó 7 năm, anh ruột cậu bé Lê Cường đã 
xuất gia tại chùa Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn (bây 
giờ là Hòa Thượng Bảo Lạc). Trong những năm 
đầu Hòa Thượng tu tại chùa này, cậu bé lúc ấy chỉ 


36 I VIÊN 6IÁC /I! Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


khoảng 9, 10 tuổi cũng thỉnh thoảng léo đẻo theo 
Mẹ lên tận Non Nước để thăm anh. Nhìn ngắm 
cảnh sắc, khung cảnh tu hành, nghe tiếng kinh kệ, 
mỏ chuông tự nhiên trong lòng cậu bé thích thú vô 
cùng và ý niệm xuất gia noi theo gương bào Huynh 
cũng phát xuất từ đó. Khác với bào Huynh phải 
trốn nhà đi tu, cậu bé 15 tuổi xin phép Cha Mẹ rồi 
mới lên đường. Vì không muốn cảnh gia đình khóc 
lóc thê thảm trước sự đột ngột, thêm đứa con nữa 
bỗng nhiên bị... “biến mất!”. 

Theo tác phẩm “Hương Lúa Chùa Quê”, Hòa 
Thượng Phương Trượng viết chung với bào Huynh- 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. Ngày 19 tháng 6 âm 
lịch 1964 cậu bé Lê Cường chính thức được Sư Phụ 
Thích Long Trí làm lễ xuất gia. Sau đó Sư phụ nói: 

- Sắp đến khai giảng rồi, chú nên lo sách vở 
để đi học. 

- Thưa Thầy đi học gì? 

- Học văn hóa, chứ học gì nữal 

- Bạch Thây. Đi tu rồi, còn phải đi học để làm gì? 

Đến bây giờ ý thức được việc học quan trọng 
thế nào. Hòa Thượng Phương Trượng đã viết: 
(cũng trong Tác phẩm này) 

Cái suy nghĩ đơn thuần của tuổi thơ là vậy. 


Theo tôi nghĩ- tu rồi còn phải học để làm gì? Thế 


nhưng suy nghĩ nầy đã sai từ thuở ấy. Bây giờ 
ngay cả tuổi “gần đất xa trời rồi”, tôi vẫn thấy còn 
cần phải học nữa và theo tôi: Khi nào nắp quan 
tài đậy lại thì người ta mới không học nữa và nếu 
còn hơi thở thì còn phải học hỏi như thường. 
Thế rồi, từ cái ngày ấy, chú tiểu Như Điển vâng 
lời Sư Phụ học tập ráo riết từ Đạo Pháp đến văn 
hóa trường đời. Nhờ vậy, qua bao năm dòng đời trôi 
chảy, từ một chú tiểu ngây ngô ban đầu, ngày nay 
đã trở thành Hòa Thượng Phương Trượng đạo hạnh 
cao dầy, học vấn thâm sâu và kiến thức uyên bác. 
Xuyên suốt 60 năm xuất gia của Hòa Thượng 
Phương Trượng xin lược sơ thành 3 giai đoạn: 
- Giai đoạn thứ nhất- gồm hai thời kỳ: 
* Từ 1964- 1969: xuất gia và đồng thời học 
Trung học Đệ nhất cấp tại trường Bồ Đề Hội An. 
* Từ 1969- 1972: Học Trung học Đệ nhị cấp tại 
trường Trung Học Cộng Hòa và Trung Học Văn Học. 
- Giai đoạn thứ hai: 
Từ 1972- 1977: du học tại Nhật: 


Theo ngành Giáo dục tại trường Đại Học Đế 


Kinh Teikyo. Tốt nghiệp Cử nhân và tiếp tục lên 
Cao học. 

- Giai đoạn thứ ba: 

Định cư tại Đức từ 1977 cho đến bây giờ. (Hòa 
Thượng được một người bạn thuở Tiểu học nay là 


Bác sĩ Văn Công Trâm bảo lãnh sang Đức và định 
cư từ đó). 

Nhìn qua ba giai đoạn thì mỗi mốc thời gian nào 
cũng quan trọng. Giai đoạn đầu đánh dấu lớn lao 
chuyển từ cuộc đời một người phàm tục đến thế 
giới của người tu hành. Giai đoạn giữa là sự thăng 
tiến trong lãnh vực học vấn. Giai đoạn chót là sự 
kết nối giữa quá khứ- hiện tại và tương lai. 


on đưởng lưu vong và sự' hình thành 
Ngôi chùa Viên Giác đầu tiên tại Đức quốc - 
Người sáng lập HTPT Thích Như Điển. 

Trong giai đoạn này có sự biến chuyển to tát 
kinh qua giai đoạn giữa khi biến cố 75 hãi hùng 
bùng nổ tại quê nhà đã đưa bước chân Thầy lưu 
lạc về xứ sở mùa đông băng giá Đức quốc qua tận 
nửa vòng trái đất. Trong bối cảnh rối ren của đất 
nước khiến tôn giáo cũng bị ảnh hưởng nặng nề; 
sự lựa chọn lưu vong chính là con đường tồn tại 
cho hoài bão, chí nguyện người tu hành phục vụ 
tha nhân truyền bá giáo lý Đức Phật. 

Ngược dòng lịch sử Việt Nam tự ngàn xưa, sự 
thịnh suy của Phật giáo đều chịu ảnh hưởng rất 
nhiều qua các triêu đại dưới sự trị vì của các vị vua. 
Qua đó chúng ta thấy rằng Phật giáo dưới hai triều 
Lý, Trần phát triển mạnh mẽ, vô cùng cục thịnh 
nhờ những nguyên nhân sau: 

- Phật giáo dưới đời nhà Lý- Vua Lý Công Uẩn: 

Lý Công Uẩn có một xuất thân rất đặc biệt. Khi 
lên ba tuổi, người mẹ đem đứa con vào chùa giao 
cho Sư Lý Khánh Vân, Trụ trì chùa Cổ Pháp làm 
con nuôi. Thời gian sau thấy đứa bé có tư chất rất 
thông minh tuy hay phá phách, nghịch ngợm nên 
Sư mới đưa tới bào Huynh mình là Sư Vạn Hạnh ở 
chùa Tiêu Sơn dạy dỗ. Một lần Lý Công Uẩn phạm 
lỗi bị Sư Phụ phạt ra ngủ ngoài hiên chùa, không 
sợ hãi gì mà còn nằm nghêu ngao: 

Trời làm màn gối, đất làm chiên. 

Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên. 
Đêm khuya chẳng dám dang chân duỗi 
Chỉ sợ sơn hà, xã tắc nghiêng. 

Nghe qua khẩu khí của Lý Công Uẩn, Sư Vạn 
Hạnh cũng phải giựt mình. Từ đó Ngài dốc tâm đào 
tạo Lý Công Uẩn thành một bậc tài đức vẹn toàn. 

Lý Công Uẩn sống dưới triều đại nhà Lê. Cuối 
đời này, Lê Long Đĩnh là một ông vua hoang dâm 
tàn bạo còn được gọi là Lê Ngọa Triều (chỉ nằm để 
thiết triều) đã đưa đất nước vào chỗ điêu linh, sinh 
linh đồ thán. Dưới uy thế của nhà Sư Vạn Hạnh 
cùng sự hỗ trợ của tướng Đào Cam Mộc đã lật 
đổ nhà Lê đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vào ngày 


VIÊN GIÁC | 37 


21.11.1009 mở ra triều đại nhà Lý -lấy nhân đức trị 
vì- đem hạnh phúc ấm no cho toàn dân. 

Lý Công Uẩn sống trong chùa từ bé; trước được 
bảo hộ từ Sư Lý Khánh Vân và sau được sự dạy 
dỗ chân truyền của Sư Vạn Hạnh nên đã khắc 
cốt ghi tâm đạo lý nhà Phật- từ đó Phật tâm cũng 
khởi sinh. Sau khi lên ngôi, vua Lý Công Uẩn cho 
xây dựng và tu sửa chùa chiền cũng như cho đúc 
nhiều chuông ở kinh thành và khắp nơi. Ngoài ra 
nhà vua còn độ hàng ngàn người làm Tăng đạo. 

- Phật giáo dưới đời nhà Trần: 

Từ thời Lý Công Uẩn truyền được 8 đời đến Lý 
Chiêu Hoàng thì chuyển sang nhà Trần qua bàn 
tay “phù phép” của Trần Thủ Độ. Tác phẩm “Mối tơ 
vương của Huyền Trân Công Chúa”, Tác giả là Hòa 
Thượng Phương Trượng Thích Như Điển đã được 
phát hành cuối tháng 6- 2019 nhân Đại lễ Kỷ niệm 
40 năm Viên Giác và Lễ Khánh tuế 70 tuổi của Hòa 
Thượng được tổ chức tại chùa Viên Giác Hannover. 
Trong đó xuyên suốt Tác phẩm đều bàng bạc dấu 
tích Phật giáo khởi từ vị vua đầu tiên Trần Thái 
Tông đến đời Trần Thánh Tông rồi Trân Nhân Tông. 

Với cái nhìn kinh bang tế thế Vua Trần Nhân 
Tông đã phối hợp giữa sự trị quốc và Đạo học nên 
Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông. Hơn 
một năm sau vào tháng 7 năm Giáp Ngọ 1294 nhà 
vua xuất gia tại hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình). 
Cũng có nơi cho là nhà vua chính thức xuất gia 
ở chùa Chân Giáo vào năm 1296 với nhiều Đạo 
hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà hay Trúc Lâm Đại Sĩ và 
Giác Hoàng Điều Ngự. Đến tháng 7- 1299 Thượng 
Hoàng Trần Nhân Tông về núi Yên Tử tu hành 10 
năm rồi viên tịch tại đây tháng 12- 1308. Tác phẩm 
được khép lại bằng con đường giải thoát đi vào 
chùa để tu hành của Công Chúa Huyền Trân, rủ 
sạch nợ trần. 

Nhìn chung dưới hai triều Lý, Trần Phật giáo 
được tôn vinh triệt để và đi sâu vào lòng người 
chính nhờ người cầm đầu là Phật tử thuần thành, 
Tăng sĩ thấm nhuần giáo lý Đức Phật để đưa Phật 
giáo phát triển và cực thịnh. 

Đến thời cận đại, Phật giáo bị áng mây mờ che 
phủ chìm trong bóng tối khi chính quyền Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm ra chỉ thị đàn áp Phật giáo. 
Năm 1963 chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. 
Phật giáo mới được chuyển mình vươn ra ánh sáng 
chấn hưng trở lại thì than ôi biến cố lịch sử 75 đã 
làm nền móng Phật giáo vừa tu bổ vững chắc chưa 
được bao lâu lại bị rung chuyển mãnh liệt. 

Phải làm gì trước hiện tình đất nước như vậy!? 
Những bước chân Tăng sĩ phiêu bạt khắp nơi ở hải 


ngoại là câu trả lời hùng hồn nhất trong im lặng. 
Bước chân họ luôn tiến về phía trước trong cuộc 
hành trình Đạo pháp mà Đức Phật đã vạch sẵn 
con đường hoằng Pháp lợi sinh; dù đường đời có 
khi trắc trở phong ba đành phải giậm chân dừng 
bước nhưng không có nghĩa là “mỏi gối, chồn 
chân”. Các Tăng sĩ vẫn gắng sức gầy dựng lại mái 
chùa nơi đất khách dù có thô sơ ban đầu- “Mái 
chùa che chở hồn Dân tộc“- với sức mạnh tâm linh 
thiêng liêng cao cả. 


Trong bối cảnh đó, Hòa 
Thượng Thích Như Điển vẫn 
quyết tâm xây dựng Ngôi 
chùa đánh dấu Ngôi chùa cổ 
Viên Giác Hội An, nơi Thầy 
đã xuất gia cách đây 60 năm, 
nên cũng đặt tên tà Viên 
Giác. Từ đó Viên Giác Tự đi 
vào Lịch sử - Ngôi chùa đầu 
tiên tại Đức được sáng Lập 
bởi HTPT Thích Như Điển trên 
bước đường Lưu vong. 


Khởi đầu Giáo đường của Hòa Thượng; trong 
bài viết của Cư sĩ Thị Minh Văn công Trâm có nhắc 
đến một kỷ niệm, khi Hòa Thượng trong những 
ngày đầu mới nhập cư nước Đức: 

Vào một ngày hè năm 1978 Hòa Thượng 
cùng nhóm sinh viên đang đi dạo vườn hoa 
Herrenhausen ở thành phố Hannover thì vô tình 
gặp bà Công chúa Viktoria Luise von Preufen, 
con gái Hoàng đế Wilhelm Đệ nhị của nước Đức. 
Bà hỏi Hòa Thượng: “Wo ist denn Ihr Gotteshaus 
in Hannover? - Vậy Giáo đường của Thầy ở đâu tại 
thành phố Hannover này? “. 

Từ đó huyền thoại về hai chữ “Giáo đường” của 
Hòa Thượng xuất hiện. Than ôi, chỉ là một căn hộ 
hai phòng cũ kỹ dưới 50 mét vuông dùng chung 
chỗ ở của Thầy, tọa lạc tại số 37 đường Kestnerstr. 
Được Thầy “tán thán“: mùa đông ngồi ở trong nhà 
cảm thấy còn lạnh hơn ở ngoài trời! 

Từ “Giáo đường” như vậy, để hình thành Ngôi 
chùa Viên Giác uy nghi như ngày nay phải trải qua 
quá trình gian khổ như thế nào và thấy được tâm 
huyết, nghị lực phi thường của Hòa Thượng Thích 
Như Điển; mọi chỉ tiết cụ thể xin quý Độc giả tham 
khảo thêm từ Quyển sách “Đặc San Văn Hóa Phật 
Giáo“ đầu tiên- kỷ niệm 40 năm Viên Giác- Đức 


38 I VIÊN 6IÁC /I! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


Quốc, trong bài viết: “40 năm Hoằng Pháp của 
Thầy tôi“- Tác giả Đại Đức Thích Hạnh Giới- từ trang 
431 mục: Thành lập và xây dựng Chùa Viên Giác. 


Những thành quả trong sư: nghiệp Hoằng 
dương chánh Pháp 
Trong cuộc hành trình hoằng dương Phật pháp 
tại hải ngoại, Hòa Thượng Thích Như Điển ở Đức 
và cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm ở Pháp đã 
được chính phủ Sri Lanka tặng Quạt Quốc Sư tại 
thủ đô Colombo vào ngày 08-07-2011 dành cho 
các vị Cao Tăng có công đức cống hiến phụng sự 
nhân loại trên hai phương diện ĐẠO và ĐỜI. Giờ 
đây Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã viên tịch từ 
lâu nhưng Giác linh Ngài vẫn sáng chói bao phủ 
ngôi chùa Khánh Anh mà Người đã cất công gầy 
dựng mấy chục năm, cũng như vẫn là linh hồn các 
khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu do Người khởi 
xướng thành lập. 


Chỉ còn Hòa Thượng Thích Như Điển vẫn tiếp 
tục tiến bước, nhưng Người không cô đơn độc 
hành vì bên cạnh còn sự đồng hành của biết bao 
Tăng sĩ và đàn hậu học do Người đào tạo để nối 
tiếp cuộc hành trình. Với những cống hiến cho Đạo 
và Đời không ngừng nghỉ nên cuối năm 2018 Hòa 
Thượng được bầu làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới (World Buddhist 
Sangha Council WBSO). 

Ngày 8-12-2021 Hòa Thượng Phương Trượng 
Thích Như Điển được Tổng Thống Liên Bang Đức 
Franz- Walter Steinmeier trao tặng Huân Chương 
Quốc Gia Hạng Nhất của Liên Bang Đức giữa khi 
thế giới đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng vì Covid- 
19; cũng làm cho cộng đồng Phật giáo tại Âu Châu 
nói chung và ở Đức nói riêng tạm quên đi những 
chuỗi ngày ủ dột, lo lắng vì đại dịch. Thời gian này 
Virus biến thể Omicron hoành hành nguy hiểm 
nên buổi Lễ Trao Huân Chương tại Tòa Thị Chính 
chỉ giới hạn trong vòng 20 người và đại diện báo 
chí truyền thông. 

Sựvinh dựnày Hòa Thượng đã chia xẻ trong mục 
Thưtòa soạn đăng trên Báo Viên Giác số 247, rằng: 

Tổng Thống Đức đã vinh danh ở ba lãnh vực về 
Tôn giáo, Giáo dục và Văn hóa được hội nhập hầu 
như trọn vẹn tại xứ này và đây chính là thành quả 
của chung chúng ta... Chúng ta đã làm rạng danh 
cho nòi giống Việt, bằng cách đóng góp vào nền 
văn hóa sở tại này những bông hoa của Giới, của 
Định, của Tuệ Giác siêu việt... 

Với vinh dự to tát ấy, Thầy không hề cho rằng đó 


là công lao của riêng Thầy mà chính là thành quả 
từ những nhân duyên, nhân tố khác tạo thành. Với 
ý niệm ấy, bốn ngày sau khi nhận Huân Chương, 
Thầy tổ chức buổi lễ “Niệm Tứ Trọng Ân“ nhằm tri 
ân: Ân Quốc gia, Ân Cha Mẹ, Ân Thầy bạn và Ân 
chúng sinh. 

Riêng về ân Thầy, Hòa Thượng đã không quên 
ân Sư Phụ và chùa Tổ Hội An thân yêu. Thế nên 
quê hương, chùa Tổ, Sư Phụ vẫn là những gì canh 
cánh bên lòng. Chính Hòa Thượng đã kêu gọi con 
cháu Tổ khắp nơi quyên góp cho việc trùng tu chùa 
Tổ Hội An. Dù không có khiếu về âm nhạc Hòa 
Thượng cũng cố ngâm nga bài thơ nổi tiếng của 
nhà Thơ Trần Trung Đạo trong buổi văn nghệ quyên 
góp tiền trùng tu cho chùa Tổ “Bao Giờ Nhỉ Tôi Về 
Thăm xứ Quảng“. Trong đó những câu thơ cuối: 

Đời lưu vong chưa hẹn bước quay về 
Câu hỏi này chỉ để hỏi tôi nghe 
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng. 

Thu Bồn ơi! Dòng sông đã từng ghi dấu hình 
ảnh cậu bé Lê Cường trên đường tầm Sư học Đạo; 
bước chân đầu tiên đặt trên thềm chánh điện Ngôi 
chùa Tổ Hội An là bước ngoặc lớn thay đổi số phận 
của Thầy. Để rồi từ đó, qua bao năm giong duỗi, 
nơi đất khách quê người, Thầy đã mang hạt giống 
Bồ đề- nơi khởi đầu Thầy xuất gia tại chùa Tổ Viên 
Giác Hội An- gieo rải khắp nơi; bao công lao vun 
xói, những cây Bồ đề đã nảy mầm, đâm chồi vươn 
cao dưới ánh hào quang Phật pháp. Mấy chục 
năm qua, hai cội Bồ đề mang ý nghĩa giác ngộ, 
Thầy và sự góp sức của bao nhiêu người không kể 
xiết, đã viên thành Ngôi chùa Viên Giác và Tờ báo 
Viên Giác tại Hannover. 

Bồ đề tỏa bóng rợp trời Tây 

Viên Giác song hành mầu nhiệm thay. 
Ròng rã lợi sinh bầu nhiệt huyết 

Bao năm hoằng Pháp đức cao dày. 
Thu Bồn lờ lững in hình ảnh 

Chùa Tổ âm thầm khắc bóng ai. 
Khuất nẻo nghìn trùng đành cách biệt! 
Viên tròn Đạo nguyện tạ Như Lai. 

Bước chân Pháp lữ xuyên suốt 60 năm hành 
đạo, Thầy vẫn luôn trải lòng với tâm nguyện thiết 
tha qua câu văn bất hủ của Thầy: 

Tôi nguyện là dòng sông để chuyên chở những 
đục trong nhân thế. 

Và nguyện là mặt đất để hứng chịu mọi thị phi 
của cuộc đời. 

Kính dâng Thầy nhân Lễ Khánh tuế 75 tuổi. 


Song Thư TTH 


VIÊN GIÁC | 39 


T rời mưa, mưa lai rai suốt một tuần lễ và cả 
những ngày tháng trước đó nữa, năm nay 
mưa nhiều. Có lúc nắng chợt đến sưởi ấm khô đất, 
nắng sưởi ấm vạn vật và làm khô ráo rất mau. Tôi 
không ý thức rõ lắm về thời gian, về ngày đêm, vì 
tôi chỉ là một con ốc sên nhỏ bé ở trong cái tổ cũng 
nhỏ thó nằm lọt trong hốc một cây táo lùn. Cây táo 
lùn, lùn đến nỗi một đứa con nít người khoảng 7 
hay 8 tuổi cũng có thể hái trái được. 

Nhà ốc sên tôi có ba mẹ tôi và hai anh em tôi. 
Tụi tôi tự do mỗi người mỗi tự đi kiếm rêu ăn. Chúng 
tôi trú ngụ nơi gốc táo đã lâu lắm. Cứ mỗi lần có 
ánh nắng, sáng lờ mờ là tụi tôi bò ra khỏi hốc táo, 
chậm rãi bò dạo quanh các gốc, bò rất sảng khoái 
trên những tàu lá lón đong đưa như trên cái võng, 
rồi leo lên các cành cây bên cạnh như cây lilas, 
cây glycyne... tôi chỉ ăn rêu, rêu thơm và mịn như 
nhung ôm ấp bao quanh các cành cây... 

Gia đình chúng tôi có bốn vị ốc sên, nhưng 
trong cái khoảng công viên bao la này, không phải 
chỉ có chúng tôi không đâu! Quanh đây còn có 
những gia đình anh chị em cô bác nhà ốc hương, 
nhà ốc bươu... hay cả ốc gạo, ốc gạo hiếm thấy... 
Nói chung thì vô cùng nhiều dòng họ nhà ốc lấp 
loáng sau các bụi cây, trên các cành lá. Ốc hương 
lớn gấp 3,4 lần, có chú lớn gấp 5,6 lần cái thứ ốc 
sên như tôi. Các bác hương ấy màu tươi sáng, màu 
vàng ngà và soắn soắn mình rất đẹp. Ốc hương bò 
chậm chậm và có lúc di chuyển cũng khá mau. Khi 
họ đi chậm chậm, hai râu hai mắt giương cao coi 
oai phong lắm. Đó là lúc họ đi dạo thoải mái ngắm 
cây cỏ, hoa lá mùa xuân đong đưa ca hát. Sao 
mùa xuân tươi đẹp thế nhỉ 2 Phải chỉ quanh năm 
cứ có bốn mùa xuân thì vui sướng quá, nhưng - cái 
gì cũng nhưng - số là khi có mấy con người chống 
gậy đeo giỏ vô lượm nấm và luôn tiện bắt ốc hương 
là lúc các bác ấy đánh động nhau. bò thoăn thoắt 
lẩn trốn đến tội nghiệp! 

Họ chỉ bắt ốc hương và ăn ốc hương thôi. 

Còn ốc sên như cánh nhà tôi, họ không thèm, 
của bỏ, họ gạt tụi tôi rơi lác đác, rơi rào rào từ các 
cành cao cành thấp xuống đất cho khuất mắt, cho 
ranh nợ. 

Ấy vậy mà còn đỡ hơn cánh nhà ốc bươu sậm 
mầu, hơi hơi đen, luôn lủi thủi bò dưới đất, còn bị 


người ta lấy chân gạt qua gạt lại, gạt ngang vào 
một góc như thu vén cho khỏi vướng lối đi, khỏi bị 
bẹp võ nát,, làm dính dơ hầy giầy dép của họ ! 

Ơ hơ, đúng là kỳ thị kiểu da màu nhe. 

Cứ cái loại nhà anh ốc bươu này mà ở Việt Nam 
quê tôi xưa, người ta ưa bắt về từng rổ làm bún 
ốc, nấu với tomate, chuối xanh, tàu hủ chiên, me 
chua, bạc hà và lá tía tô... may ơi là may tôi không 
thuộc họ nhà ốc bươu, cũng không mang họ ốc 
hương l 

May ơi là tôi là một ốc sên, một con ốc sên gặp 
đạo. Gặp một bóng hoàng yl 

Tôi chỉ nhớ là một hôm ấy, đẹp trrời, dĩ nhiên 
trời quang mây tạnh và có nắng vàng sưởi ấm, gió 
lâng lâng. Tôi bò theo các lối đi quen thuộc, leo 
qua ba cục gạch, mệt khá bá thở, nhưng nghiệp 
duyên đưa đẩy, tôi leo tiếp lên các gạc cây đầy rêu 
non, bên cạnh là các anh các chị nấm, ôi thôi đủ 
loại nấm, nấm hương, nấm mèo, nấm mối, nấm 
đông cô v.v... tôi bò từ từ, rất chậm rãi và thưởng 
thức cái món rêu mịn thơm thơm... rêu bao quanh 
một cái ghế đá công viên. Bất ngờ một tia nắng rọi 
gắt vô mặt trước, tôi choáng váng, bỏ rơi mình lăn 
tròn xuống một bụi cỏ sát chân ghế đá. 

Tôi nằm đó, thu lu, chưa biết phải làm sao, thì 
bất chợt, lưng tôi cảm thấy có một bàn tay người, 
đã chạm vào và lượm tôi lên, bất chợt quá làm 
tôi không còn kịp hoảng sợ, tôi, con ốc sên tí tẹo 
bên cạnh người, không chỉ một người, mà cả bóng 
hoàng y bao phủ quanh tôi I 

Ngài đặt nhẹ tôi vào lòng bàn tay người, y thể 
tôi nằm trong thuyền bát nhã, nghe ngài đọc « Án 
Lam - Án lam - Án Lam » bẩy lần cha mẹ ơi tôi 
thoát hiểu bóng hoàng y đang truyền tam quy ngũ 
giới, quy y và khai thị cho tôi, thân phận ốc sên nhỏ 
bé trong trời đất I 

Thật bất ngò và chỉ một sát na : 

Có chú buóm vùa vòn quanh lối cỏ 

Chọt nhiệm màu phất phói ỏ quanh chân 

Xin quỳ xuống chân xếp vòng sinh tử 

Ngón khô gày cháp lại búp sen non. 

Thưa, 

Bóng hoàng y vừa kể trên có một tâm từ bi ba la 
mật, là một tâm yêu thương bao la như đại dương, 


40 I VIÊN BIÁC !!í Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


Á ` Chúc Thanh 


` _ 2 nŠ 7, Z (22 


thay - 


Hòa Thuong Nhu Điển gặp chú ốc trên đuòng đi 
dạo, nâng chú trên tay và làm lễ Quy y cho chú 
(Ảnh minh họa của Nguyên Đạo). 


Bác sĩ Đỏ Hồng Ngọc 


hay nói khác đi, tâm yêu thương Koshin đó thể 
hiện mối dây tương liên và tương tác giữa mình và 
thế giới. Sở dĩ chúng ta hiện hữu ấy là nhờ vào tất “ "All * 
cả các chúng sanh khác cũng như mọi sự vật khác rộ a đa... 
cùng hiện hữu ở xung quanh ta và với ta. (Theo si 
tác giả Hoàng Phong, dịch tù Shansin của thiền ` 
sư Morivama) 

Đúng vậy, không có bất cứ một hạt bụi nhỏ nhoi 
nào trong thế giới ta bà này mà lại không góp phần 


vào sự hiện hữu của chúng ta. 1. NGHĨ TÚC CƯỜI & 


Mỗi một cử chỉ thân thiện và thương yêu và quan ` ` 
tâm đến nhau dù rất nhỏ nhoi... Tất cả đều cha 2. NHIN LẠI MINH 


đều, đều tỏa rộng trong toàn thể vũ trụ dù sao ư? 
Thưa rằng: 


Tất cả chúng ta, dù sang hay hèn, 
trí thức hay kém cỏi, giàu có hay đói 
khổ, dù là hạt bụi vu Ta hay là cánh 2 Ất x42 đã... 
bướm lộng lấy, dù là con ong vò vẽ r7 ña @ 
hay là con công đẹp xòe đuôi đủ màu 
múa hát... dù là gì gì ( đi nữa, chúng ta 
chỉ khác nhau ở tử số của phép tính 
phân số. Nhưng chúng ta đều cùng 
có chung một mâu số - là cùng hiện 
hữu trên hành tỉnh này, là cùng nhau 
đứng chung nhau trên một dòng sinh 


mệnh! CHỦNG SINH VÔ BIÊN THỆ ị nổ 
NGUYỆN ĐỘ. ị HỒNG NGỌỢC 


Tuy búi 


ị 
ị 
Ì 


Xin tri ân công đức dậy dỗ và truyền thừa của \ 
bóng hoàng y: thầy Thích Như Điển. #ten l 
Xin cuối đầu đảnh lễ nơi an trú vô biên là cội cây t 
Bồ đề của Tam bảo. A Di Đà Phật. " 
Tùy bút gồm. 26 tiểu mục “Một Ngày 
Kia... Đến Bờ” là những bài Pháp thoại 
giá trị dễ hiểu Ø lý luận khoa học (NXB 
Đà ¡ Nẵng, 2022). Tất cả sẽ được dịch sang 
tiếng Đức và lần lượt trích đăng song 
ngũ ở Báo Viên Giác, với sự đồng ý của 
tác giả - BBT VG. 


* Nghĩ tức cưởi. 

Tự nhiên có ta trong cõi đời. Ta tự nhiên như từ 
“vô tướng” mà hiện ra thành “hữu tướng” dù chỉ là 
giả, là tạm mà cũng xài được một thời gian. Cha 
mẹ gặp nhau, hàng tỷ tinh trùng mà chỉ có một 
con duy nhất được gặp cái trứng như hẹn hò nhau 


42 I VIÊN BIÁC !!I Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


từ muôn kiếp trước, rồi mọi thứ cứ theo trình tự sắp 
đặt mà nhào nặn, nhồi nắn thành một con người 
ngo ngoe, ò è, khóc, bú, đòi ăn, rồi biết lật, biết 
ngồi, biết bò, biết đứng chựng, biết đi, rồi leo trèo 
chạy nhảy, đến một lúc lại vòng lại như cũ, từ leo 
trèo chạy nhảy đến đứng chựng, đến đi, té lên té 
xuống, rồi từ từ... nằm một chỗ, mọi thứ như bị lấy 
lại, sau khi đã lắp ráp cho mượn xài một thời gian 
chẳng hiểu tại sao. Trong quá trình đó, có một giai 
đoạn ta lại vất vả tìm trứng, gieo tinh trùng để mà 
tiếp tục nhiệm vụ duy trì nòi giống. Con ếch con 
cóc ễnh ương, gà vịt chim chóc, mỗi con một kiểu, 
cho nó sướng khoái ngất ngư sau khi giành giựt 
đấu đá ghen tuông đã đời rồi sắn sàng chết khi 
hoàn thành nhiệm vụ. Con bọ ngựa đực chết ngay 
trong lúc giao phối, lấy thân xác mình làm thức ăn 
để con bọ ngựa cái nuôi con. Con mối mù rào rạo 
tạo giống mối mù để gặm nhấm gỗ nuôi thân, và 
đẻ...; chuột thì kêu rúc rích trong rương, con ong 
cái bướm mạnh con nào nấy hùng hục kiếm ăn 
và giao hợp truyền giống kiểu này kiểu khác hết 
sức vui nhộn, náo nhiệt, tưng bừng... Tóm lại trùng 
trùng những dây mớ rễ má, dính chùm dính chụp, 
mà ngộ, con nào ra con đó... Gene chăng, DNA, 
RNA, virus vi khuẩn rào rào kiếm ăn rồi nhân 
giống, con này ăn con kia, rồi đơn bào đa bào, 
đâu đó răm rắp nề nếp chẳng chơi, muốn lộn xộn 
phá phách cũng trót quót không thành. Con người 
thông minh chơi ngắng cấy cái nọ, ghép cái kia... 
hy vọng tạo ra những sinh vật rốt cuộc thất bại. Ai 
bảo cây cỏ không đau, sỏi đá không buồn khi xa... 
cục đá khác. 

Thiệt ra đau khổ buồn lo cũng chỉ để cho ra 
những hóa chất gọi là hormone này nọ giúp cho 
sinh hoạt vui vầy. Đến một lúc, xếp ve, đâu vào 
đó, răm rắp, răm rắp. Cho mượn rồi đòi lại, nhỏn 
nhơ không thương tiếc. Duyên ư, nghiệp ư? Ai làm 
ra mấy thứ quái quỷ đó. Mọi thứ có một trình tự, 
một gạn lọc, tính toán không chê vào đâu được. 
Stephen Hawking bảo chắc chắn phải có một 
design, một thiết kế vĩ đại từ con virus đến khủng 
long... nhưng không có designer, không có nhà 
thiết kế. Nhưng tôi tin có một cái gì đó, gọi bằng tên 
gì cũng được, tạo ra cái trò chơi này và ngắm nghía 
thú vị. Dù là một miếng đất sét được vọc bởi một 
em bé thành hòn bi hay thằng người... thì cũng có 
một em bé... đầy sáng tạo. Dù là từ Như Lai tạng 
thì cũng phải có một “nghệ sĩ” vẽ vời, nắn nót tạo 
nên mọi thứ và chịu trách nhiệm chớ? 


* Nhìn lại mình 

Từ đâu mà ra? Từ cái duyên của cha mẹ, ông 
bà, từ muôn vạn thứ duyên khác từ đất, nước, gió, 
lửa (C,H,O,N...) các thứ vun đắp, nấu nung làm ra, 
màu mè tô phết các thứ, từ các chất liệu tạo thịt 
xương gân cốt, với 60 nguyên tố hóa học trong 
thiên nhiên sắn có từ đồng, chì, sắt, kẽm, măng 
gan, ma nhê, phốt pho... rồi từ tế bào đơn lẻ, gom 
tụ lại thành các cơ quan chịu trách nhiệm một chức 
năng nào đó, trao đổi chất để cái chánh báo và y 
báo xen tạp nhau cùng phát triển rồi tiêu vong khi 
hết duyên. Ta thấy tế bào tạo xương (ostéoblaste) 
hì hục lắp ghép các chất liệu cần thiết thành một 
cục xương, thì tế bào hủy xương (ostéoclaste) hì 
hục đục khoét làm thành dạng xương này xương 
khác, ráp nối lại thành cái khung xương, gắn kết 
nhau bằng những dây chẳng, rồi đắp thịt da, thần 
kinh, mạch máu... có vẻ tất cả đã được thiết kế 
và xây dựng một mô hình đâu đó có sắn... rồi mới 
thi công, nghiệm thu. Có hoa hậu và có Thị Nở !. 
Đành phải nhận ra trước đó chắc phải có cái gì 
bày vẽ, do tay nghề của “con tạo” Như Lai, có vé 
như bất công mà có lý của nó. Khi hào hứng tạo 
cô hoa hậu, khi buồn ngủ tạo cô Thị Nở. Coi vậy 
mà không phải vậy. Cô hoa hậu thường sống đời... 
đau khổ, cô Thị Nở thì sống đời khoái sướng, như 
bù đắp, vay trả. Để tạo xương thì cần calcium, từ 
đâu ra, thì từ các thứ xương vụn võ của muôn loài 
có trước. Cái chết của lớp trước dùng tạo cho lớp 
sau, như hồng cầu trong cơ thể ta cũng tạo từ các 
chất liệu, chỉ tồn tại 3 tháng rồi tiêu vong, hết xài vì 
già yếu, không đủ sức ôm oxy di chuyển đến các 
tế bào, thế là dẹp, và tức khắc thay bằng một lứa 
tế bào hồng cầu mới... Các chất liệu tan tác cũ, 
chẳng mất đi đâu, gom tụ ở “nghĩa địa hồng cầu” là 
lá lách để được tận dụng lại. Cho nên hàng tỷ hằng 
triệu triệu con người sau khi... hoàn thành nhiệm 
vụ, già nua hết xài được thì trở thành tro bụi. Tro 
bụi đó, vẫn xài lại, nặn lại... tiếp tục đợi duyên sinh. 
Calcium đó không chỉ trong xương người, xương 
cá xương heo xương cọp gì cũng là... xương. Nên 
khi nhào nặn thì ... chẳng cần phân biệt. Ta mải 
mê phân biệt chẳng đáng tức cười cho Như Lai 
ư? Ngộ là các thứ sắp đặt được điều hành bởi bộ 
gene, cấu kết từ một chùm những chất liệu có lẽ là 
riêng biệt cho mỗi loài tùy sự phân bố. Tỉnh tinh có 
bộ gène giống người 99%, chuột giống 97%, cây 


1 Thị Nở, nhân vật trong tác phẩm Chí Phèo của Nam 
Cao, được diễn tả là có ngoại hình xấu ma chê quỷ 
hờn (ghi chú của người dịch tiếng Đức) 


VIÊN GIÁC | 42 


cổ thụ 70%, ruồi giấm 60% và cải ngồng 26%... 
Chẳng lạ khi cây cỏ cũng tình duyên ứ hự, chuột 
mãi kêu rúc rích trong rương, “anh đi cho khéo 
đụng giường mẹ hay”! Nhưng gène hình như cũng 
chưa phải khúc cuối của Như Lai. Người ta đã tìm 
ra hạt ra sóng và chẳng bao lâu nữa sẽ kêu như 
Huệ Năng: Bổn lai vô nhất vật! 


* 0ó kiếp sau không? 

Tôi không biết. Nhưng tôi biết có kiếp trước. Làm 
sao biết? Bởi vì nếu không có kiếp trước, làm sao 
có tôi ở kiếp này? Chắc chắn phải có kiếp trước 
mới có kiếp này của tôi chứ. Còn có kiếp sau hay 
không. Tôi không biết. Vậy tôi ở kiếp trước và tôi 
kiếp này có giống nhau không? Tôi không chắc sẽ 
giống, có chăng, giống một chút do cái nghiệp tôi 
mang theo. Nghiệp là cái tôi “thừa tự” mà, tôi phải 
mang theo chứ. Nhưng tôi chắc, khó mà nói rằng 
kiếp trước tôi là con kiến hay con bò, bởi mỗi giống 
loại nào sẽ mang cái nghiệp riêng của giống loại 
đó. Con ong nó mang phấn hoa từ cây xoài này 
qua “phết” vào hoa cây xoài khác, ít khi phết nhầm 
đến một loại khế chua khế ngọt nào đó, mà có 
phết nhầm thì cũng không đậu quả. Cái gì đã giúp 
con ong bay xa mấy dặm đường để trao duyên 
gởi phận cho xoài? Có chăng ngày nay người 
ta cấy gène, tạo ra những “dị thục” khác thường 
để chơi, tuy có tăng năng suất nhưng không còn 
“ngon” như xưa nữa. Các họa sĩ thường vẽ người 
con gái đẹp xõa tóc đứng bên con ngựa có bờm 
dựng đứng, không phải hy vọng một ngày kia có 
thứ mình người đầu ngựa đâu, chẳng qua muốn 
nói người con gái có tính dễ thương như... ngựa 
đó thôi. Người ta tạo giống cà chua sai hàng ngàn 
trái nhưng đều không có hột, nghĩa là không gieo 
giống được. Dưa hấu bây giờ cũng không hột làm 
sao còn có An Tiêm? 

Các nghiên cứu gần đây của nhiều Đại học Âu 
Mỹ về cận tử phát hiện thấy ý thức có lẽ vẫn duy 
trì ngay cả khi tim ngừng đập, và “xác nhận” có sự 
tồn tại của cuộc sống sau khi chết. 

(còn tiếp số túi) 


Eines Ïages... das 
andere Ufer erreichen 


Ùbersetzt ins Vietnamesische von 
Nguyên Đạo & Prof. Beuchling 


Diese 26 Essays 1n “ETines 
Tages... das andere Ufer 
erreichen“ sĩnd wertvotLtLe, 
Leicht verstäandLiche und 
w1SsenschaftLích fund1erte 
Dharma-Vorträge. Sie 
werden m†t Zustimmung des 
Autors aLLe 1ns Deutsche 
ủbersetzt und zweTsprachig 
in der Zeitschrift Viên 
Giác veröffentLicht - Die 
Redakt1on.. 


* Es ist komisch zu denken. 

Plötzlich existieren wir in dieser Welt. Wir sind 
so natirlich wie das Wort ,formlos”, das plötzlich 
,mit Form“ erscheint, obwohl es nur fiktiv und 
vorủbergehend ist, aber fủr eine Weile nủũtzlich. 
Eltern treffen sich, aus Milliarden von Spermien 
is nur eines auserwählt, das Ei zu treffen, 
als ob sie seit unzähligen Leben verabredet 
wären. Damn folgt alles einer vorherbestimmten 
Reihenfolge, wird geformt und modelliert zu einem 
menschlichen Wesen, das weint, trinkt, Nahrung 
fordert, dann lernt es sich zu drehen, zu sitzen, 
zu krabbeln, zu stehen, zu gehen, zu klettern, zu 
Springen, und irgendwamn kehrt es zum Ursprung 
zurũck, vom Klettern und Springen zum Stehen, 
zum Fallen, und schlieBlich... bleibt es an einem 
Ort liegen, alles scheint zurủckgenommen zu 
werden, nachdem es eine Zeit lang geliehen 
wurde, ohne dass man versteht, warum. In 
diesem Prozess gibt es eine Phase, in der wir 
uns abmủhen, Eier zu finden, Spermien zu säen, 
um die Aufgabe der Fortpflanzung fortzusetzen. 
Frösche, Vögel, Insekten, jedes auf seine Weise, 
genie3en die Ekstase nach dem Kampf um das 
Ủberleben und sind bereit zu sterben, wemn ihre 
Aufgabe erfillt ist. Das männliche Gottesanbeterin 
stirbt während der Paarung, bietet seinen Körper 


4⁄4 1 VIÊN BIÁC !!I Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


als Nahrung fủr das Weibchen, um die Jungen zu 
ernähren. Die blinden Termiten vermehren sich, 
um Hỏolz zu verzehren und sich zu vermehren; 
Mẫuse quietschen in Kisten, weibliche Bienen und 
Schmetterlinge sind fleif3ig bei der Nahrungssuche 
und der Fortpflanzung, sehr lebhaft und lebendig... 
Kurz gesagt, es gibt unzählige verworrene 
Wurzeln und Verbindungen, erstaunlich, jedes 
Wesen nach seiner Art... Gene, DNA, RNA, Viren 
und Bakterien vermehren sich rasant, fressen 
sich gegenseitig, von Einzellern zu Mehrzellern, 
alles ist ordentlich und kamn nicht einfach zerstört 
werden. Der intelligente Mensch experimentiert 
mit Transplantationen und Verschmelzungen, in 
der Hoffnung, Kreaturen zu erschaffen, scheitert 
aber letztendlich. Wer sagt, dass Pflanzen keinen 
Schmerz und Steine keine Trauer empfinden, 
wemn sie von anderen Steinen getrennt werden. 
In Wirklichkeit sind Schmerz und Sorge nur 
dazu da, um bestimmte Hormone fủr ein fröhliches 
Leben zu erzeugen. lrgendwann endet alles, 
ordentlich und geregelt. Man leiht aus und fordert 
es zurũck, ohne Reue oder Mitgefủhl. Schicksal 
oder Karma? Wer hat all diese seltsamen Dinge 
erschaffen? Alles hat eine Ordnung, eine Filtration, 
eine Berechnung, die man nur bewundern kamn. 
Stephen Hawking sagte, es mùủsse ein gro3es 
Design geben, von Viren bis zu Dinosauriern... 
aber keinen Designer. Aber ¡ch glaube, es gibt 
etwas, nenne es wie du willst, das dieses Spiel 
erschaffen hat und es interessiert beobachtet. Ob 
es ein Stck Ton ist, das von einem Kind zu einer 
Murmel oder einer Figur geformt wird, es muss 
ein Kind geben... voller Kreativität. Auch wenn es 
aus dem Tathagatagarbha stammt, muss es einen 
,Kủnstler“ geben, der alles zeichnet und formt und 
die Verantwortung dafủr ủbernimmt, oder nicht?“ 


* Wemn ¡ch zurùckblicke, woher komme ich? 

AusderVerbindungmeinerElternundGrof3eltern, 
aus unzähligen anderen Verbindungen von Erde, 
Wasser, Wind, Feuer (C, H, O, N...) kommen all 
diese Dinge zusammen, gekocht und geformt, 
bunt bemailt, aus verschiedenen Materialien, die 
Fleisch, Knochen, Sehnen und  Knochenmark 
bilden, mit 60 chemischen Elementen, die in 
der Natur vorkommen, wie Kupfer, Blei, Eisen, 
Zink, Mangan, Magnesium, Phosphor... Dann 
aus einzelnen Zellen, die sich zu Organen 
Zusammenschlieläen, die fùr eine bestimmte 
Funkton verantwortich sind, Stoffwechsel 


betreiben, so dass das physische und psychische 
Selbst gemeinsam wachsen und vergehen, 
wemn ihre Zeit abgelaufen ist. Wir sehen, wie 
Knochen bildende Zellen (Osteoblasten) eifrig die 
notwendigen Materialien zu einem Knochenstủck 
Zusammenfủgen, während Knochen abbauende 
Zelen (Osteoklasten) sifig Knochen ¡in 
verschiedene Formen umwandeln und dann wieder 
zu einem Skelett zusammensetzen, verbunden 
durch Bằnder, dann Fleisch, Haut, Nerven, 
BlutgefäBe hinzufủgen... Es scheint, als wäre 
alles entworfen und konstruiert, als ob ein Modell 
irgendwo existiert... bevor es gebaut und geprift 
wird. Es gibt Schönheitsköniginnen und hässliche 
Thị Nở 2. Wir mũssen akzeptieren, dass es vorher 
etwas geben muss, das entworfen wurde, durch 
die Handwerkskunst des ,Schöpfers“ Tathägata 
, ©§ Scheint unfair, aber es hat seinen Grund. 
Wenn man eine Schönheitskönigin erschafft, 
ist man begeistert, bei einem hảsslichen Thị Nở 
schläfrig. So ist das Leben. Die Schönheitskönigin 
lebt oft ein leidvolles Leben, das hässliche Thị 
Nở ein glủckliches, als Ausgleich, als Darlehen 
und Rủckzahlung. Ủm Knochen zu erschaffen, 
benötigt man Kalzium, das aus den zerbrochenen 
Knochen  unzähliger vorheriger Lebewesen 
stammt. Der Tod der vorherigen Generation wird 
genutzt, um die nächste zu erschaffen, wie die 
roten Blutkörperchen in unserem Körper, die aus 
verschiedenen Materialien gebildet werden, nur 3 
Monate existieren und damn vergehen, nicht mehr 
verwendet werden, weil sie alt und schwach sind, 
nicht mehr in der Lage, Sauerstoff zu den Zellen 
zu transportieren. Sie werden ersetzt und die alten 
Materialien, die nicht verschwinden, sammeln sich 
im ,Friedhof der roten Blutkörperchen', der Milz, 
um wiederverwendet zu werden. So werden nach 
dem Tod von Milliarden von Menschen, wemn sie 
alt und unbrauchbar geworden sind, zu Staub und 
Asche. Dieser Staub wird wiederverwendet, neu 
geformt... und wartet auf eine neue Gelegenheit 
zum Leben. Kalzium ist nicht nur in menschlichen 
Knochen, sondern auch in Knochen von Fischen, 
Schweinen, Tigern... vorhanden. Also, wenn man 
formt, braucht man keinen Unterschied zu machen. 
lst es nicht lächerlich fủr den Tathagata, wenn 


2 () Thị Nở, eine Figur aus dem Werk “Chí Phèo“ von 
Nam Cao, wird beschrieben als jemand, der so 
hảässlich ist, dass selbst Geister sich ärgern wủrden 
(Anmerkungen des deutschen Ủbersetzers) 


VIÊN GIÁC | 4⁄5 


wir uns mit Ủnterscheidungen beschäftigen? Es 
scheint, dass all diese Dinge von einem Genom 
gelenkt werden, zusammengesetzt aus einer 
Gruppe von Materialien, die vielleicht fũr jede Art 
spezifisch sind, abhängig von ihrer Verteilung. 
Schimpansen haben ein zu 99% ähnliches 
Genom wie Menschen, Mäuse 97%, alte Bäume 
70%, Fruchtfliegen 60% und Kohlrabi 26%... Es 
ist nicht verwunderlich, dass auch Pflanzen ihre 
eigenen Verbindungen haben, Mäuse quietschen 
in Kisten, ,pass auf, dass du nicht das Bett der 
Mutter berihrst'! Aber Gene scheinen nicht das 
letzte Hảätsel des Tathägata zu sein. Menschen 


haben Teilchen und Wellen entdeckt, und es wird 
nicht lange dauern, bis sie wie Huineng sagen: 
Urspringlich gibt es nichis! 


* 6ib† es ein Leben nach dem Tod? 

lch weiö es nicht. Aber ich weif3, dass es ein 
Leben davor gab. Wie kamn ich das wissen? Denn 
wemn es kein frũheres Leben gegeben hätte, wie 
könnte ¡ch dann in diesem Leben existieren? 
Sicherlich muss es ein frũheres Leben gegeben 
haben, damit es mein jetziges Leben gibt. Ob es ein 
Leben danach gibt oder nicht, das weiB ich nicht. 
AIso, bin ich im vorherigen Leben und in diesem 
Leben dieselbe Person? Ich bin mir nicht sicher, 
ob sie gleich sind, vielleicht ähnlich aufgrund des 
Karma, das ich mit mir trage. Karma ist etwas, 
das ich “geerbt”“ habe, also muss ich es mit mir 
tragen. Aber ich bin mir sicher, es ist schwierig zu 
Sagen, dass ich im vorherigen Leben eine Ameise 
oder eine Kuh war, demn jede Spezies trảgt ihr 
eigenes Karma. Bienen tragen Pollen von einem 
Mangobaumzumanderenundbestäubensie selten 
versehentlich mit einer anderen Art von sauren 
oder sũöen Frủchten, und selbst wenn sie es tun, 


wachsen daraus keine Frủchte. Was hat die Biene 
dazu gebracht, mehrere Meilen zu fliegen, um die 
Mango zu bestäuben? Vielleicht manipuliert man 
heutzutage die Gene und erzeugt ungewöhnliche 
Hybriden zum Spa8, die zwar ertragreicher sind, 
aber nicht mehr so lecker wie frủher. Kũnstler 
malen oft schöne Frauen mit offenem Haar neben 
einem Pferd mit aufgerichtetem Schopf, nicht in 
der Hoffnung, dass es eines Tages ein Wesen mit 
menschlichem Körper und Pferdekopf geben wird, 
Sondern um zu zeigen, dass die Frau liebenswerte 
Eigenschaften wie ein Pferd haben kann. Man 
zũchtet Tomatensorten, die Tausende von 


~ 
l.m ".- Tu 


Frủchten ohne Samen tragen, was bedeutet, dass 
man sie nicht aussäen kann. Wassermelonen 
haben heutzutage auch keine Samen, wie kann 
es dann noch An Tiêm 3 geben? 

Neuere Studien von vielen europäischen 
und amerikanischen Universitäten ủber 
Nahtoderfahrungen haben gezeigt, dass das 
Bewusstsein möglicherweise auch dann noch 
erhalten bleibt, wenn das Herz aufhört zu 
schlagen, und sie “bestätigen“ die Existenz eines 
Lebens nach dem Tod.” - 

(fortsetzen in der nächsien Ausgabe) 


3 Das Märchen von An Tiêm und der Wassermelone 
ist eine bekannte vietnamesische Volkserzählung. 
Mai An Tiêm, einst ein Adoptivsohn des Königs Hùng 
Vương und später verbamnt, fand auf einer einsamen 
Insel Samen, aus denen er Wassermelonen zủchtete. 
Nachdem er seinen Namen in die Wassermelonen 
schnitzte und sie ins Meer treiben lie3, wurden 
sie weit verbreitet und wegen ihres Geschmacks 
berũhmt. Der König erkannte An Tiêms Ủberlebens- 
geist, lud ihn zurủck an den Hof und stellte seinen 
Rang wieder her. (Anmerkungen des Ủbersetzers) 


46 I VIÊN BIÁC !!í Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


Tịnh Ý giới thiệu: 
PHƯỚC ĐỨC CỦA 
©UY Y TAM BẢO* 


Phỏng theo “Cựu Tạp thí dụ kinh” 


ưa đức Phật đi lên cõi trời Đao Lợi thứ hai 

để giảng kinh cho mẹ. Bấy giờ có vị trời có 
điềm báo mạng sống sắp hết 1: “Một là ánh sáng 
quanh cổ tắt; Hai là hoa trang sức trên đầu héo; Ba 
là sắc mặt thay đổi; Bốn là trên áo có bụi; Năm là 
dưới nách ra mồ hôi; Sáu là thân hình gầy ốm; Bảy 
là chỗ ngồi không yên... buồn rầu vì sắp phải bỏ 
thiên tòa, cung điện bảy báu, ao hồ, vườn quả, ăn 
uống, mọi thứ ca kỹ nữ nhạc, lại phải sắp hạ sinh 
làm con của heo nái phung hủi ở trần gian, lo lắng 
không biết cách gì để thoát được”. 

Có một vị trời khác biết chuyện thương tình chỉ 
giúp: “Nay đang có đức Phật lên đây giảng kinh 
cho mẹ. Ngài có thể cứu hết thảy chúng sanh ba 
đời. Chỉ đức Phật mới cứu được tội của ông, sao 
ông không tìm tới nhờ Ngài giúp đốỡ?”. Vị trời bèn 
tìm đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ. Chưa kịp thưa 
trình lý do, đức Phật đã bảo vị con trời: “Tất cả vạn 
vật đều vô thường, ông vốn biết điều đó, sao còn 
lo sầu?”. 

Vị trời bạch Phật: "Tuy con đã biết phước trời 
không thể hướng lâu được, nhưng con buồn giận 
là phải làm con của con heo nái phung hủi, chứ đi 
nhận thân khác thì con không dám e sợ”. 

Đức Phật dạy: "Nếu ngươi muốn khỏi làm thân 
heo con thì phải sám hối, mỗi ngày đọc tụng: Nam 
mô Phật; Nam mô Pháp; Nam mô Tỳ kheo tăng. 
Quy mạng Phật, quy mạng Pháp, quy mạng Tỳ 
kheo Tăng ba lần”. 

Vị trời theo lời Phật dạy, ngày đêm đọc tụng ba 


quy y. Sau đó bảy ngày vị trời thọ chung°, xuống 
sinh làm con trai một nhà trưởng giả. Khi còn trong 
thai mẹ, thai nhi hằng ngày không quên đọc ba 
quy y. Lúc sinh ra, vừa rơi xuống đất cũng quỳ đọc 
ba quy y. Người mẹ khi sinh không có đồ dơ. Người 
hầu thấy đứa bé khác thường nên sợ hãi bỏ chạy. 
Bà mẹ cũng rất lấy làm lạ việc đứa con vừa sinh đã 
biết nói, cho là huyễn hoặc, muốn giết đi. 

Lúc sau bà tự nghĩ: "Con nhỏ ta lạ lùng. Nếu 
giết bé này cha nó sẽ làm tội ta. Trước hết phải nói 
cho ông trưởng giả biết rồi nếu ông muốn giết cũng 
chưa muộn”. 

Người mẹ liền ôm đứa bé, đến nói với trưởng 
giả: “Tôi sinh được một bé trai, mới lọt lòng, đứa bé 
đã chắp tay quỳ xuống quy y Tam Bảo”. Ai cũng 
cho là huyễn hoặc. 

Người cha nói: "Đừng, đừng! Đó là đứa bé phi 
phàm. Người ta ở đời sống đến trăm tuổi hoặc tám 
chín mươi, mà còn không biết quy y Tam Bảo. 
Huống hồ đây đứa bé mới sinh ra là có thể niệm 
Nam mô Phật. Hãy khéo chăm nuôi nó cẩn thận 
đừng khinh nhờn”. 

Đứa trẻ lón lên, năm vừa bảy tuổi, chơi bên vệ 
đường. Bấy giờ có đệ tử Phật là Xá-Lợi-Phất và 
Ma-ha Mục-Kiền-Liên vừa đi qua bên bé, nó liền 
đến trước mặt làm lễ: “Kính lễ đức Xá-Lợi-Phất và 
đức Ma ha Mục-Kiên-Liên”. Hai thầy Xá-Lợi-Phất 
và Ma ha Mục Kiền Liên kinh ngạc lấy làm lạ về 
việc đứa trẻ có thể kính lễ Tỳ kheo. Đứa trẻ nói: 
”Thầy không biết con sao? Đức Phật ở trên trời 
giảng kinh cho mẹ Người. Con bấy giờ là một vị trời 
sắp xuống làm heo. Nhờ được Phật dạy, con đọc 
ba quy y mà được làm người”. Hai thầy Tỳ kheo liền 
nhập thiền định, biết chuyện nên nói “Hoan hỷ”. 

Đứa bé thưa với hai thầy Xá Lợi Phất và Mục 
Kiền Liên: “Xin hai thầy giúp con, mời đức Thế Tôn, 
chư Bồ tát tăng và hai nhân giả đến nhà chúng con 
thọ thực”. Hai thầy Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất 
đồng ý nhận lời. 

Đứa bé trở về nhà thưa với cha mẹ: ”Ban nãy 
con đi chơi gặp hai đệ tử Phật đi qua, nhân đó con 
mời Phật và bốn chúngô đệ tử Phật dâng cơm. Xin 
cha mẹ sửa soạn đồ ngon ngọt”. 

Cha mẹ thương yêu làm theo lời xin, lấy làm lạ 
việc nó còn nhỏ tuổi, mà khai mở được lòng lớn. 
Lại lấy làm lạ việc nó biết đời trước, nên sai gia 
nhân làm những món ăn cực kỳ trân diệu”, tìm 
chén đĩa tinh tế, vượt quá ý của đứa bé. 

Đức Phật và chúng tăng, mỗi vị dùng công đức 
làm thần túc?, đi đến nhà đứa bé ăn cơm. Cha mẹ 
và những người lớn nhỏ cúng dường xong, dâng 


VIÊN GIÁC | 47 


nước rửa thơm. Đúng pháp làm xong, đức Phật vì 
họ giảng kinh. Cha mẹ và đứa bé cùng thân thuộc 
trong ngoài lúc ấy đều được bất thối chuyển. 
Phước đúc của việc quy y độ được như vậy. 
Huống nữa là suốt đời tu đạo sao! 

Lê Mạnh Thát —-“ Tổng tập Văn học Phật giáo 
Việt Nam Q.2” tr.154. Nxb Tp HCM. “Cựu tạp thí dụ 
kinh số 61” 

Chu thích: 

1. “Cụu tạp thí dụ kinh” và “An bang thủ ý” là 
2 cuốn kinh xưa nhất của Phật giáo Việt Nam do 
ngài Khương Tăng Hội (tk thứ 2 sau TI) biên soạn. 
Riêng Cựu tạp thí dụ kinh giả thuyết được đặt ra 
là những sưu tập truyện Phật giáo trong dân gian 
Việt Nam. Điều đó cho ta biết Luy Lâu-trung tâm 
Phật giáo của Việt Nam ngày ấy đã là cái nôi lớn 
của Phật giáo ở Á Đông, trước cả Trung Hoa. 

2. chứng điêm: những dấu hiệu báo trước. 

3. fhg chung: sự sống đã hết, sắp chết. 

4. huyễn hoặc: chuyện không đáng tin 

5. hai nhân giả: hai ngài Xá Lợi phất và Mục Kiền 
Liên. 

6. bốn chúng: đệ tử của Phật chia làm bốn chúng: 
Tỳ kheo tăng, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. 

7. thần túc: hay tứthần túc gồm: Dục thần túc; Cần 
(Tinh tấn) thần túc; Tâm thần túc; Quán thần túc. 
Lời bàn: 

1. Theo lời Phật dạy, chúng sanh tùy theo 
nghiệp báo và phước đức của mình mà luân hồi 
trong sáu cõi: Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Nga quỷ 
và 6úc sanh. Vị trời (trong kinh) tuy đang ở cối trời 
nhưng phước báu đã hết, sắp thác sinh trở lại vào 
chốn súc sinh làm con của heo nái, bởi thời gian 
ở cõi trời vị ấy tạo nên những nghiệp ác mà không 
tích được chút phước đức nào. 

Nhân quả, nghiệp báo có lúc không cần đợi từ 
kiếp này sang đến kiếp khác để thấy, để biết. Chỉ 
cần lướt qua những tin tức thời sự hằng ngày trong 
nước cũng như trên thế giới cũng không thiếu 
những trường hợp tương tự: mới hôm trước đang là 
Quốc vương, Tổng Thống, Chủ tịch nước... bỗng 
hôm sau xuống làm “heø, chứ”, súc sanh trong nhà 
tù rồi. 

2. Vì sao quy y Tam Bảo có thể chuyển từ 
nghiệp ác sang nghiêp lành, từ chỗ sắp đầu thai 
trong cõi súc sanh lại chuyển sang sinh vào cối 
người? 

Ta đã biết, Phật không phải là một thần linh ban 
phước giáng hoạ. Một người thác sinh vào cõi nào 
là tùy vào phước đức và nghiệp báo mà người đó 
đã tạo. 


3. Vậy thì tại sao quy y Tam Bảo có thể chuyển 
nghiệp? 

Như người hút thuốc nhiều nên bị lao phổi, người 
uống rượu nhiều bị đau gan và dạ dày. Không ai 
chỉ cho họ những thứ đó là độc dược giết người. Họ 
càng tiếp tục, cơn bịnh càng nặng. Đau khổ, buồn 
phiền, lo lắng. (Khổ) sắp đi vào cõi chết. Bỗng 
ngày kia gặp được thầy thuốc chỉ cho họ nguyên 
nhân của bịnh tật (Khổ tập), khuyên họ phải từ bỏ 
những thức ăn, thức uống độc hại đó, bằng những 
thức có có tác dụng nuôi dưỡng thân và tâm. Sống 
lành mạnh, điều độ... (Đạo) bịnh của họ dần bớt 
(Khổ tập diệt) sức khỏe bình phục. Thêm vào thuốc 
men điều trị, họ đã rời khỏi địa ngục của bệnh tật, 
khổ đau và trở lại cuộc sống của con người khỏe 
mạnh. 

Phật là vị thầy thuốc. Pháp là con đường xa 
lánh, từ bỏ những thức ăn độc hại đó. Là tránh xa “ 
thập ác”, tam độc” để quay về nếp sống lành mạnh 
của “thập thiện”. Tăng là những người đi trước trên 
con đường Thánh để dẫn chúng sanh. 

Một khi đã quy y Tam Bảo, hành trì giới luật - 
cho dẫu là năm giới- xa lìa cái ác, làm điều thiện 
thì nghiệp của thân miệng ý đã chuyển. Khi nghiệp 
nhân chuyển thì nghiệp quả cũng theo đó mà thay 
đổi. Uông- ma-cật, vua A Xa Thế, vua A-Dục... 
từ là tướng cướp giết người, những vị vua bạo 
ngược... cũng nhờ vào quy y Tam Bảo mà giác 
ngộ để sau đó được chứng quả. Phước báu của 
quy y Tam Bảo là “sự quay đầu vào bờ” để thấy 
được Ngọc, trong chéo áo để thôi không còn làm 
kẻ cùng tử, lặn hụp tìm kiếm suốt đời. 

Quy y Tam Bảo không chỉ là quy y Phật Pháp 
Tăng bên ngoài mà còn là sự quay về quy y Phật 
Pháp Tăng trong chính tự thân của mình (Tự quy 
y). Bởi trong chính tự thân mỗi chúng sanh vốn đã 
có Tam Bảo, đã có Phật tánh. 

4. Truyện cổ trong kinh có huyễn hoặc chăng khi 
đứa bé từ trong bụng mẹ đã biết niệm Phật, niệm 
Pháp? Theo giáo lý luân hồi, thì thức thứ Tám, A 
Lại Da Thúc hay còn gọi là Tàng thúc, Tiềm thúc, 
sẽ mang những chúng tử (hạt giống) đó tiếp nối đi 
từ kiếp này đến kiếp khác dù thân thể hình hài của 
người đó bị tan rã. Tất cả những hạt giống thiện 
ác trong đất tâm của người đó (nghiệp) sẽ tiếp tục 
được mang theo về tương lai. (tương tự nhu hạt bắp 
mang trọn vẹn nhúng yếu tố của cây báp truóc đó 
để khi đủ điều kiện thì lại nảy mầm thành cây báp). 
Vậy thì thai nhi trong bụng mẹ hay đưa trẻ vừa lọt 
lòng biết niệm phật cũng không phải là chuyện lạ, 
bởi chính trong đất tâm của trẻ đã sẵn “nhân lành” 


48 I VIÊN BIÁC !!I Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 6 NĂM 202/ 


hướng về Tam Bảo của vị trời kiếp trước đó rồi! 

Dù sao, chúng ta đừng quên kinh truyện này ra 
đời cách đây cả hai mươi thế kỷ, trong xã hội đầy 
thần thoại; những chỉ tiết thần thoại khó tin ấy có 
những giá trị nội tại của nó. Một người từ trẻ, nhỏ 
có lòng kính tín Tam Bảo, tất không phải ngày một 
ngày hai mà phát sinh lòng kính tín đó. Chủng tử 
đó chắc chắn đã có từ nhiều đời (nên kiếp trước vị 
ấy đã từng được sinh về cõi trời) được huân tập, 
nuôi dưỡng và tiếp tục về sau, qua cả nhũng giai 
đoạn thai nhi hay thơ ấu. 

Phuóc đúc của việc quy y độ được như vậy. 
Huống núa là suốt đời tu đạo sao! 


Tịnh Ý stellt vor: 


DIE VERDIENSTE DES 
ZUFUCHT NEHMENS 
ZU DEN DREI JUWELEN 
- Nach dem “Cựu Tọợp thí 
dụ kinh“ 


Frủher stieg der Buddha in den Himmel des 
Trayastrimsha (Đao Lợi) auf, um seiner Mutter 
die Lehre zu verkủnden. Damals gab es einen 
Himmelsbewohner, der Vorzeichen hatte, dass 
sein Leben bald enden wủrde: Erstens, das Licht 
um seinen Hals erlosch; zweitens, die Blumen, 
die seinen Kopf schmủckten, verwelkten; drittens, 
sein Gesichtsausdruck veränderte sich; viertens, 
sen Gewand wurde staubig; fủnftens, unter 
seinen Achseln trat Schweif3 aus; sechstens, sein 
Körper wurde mager und schwach; siebtens, sein 
Sitzplatz war unruhig. 

Er war bekimmert, weil er bald seinen 
himmlischen Thron, den Palast der sieben Schätze, 
Teiche, Obstgäảrten, Speisen und  Getränke 
sowie alle Gesänge und Tänze der weiblichen 
Musikerinnen verlassen musste. Zudem musste er 
sich darauf vorbereiten, als Kind einer aussätzigen 
Sau auf der Erde wiedergeboren zu werden und 
Wwusste nicht, wie er dem entkommen konnte. 

Ein anderer Himmelsbewohner, der von der 
Situation wusste und Mitleid hatte, bot seine Hilfe 
an: “Zurzeit ist der Buddha hier oben, um seiner 
Mutter die Lehre zu verkinden. Er kann alle 


Lebewesen der drei Zeiten retten. Nur der Buddha 
kann deine Sũnden erlösen, warum suchst du 
nicht seine Hilfe?“ Der Himmelsbewohner begab 
sich daraufhin zum Buddha und verbeugte 
sich ehrfurchtsvoll. Bevor er den Grund seines 
Anliegens vorbringen konnte, sagte der Buddha: 
“Alle Dinge sind vergänglich, das weif3t du doch, 
Wwarum sorgst du dich dann noch?“ 

Der Himmelsbewohner sprach zum Buddha: 
“Obwohl ich weiB, dass himmlische Freuden nicht 
von Dauersind, bin ichtraurigund ärgerlich dariber, 
als Kind einer aussätzigen Sau wiedergeboren zu 
werden. Wenmn es eine andere Wiedergeburt wäre, 
hätte ich keine Angst.” 

Der Buddha lehrte: “Wenn du vermeiden willst, 
als Ferkel wiedergeboren zu werden, musst 
du Heue zeigen und jeden Tag folgende Worte 
rezitieren: ,Nam mô Phật; Nam mô Pháp; Nam 
mô Tỳ kheo Tăng. Drei Mai sollst du Zuflucht 
zum Buddha, Zuflucht zur Lehre und Zuflucht zur 
Gemeinschaft der Mönche nehmen.“ 

Der Himmelsbewohner folgte den Lehren des 
Buddha und rezitierte Tag und Nacht die Drei 
Zufluchten. Nach sieben Tagen verstarb der 
Himmelsbewohner und wurde als Sohn eines 
wohlhabenden Mannes wiedergeboren. Schon 
im Mutterleib vergaf3 der Fötus nicht, die Drei 
Zufluchten zu rezitieren. Bei seiner Geburt, kaum 
hatte er den Boden berihrt, kniete er nieder und 
rezitierte die Drei Zufluchten. Die Mutter gebar das 
Kind ohne jegliche Verunreinigung. Die Diener, die 
das ungewöhnliche Kind sahen, erschraken und 
liefen davon. Auch die Mutter war sehr ủberrascht, 
dass ihr neugeborenes Kind sprechen konnte, 
hielt es fũr eine Täuschung und wollte es töten. 

Späïter dachte sie bei sich: “Mein Kind ist wirklich 
ungewöhnlich. Wenmn ich es töte, wird sein Vater 
mich bestrafen. Zuerst sollte ich dem Hausherrn 
Bescheid geben, und wemn er es damn töten will, 
ist es noch nicht zu spät.” 

Die Mutter nahm das Kind und berichtete dem 
Hausherrn: “lch habe einen Sohn geboren. Kaum 
war er auf die Welt gekommen, kniete er nieder, 
faltete die Hãnde und nahm Zuflucht zu den Drei 
Juwelen.” Alle hielten dies fủr eine Täuschung. 

Der Vater sagte: “Nein, neinl Das ist kein 
gewöhnliches Kind. Die Menschen können hundert 
dahre oder achtzig, neunzig Jahre leben, ohne 
jemals Zuflucht zu den Drei Juwelen zu nehmen. 
Doch hier ist ein Kind, das gleich nach der Geburt 
,Nam mô Phật' rezitieren kann. Kũmmere dich gut 


VIÊN GIÁC | 49 


um es und behandle es mit Respekt.” 

AIs das Kind aufwuchs und sieben Jahre alt 
war, spielte es am Straf3enrand. Zu dieser Zeit 
kamen zwei Schủler des Buddha, Shariputra 
(Xá-Lợi-Phất) und Maudgalyayana (Ma-ha Mục- 
Kiầền-Liên), vorbei. Das Kind trat sofort vor sie 
und verbeugte sich: “Verehrung an Shariputra 
und Maudgalyayana.“ Die beiden Mönche waren 
erstaunt und verwundert dariber, dass das Kind 
ihnen so ehrerbietig begegnete. Das Kind sagte: 
“Kennt ihr mich nicht? Der Buddha predigte im 
Himmel fủr seine Mutter  Damals war ich ein 
Himmelsbewohner, der kurz davor stand, als 
Schwein wiedergeboren zu werden. Dank der 
Lehren des Buddha rezitierte ich die Drei Zufluchten 
und wurde als Mensch wiedergeboren.“ Die 
beiden Mönche traten in meditative Versenkung 
ein, erkannten die Wahrheit der Geschichte und 
Sprachen: “Wir sind erfreut.” 

Das Kind bat die beiden Lehrer Shariputra 
und Maudgalyayana: “Bite helft mir und 
ladet den Buddha, die Bodhisattvas und die 
Mönchsgemeinschaft zu uns nach Hause zum 
Essen ein.“ Die beiden Lehrer stimmten zu. 

Das Kind kehrte nach Hause zurũck und sagte 
zu seinen Eltern: “Als ¡ch vorhin spielte, traf ¡ch 
auf zwei Schủler des Buddha. Ich habe daraufhin 
den Buddha und die vier Gruppen seiner Schủler 
eingeladen, zu uns zum Essen zu kommen. Bitte 
bereitet leckere Speisen vor.” 

Die liebevollen Eltern folgten seinem Wunsch 
und waren erstaunt darủber, dass ihr kleines Kind 
einen so gro3en Geist entwickelt hatte. Noch 
bemerkenswerter fanden sie, dass es sich an sein 
frũheres Leben erinnerte. Daher lie3en sie von 
den Dienern die köstlichsten Speisen zubereiten 
und suchten feinste Geschirrstủcke aus, die die 
Erwartungen des Kindes ủbertrafen. 

Der Buddha und die Mönchsgemeinschaft 
nutzten ihte wundersamen Kräfte, um zum 
Haus des Kindes zu gelangen und das Mahl 
einzunehmen. Die Eltern, zusammen mit den 


und reichten duftendes Wasser zum Waschen. 


Nachdem alle rituellen Handlungen korrekt 
durchgefihrt worden waren, hielt der Buddha 
eine Lehrrede. Die Eltern, das Kind und alle 
Verwandten erlangten zu diesem Zeitpunkt den 
Zustand der Unerschitterlichkeit auf dem Pfad zur 
Erleuchtung. 

So gro3  sind die Verdienste des 
Zufluchtnehmens, dass sie solche wunderbaren 
Ergebnisse bringen können. Wie viel mehr Segen 
wird es dann bringen, wenn man sein ganzes 
Leben lang den Weg der Lehre praktiziertl 

Erzählung angelehnt an das Buch: Lê Mạnh 
Thát - “@Gesamiausgabe der vietnamesischen 
buddhistischen Literatur, Teil 2”. S.154. Verlag Tp 
HCM. “ Cựu tạp thí dụ kinh Nr. 61” 
KOMMENTAR: 

1. Nach den Lehren des Buddha erfahren 
de Lebewesen je nach ihren karmischen 
Vergeltungen und Verdiensten die Wiedergeburt 
in den sechs Daseinsbereichen: Himmel, Mensch, 
Asura, Hỏölle, Hungrige Geister und Tiere. Der 
Himmelsbewohner (n der Geschichte) war 
zwar im Himmel, aber seine Verdienste waren 
aufgebraucht. Er stand kurz davor, wiedergeboren 
zu werden und als Nachkomme einer Sau im 
Tierreich zu leben, weil er in seiner Zeit im Himmel 
schlechte Taten begangen hatte und keine 
Verdienste angesammelt hatte. 

Die Ursachen und Wirkungen des Karmas 
mủssen nicht immer von einem Leben zum 
nächsten auf sich warten lassen, um sichtbar und 
erkennbar zu werden. Ein Blick auf die täglichen 
Nachrichten, sowohl im Inland als auch weltweit, 
zeigt viele ähnliche Fälle: estern noch ein König, 
Präsident oder Staatsoberhaupt, und heute sind 
sie plötzlich wie “Schweine, Hunde” oder Tiere im 
Gefängnis. 

2. Warum kann das Zufluchtnehmen zu den 
Drei Juwelen das Karma von schlecht zu gut 
ändem und eine Wiedergeburt im Tierreich in eine 


50 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Wiedergeburt als Mensch verwandeln? 

Wir wissen, dass der Buddha kein göỏttliches 
Wesen ist, das Segen verleiht oder Unheil bringt. In 
welches Daseinsreich eine Person wiedergeboren 
wird, hängt von den Verdiensten und dem Karma 
ab, das diese Person angesammelt hat. 

ở. Warum kann das Zufluchtnehmen zu den 
Drei Juwelen das Karma ändern? 

Betrachten wir einen Menschen, der viel raucht 
und daher an Lungenkrebs leidet oder der viel 
AlkoholtrinktunddaherLeber-undMagenprobleme 
hat. Niemand hat innen gesagt, dass diese Dinge 
schädlich und lebensgefährlich sind. Je mehr sie 
fortfahren, desto schlimmer wird ihre Krankheit. 
Sie leiden, sind traurig und besorgt (Leiden) und 
stehen kurz davor zu sterben. Eines Tages treffen 
sie auf einen Arzt, der ihnen die Ursachen ihrer 
Krankheiten erklärt (Ursprung des Leidens) und 
ihnen rảt, diese schảädlichen Substanzen durch 
nahrhafte und gesunde Lebensmittel zu ersetzen. 
Ein gesunder und maf3voller Lebensstil (der Pfad) 
fũhrt dazu, dass ihre Krankheit allmählich abklingt 
(Aufhebung des Leidens) und sie ihre Gesundheit 
wiedererlangen. Mit zusätzlicher medizinischer 
Behandlung verlassen sie die Hölle der Krankheit 
und des Leidens und kehren zu einem gesunden 
menschlichen Leben zurủck. 

In ähnnlicher Weise lehrt das Zufluchtnehmen zu 
denDreiJuwelenden Menschen, die Ursachenihres 
Leidens zu erkennen und einen heilsamen Weg zu 
beschreiten, der sie von schlechtem Karma befreit 
und zu einem besseren Daseinszustand fủhrt. 

Der Buddha ¡ist der Arzt. Die Lehre (Dharma) 
ist der Weg, der das Meiden und Aufgeben dieser 
schädlichen Substanzen anleitet. Sie lehrt uns, 
die “Zehn schlechten Taten“ und die “Drei Gifte” 
zu vermeiden und stattdessen den gesunden 
Lebensstil der “Zehn guten Taten” zu pflegen. Die 
Sangha sind jene, die diesen heiligen Weg bereits 
gegangen sind und die Lebewesen fũhren. 

Sobald man Zuflucht zu den Drei Juwelen 
genommen und die Oebote — selbst wenn es 
nur fũnf sind — befolgt hat, indem man das Böse 
meidet und Qutes tut, ändert sich das Karma 
von Körper, Sprache und Geist. Wenn sich die 
Ursachen des Karmas ändern, ändern sich auch 
die Ergebnisse. Vimalakirti, König Ajatasattu und 
König Ashoka waren einst Mörder, grausame 
Könige und tyrannische Herrscher. Doch durch 
das Zufluchtnehmen zu den Drei Juwelen 
erlangten sie Erleuchtung und schlieBlich die 


Frũchte ihrer Bemủhungen. Das grof3e Verdienst 
des Zufluchtnehmens zu den Drei Juwelen ist 
“das Ufer erreichen”, wodurch man den Edelstein 
im eigenen Gewand entdeckt und aufhört, ein 
elender Wanderer zu sein, der sein Leben lang 
danach sucht. 

Zufluchtnehmen zu den Drei Juwelen bedeutet 
nicht nur, äuf3erlich Zuflucht zu Buddha, Dharma 
und Sangha zu suchen, sondern auch, innerlich 
Zuflucht zu diesen Drei Juwelen in sich selbst 
zu nehmen (Selbst-Zuflucht).. Denn in jedem 
Lebewesen sind die Drei Juwelen bereits 
vorhanden, und es gibt bereits die Buddha-Natur. 

4. Sind die Geschichten in den Sutras nicht 
mảärchenhaft, wenn sie erzählen, dass ein Kind 
im Mutterleib schon den Buddha und das Dharma 
rezitiert? Nach der Lehre der Wiedergeburt trägt 
das achte Bewusstsein, das Alayavijnana oder 
Speicherbewusstsein, die Samen (Keime) von 
Leben zu Leben, selbst wenn der Körper zerfällt. 
AIle guten und schlechten Samen im Herzen 
einer Person (Karma) werden in die Zukunft 
mitgenommen. (Ähnlich wie ein Maiskorn alle 
Elemente der vorherigen Maispflanze enthält, um 
unter den richtigen Bedingungen wieder zu einer 
Maispflanze zu werden). 

Es isi daher nicht ungewöhnlich, dass ein 
Fötus im Mutterleib oder ein neugeborenes Kind 
den Buddha rezitieren kamn, da das Herz dieses 
Kindes bereits die guten Samen in sich trägt, die 
es von den Drei Juwelen in einem frủheren Leben 
erhalten hat. 

Wie dem auch sei wir dủrfen nicht 
vergessen, dass diese Sutra-Geschichte vor 
zwanzig Jdahrhunderten in einer von Mythen 
durchdrungenen Gesellschaft entstand; diese 
schwer zu glaubenden mythischen Details haben 
ihren eigenen inneren Wert. Ein Mensch, der von 
Kindheit an tiefe Verehrung fủr die Drei Juwelen 
hat, entwickelt diese Verehrung nicht von heute 
auf morgen. Diese Samen der Verehrung mũssen 
ủber viele Leben hinweg existiert haben (deshalb 
wurde er in einem frũheren Leben im Himmel 
geboren), sie wurden angesammelt, genährt und 
weitergetragen, sogar durch die Phasen des Fötus 
oder der Kindheit. 

So gro3  sind die Verdienste des 
Zufluchtnehmens. Wie viel mehr Segen wird es 
damn bringen, wenn man sein ganzes Leben lang 
den Weg der Lehre praktiziertl " 


VIÊN GIÁC | 51 


Thi Thi Hồng Ngọc 


GIA ĐÌNH MÌNH 
LÀ CON PHẬT 


Chuyện Ngắn Thiếu Nhi 


HẠT GIỐNG 

Các con theo mẹ đến chùa thấy nhiều người bỏ 
tiền vào thùng công đức bèn thắc mắc hỏi, mẹ bảo: 

- Đấy là tiền để cúng dường Tam Bảo, dùng 
cho việc chỉ phí trong chùa như điện, nước, ga, 
mua thực phẩm và đồ dùng. Các con đến chùa 
được ăn uống, có lò sưởi mùa đông, có quạt mát 
mùa hè, được thầy giảng pháp cho nghe để học 
hỏi đem lợi lạc cuộc sống, cây 
cối vườn chùa tốt tươi nhờ đầy 
đủ nước tưới, chánh điện trang 
nghiêm đẹp đẽ nhờ có điện, 
có hoa quả, nhang đèn. Tất 
cả mọi thứ đều cần có tịnh tài 
tùy tâm của các vị Phật tử đến 
chùa mới có thể làm được. 

Bọn trẻ con gật gù ra vẻ rất 
hiểu biết, Thảo Hiền khẽ hỏi: 

- Nhưng chúng con chưa 
đủ tuổi đi làm mà muốn cúng 
dường Tam Bảo thì có cách nào 
không mẹ? 

Chua kịp đáp, mẹ đã 
nghe Thảo An láu táu góp ý: 

- Thì mình nguyện sau này đi 
làm có tiền, mình sẽ cúng dường, được không mẹ? 

Thảo Mai rụt rè nói: 

- Mẹ ơi! Mình có vườn đằng sau nhà, nếu mẹ 
cho phép, con sẽ trồng ... “rau củ Việt Nam” rồi 
mình đem vào chùa bán lấy tiền giúp chùa trả tiền 
điện, hai em có muốn làm cùng với chị không? 

Cả nhà vỗ tay tán thưởng ý kiến của Thảo Mai, 
hạt giống vườn rau chưa gieo mà hạt giống thiện 
lành đã nảy mầm trong tâm hồn non trẻ. 


THẦY THẬT LÀ TỐT BỤNG 

Ba mẹ quyết định một tuần đóng cửa tiệm thứ 
bảy để cùng các con đi chùa học Phật Pháp. Ba bảo 
tiền mình có phúc báu thì kiếm lúc nào cũng được 
nhưng Phật Pháp thì không dễ, mẹ cũng đồng ý về 
điều này, nhưng chùa tuy gần mà các con có cơ hội 


đi học giáo lý đúng với căn cơ thì khó quá. Cuối cùng 
thì thầy trụ trì cũng thấy được nỗi niềm tha thiết của 
một số gia đình Phật tử muốn con cái thấm nhuần 
chủng tử thiện lương nên quyết định mỗi tuần tổ 
chức một khóa học ngắn dành riêng cho thiếu nhi. 

Tuần đầu tiên đi học các bé đã thích thú cách 
dạy học của thầy. Thầy biết những trò chơi ứng 
dụng Phật Pháp như đi trốn đi tìm nhưng thay vì 
đếm thì niệm A Di Đà Phật. Thầy vào bếp dạy nấu 
mì Ý chay ngon ơi là ngon. Thầy kể chuyện cổ tích 
Phật giáo, viết lên bảng những từ cần giải thích từ 
tiếng Việt sang tiếng Đức cho các bé hiểu. Thầy 
trò cùng làm vườn, các bé được học sự từ bi khi 
thầy chỉ những quả ngọt bị chim ăn hay lá rau bị 
sâu rồi nói rằng: “Mình muốn sống thì muôn loài 
cũng muốn, mình có ăn mới sống được thì muôn 
loài cũng thế, đừng ghét sâu hay chim chóc mà 
hãy để cho chúng cũng được cùng hướng an lạc 
như mình”. Thầy chỉ mảnh vườn 
bên cạnh rau quả tốt tươi, mỉm 
cười hiền hậu bảo: “Đây là 
mảnh vườn của chùa, các con 
thấy không? Không có sâu hay 
con vật nào sang đây phá cả, 
chúng nó hiểu hết đấy, thầy đã 
“mời” chúng đầy đủ thức ăn ở 
bên kia rồi mà”. 

Chiều về ba mẹ hỏi các con 
hôm nay theo thầy có học được 
gì không? Cả ba đồng thanh 
nói: “Thầy thật là tốt bụng” 


THÂN GIÁO 

Cô hàng xóm của Đồng Minh 
không thích đi chùa lại hay ưa 
nói những chuyện thị phi nên Đồng Minh rất ngại 
tiếp xúc vì sợ bị khẩu nghiệp mà nói Phật Pháp thì 
cô ngáp ngắn ngáp dài lảng sang chuyện khác, cô 
lại lấy được một ông chồng khá giả chẳng cần đi 
làm nhiều nên rất dư dả thời gian. Một hôm cô điện 
thoại cho Đồng Minh định sang chơi tán chuyện, 
Thấy Thảo An đứng gần điện thoại, Đồng Minh vội 
bảo con: 

- Nói với cô Nhiễu là mẹ cháu đi vắng, mẹ cháu 
dạo này bận lắm. 

Thảo An bắt máy nói: 

- Mẹ cháu có ở nhà nhưng đang bận làm, cô ạ! 

Đồng Minh bực mình trách con không nghe lời, 
Thảo An nhìn mẹ nghiêm nghị nói: 

- Con và mẹ đều là Phật tử, con còn nhớ giới thứ 
tư mà mẹ đã quên rồi. " 


52 | VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Hoàng Quân 


Việt NamIl Việt Naml 


Học trò lóp Đại Duong vẽ bản đồ 

Giờ học hôm nay lóp Đại Dương học đọc bài 
hát Việt Nam! Việt Nam! của nhạc sĩ Phạm Duy. 
Cô giáo cắt nghĩa những chữ khó bằng tiếng Việt, 
học trò thay phiên nhau lên bảng viết tiếng Việt và 
dịch ra tiếng Đức. Trong bài hát, học trò làm quen 
với những chữ dùng phép ẩn dụ (Metapher) như 
“vành nôi”, “xương máu”... Học trò đã học “đất” là 
Erde, “nước” là Wasser. Giờ đây học trò hiểu thêm, 
khi nói chung hai chữ “đất nước” không có nghĩa là 
vật liệu để trồng cây, mà là quê hương, là tổ quốc. 

Cô giáo hỏi học trò có những ấn tượng gì sau 
khi đọc và hiểu nội dung bài hát. Một trò phát biểu: 
“Việt Nam là đất nước đẹp. Việt Nam muốn sống 
trong hòa bình”. Cô giáo khen trò giỏi, vì trò đã 
hiểu câu hát: “Việt Nam không đòi xuong máu.” 
Trò khác nói: “Con thích nhất câu: Việt Nam! Việt 
Nam! Nghe tù vào đòi/ Việt Nam hai câu nói bên 
vành nói”. Có mấy trò lại thích câu: Tình yêu đây là 
khí giói/ Tình thuơng đem về muôn nơi. Cô giáo có 
cùng ý nghĩ 
với học trò. 
Cô cũng thích 
những câu 
hát tràn đầy 
tình người. 

Cuối giờ 
cô giáo mời 
cả lớp tham 
gia “vế” bản 
đồ Việt Nam. 
Câu hỏi đầu 
tiên của cô 
giáo: “Bản đồ 
Việt Nam có 


gì đặc biệt?”. Một trò, có vẻ không chắc chắn, rụt 
rè: “Hình giống chữ S”. Cô giáo mừng rõ: “Đúng rồi. 
Con giỏi lắm”. Cuộc trò chuyện của cô giáo và học 
trò rộn ràng với những câu hỏi: “Những thành phố 
nào trò đã đến, có nghe, có biết hoặc thích?”. Cô 
giáo vẽ sườn bản đồ Việt Nam. Học trò vây quanh 
bản vẽ và ghi tên những thành phố với vị trí khá 
chính xác. Vài trò có cơ hội cùng gia đình và nhiều 
bạn bè về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè. Các trò hào 
hứng kể: “Nhớ không? ở Cần Thơ tụi mình đi chơi 
chỗ này, ở Phú Quốc tụi mình chơi chỗ kia...”. “Con 
tắm biển ở Vũng Tàu, ở Nha Trang. Lúc con ở Đà 
Nắng, con không tắm biển được, vì trời nóng quá”. 
“Con thích Vĩnh Long. Vì ở đó có gia đình của Mẹ 
con”. Một trò khoe: “Con coi trên infiernet, con vẽ 
Chùa Cầu Hội An. Lần tới con sẽ mang cho cô 
coi”. Một trò nhón chân cao để điền chữ Sa Pa vào 
phía bắc của bản đồ. Cô giáo hỏi: “Con đã đến Sa 
Pa rồi?”. “Dạ, chưa, nhưng con đã nghe về Sa Pa”. 

Chùa Cầu Hội An, học trò Hoàng Hồng Hạ vẽ. 

Cô giáo hỏi: “Đến Việt Nam, máy bay đáp 
xuống thành phố nào?”. Các học trò trả lời ngay: 
“Phi trường Sài Gòn”. Chẳng trò nào dùng chữ 
thành phố HCM. Hỏi Kaisersfadi cố đô, hầu như 
trò nào cũng biết đó là Huế. Hỏi thủ đô nước Việt 
Nam, học trò mau mắn trả lời: “Hà Nội”. Cô giáo 
diễn tả: “Đó là một vịnh, ein Bucht có cảnh quay 
trong phim James Bond”. Một trò gật gù: “J4, /a, 
Ích weii3, vâng, vâng con biết. À, à, vịnh Hạ Long”. 
Các trò khác reo lên: “@enau chính xác , con cũng 
biết”. Phía đông ven biển, cô giáo vẽ hai quần 
đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cô giáo định sẽ cắt 
nghĩa cho học trò nghe về chủ quyền của nước 
Việt Nam. Nhưng tiếng chuông báo hết giờ học đã 
vang lên. Giờ học sau, cô sẽ dành thì giờ nói về hai 
quần đảo này. 

Lóp Đại Dương sẽ tập hát bài Việt Nam! Việt 
Nam! để trình diễn vào dịp Tết Nguyên Đán. Màn 
hợp ca hẳn sẽ hay hơn, bởi học trò hiểu thêm 
ý nghĩa bài hát, và lóp sẽ mời mọi người cùng 
hòa giọng: 

Việt Nam! Việt Nam! 


Việt Nam quê huong đất nuóc sáng ngời 
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời. ” 


Hoàng Quân - 04/2024 


VIÊN GIÁC | 53 


KỶ NIỆM MỘT 
CHUYỂN ĐI 


(Tù ngày 29.2.2024 đến ngày 22.4.2024) 


B ất cứ chuyến đi nào cũng giữ lại trong tôi 

nhiều kỷ niệm. Lần nầy đi vòng quanh trái đất 
từ Hannover đến Dubai; từ Dubai qua Auckland, 
Tân Tây Lan, rồi đến Sydney, Úc châu. Kế đó bay 
từ Sydney qua Los Angeles, Hoa Kỳ và di chuyển 
liên tục trong lục địa Hoa Kỳ qua nhiều tiểu bang 
khác nhau từ ngày 13.3 đến ngày 22.4.2024. Rồi 
từ Minneapolis bay sang Paris và trở về Hannover, 
Đức Quốc. Đây là chuyến đi lịch sử, dài nhất trong 
các chuyến đi của tôi từ trước đến nay. 

Ngày 2 tháng 3 năm 2024 tôi đã có mặt tại phi 
trường Auckland, Tân Tây Lan sau hơn 27 tiếng 
đồng hồ ngồi trên máy bay cộng với giờ chờ đợi tại 
phi trường Dubai, để đến tham dự Đại Hội Khoáng 
Đại lần thứ 11 của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới 
(World Buddhist Sangha Council), do Hòa Thượng 


: ¡HỆ EINỢ 2 làn am Ú ơn 


km 


1£ Xi na 
Š Xã s: 


Thích Phước Ân, Viện Chủ Quan Âm Sơn đứng 
ra tổ chức. Có hơn 500 Đại Biểu đến từ 35 quốc 
gia đã về đây tham dự trong 4 ngày. Phần tôi với 
tư cách là Phó Chủ Tịch (được bầu tại Penang Mã 
Lai năm 2018), đã đọc một bài tham luận bằng 
tiếng Việt, có phụ đề Anh ngữ và Hoa ngữ với tiêu 
đề là: “Phục hồi môi trường để cùng tồn tại”. Đây 
là một tổ chức Phật Giáo Thế Giới chỉ thuần là 
Tăng Ni được thành lập tại Colombo, Tích Lan vào 
năm 1966. Đại Hội Khoáng Đại kỳ 3 đã họp tại 
chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn Việt Nam vào năm 
1969. Năm 1991 Họp Ban Chấp Hành (Exucutive 
Community Meeting) tại Hannover, có 27 quốc gia 
tham dự. 

Ngày 6 tháng 3 năm 2024 tôi, Thầy Hạnh Bảo và 
Thầy Hạnh Định bay sang Sydney để viếng thăm 
Tổ Đình Pháp Bảo và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
Sư huynh của tôi, người đã xuất gia từ năm 1957, 
đến nay cũng đã hơn 67 năm rồi. Năm 1964 tôi lại 
lên đường đi xuất gia ở tuổi 15 và cho đến hôm nay 
cũng đã tròn 60 năm ăn cơm của đàn na tín thí tại 
các chùa ở Việt Nam, Nhật Bản, Đức và khoảng 85 
nước khác trên thế giới mà tôi đã có dịp ghé qua. 
Có nơi một tuần lễ, mà cũng có nơi nhiều tháng. 
Ngày ấy dân làng Mỹ Hạc của chúng tôi nói rằng: 
Mấy Ông ấy đi xuất dương. Và đến năm 1972, 


ID 1 


54 | VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


1974 huynh đệ chúng tôi xuất dương thật. Đó là đi 
du học Nhật Bản. 

Suốt một tuần lễ ở Thiền Lâm Pháp Bảo, tôi và 
Hòa Thượng Bảo Lạc đã kể chuyện đời xưa, lúc 
tuổi còn thơ, khi còn chung sống với cha mẹ và 
các anh chị ở nông thôn. Nếu chúng tôi không nhờ 
Tam Bảo để có cơ duyên đi xuất gia học Đạo thuở 
ấy, thì ngày nay chúng tôi cũng chỉ là những người 
nông dân xứ Quảng, tay lấm chân bùn mà thôi. Ân 
nghĩa ấy thật là nghìn trùng, chúng tôi không bao 
giờ quên cả. 

Rời Sydney ngày 12.3.2024, bay đến Los 
Angeles ngày 13.3, Thầy trò và các Pháp hữu của 
chúng tôi đã được Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ 
đón về, gặp nhau tại Đạo Tràng Kiều Đàm Di và 
tá túc tại đó cho đến thứ Hai tuần sau mới bay đi 
San Jose. 

Đầu tiên chúng tôi đi thăm Quý Ngài Trưởng Lão 
trong vùng như: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, 
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Hòa Thượng Thích 
Minh Mẫn, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa 
Thượng Thích Thiện Long v.v... cũng như thăm 
các chùa quanh vùng như: Chùa Liên Hoa, Bát 
Nhã, Huệ Quang, Bảo Quang, Tu Viện Đại Bị, 
Chùa Quan Âm, Chùa Phật Tổ v.v... Đặc biệt chiều 
Chủ Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 Hội Đồng 
Hoằng Pháp của GHPGVNTN đã tổ chức một buổi 
lễ tưởng niệm 49 ngày của Đức Trưởng Lão Tăng 
Trưởng Thích Thắng Hoan và tuần 100 ngày của 
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký xử lý 
Viện Tăng Thống. Có hơn 300 Tăng Ni và Phật Tử 
khắp nơi về tham dự ngày lễ tưởng niệm nầy tại 
Tu Viện Đại Bi. Một số quý vị Cư sĩ hữu công với 
Đạo như: Cư sĩ Tâm Quang, Cư sĩ Tâm Huy, Cư sĩ 
Nguyên Minh v.v... cũng đã hiện diện cùng với đại 
diện của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ 
như Huynh trưởng Lê Quang Dật, Huynh trưởng 
Tâm Thường Định vxv... Thượng Tọa Thích Hạnh 
Tuệ làm MC, điều khiển chương trình lễ tưởng 
niệm. Kế tiếp chúng tôi với tư cách là Chánh Thư 
Ký của Hội Đồng Hoằng Pháp đã trình bày về công 
việc phiên dịch Đại Tạng Kinh của Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ trong thời gian qua, trước khi Ngài 
viên tịch vào ngày 24.11.2023, cũng như thông báo 
đến Đại chúng chương trình in ấn Thanh Văn Tạng 
đợt 2 trong thời gian sắp đến; kế tiếp Hòa Thượng 
Thích Nguyên Siêu trình bày công hạnh của Hòa 
Thượng Thích Thắng Hoan, và Hòa Thượng Thích 
Bổn Đạt có lời cảm từ về ngày lễ tưởng niệm. Sau 
khi chụp hình lưu niệm, mọi người ra về với âm 
vang lời kinh tiếng kệ trong buổi lễ vẫn còn vọng 


lại đâu đây... 


Cho đến ngày cuối của tuần lễ ở tại Los Angeles, 
Phái Đoàn Hoằng Pháp đã giảng tại các chùa như: 
Tu Viện Đại Bi do Hội Phật Học Đuốc Tuệ chủ 
xướng; Chùa Quan Âm, nơi Ni Sư Tịnh Quang trụ 
trì; và chùa Phật Tổ, nơi Thượng Tọa Thường Tịnh 
trụ trì cũng như tại Đạo Tràng Kiều Đàm Di. Ngoài 
ra Phái Đoàn cũng đã tiếp xúc với một số quý vị ký 
giả như Cô Kiều Mỹ Duyên và các đài phát thanh, 
báo chí v.v... tại miền Nam California. 

Chiều ngày 18 tháng 3 Phái Đoàn của chúng tôi 
đã bay đến San Jose. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tĩì, 
Trụ Trì Tịnh Thất Hòa Bình tại Fremont đã cho Phật 
tử đón chúng tôi về Niệm Phật Đường Fremont để 
cư ngụ suốt trong một tuần lễ tại đó. Sáng ngày 
19.3 (thứ Ba) là ngày trong tuần, nhưng nhóm 
của Cô Đồng Từ thường hay sinh hoạt tại Tịnh Xá 
Quan Âm của Thượng Tọa Thích Minh Bảo, nên 
Phái Đoàn của chúng tôi có mặt từ sáng sớm tại 
đó để giảng pháp và truyền Bồ Tát Giới cho 9 Phật 
Tử tại gia. Ngày hôm sau và hôm sau nữa Phái 
Đoàn đã đi thăm và đảnh lễ quý Tôn Túc trong 
vùng như: Hòa Thượng Thích Minh Đạt, Viện Chủ 
Chùa Quang Nghiêm tại Stockton; Hòa Thượng 
Thích Tịnh Từ và Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu 
khai sơn Chùa Kim Sơn; thăm Chùa An Lạc, nơi 
Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh làm Viện Chủ 
v.v... Ngoài ra chúng tôi cũng đã đi thăm Chùa Đức 
Viên, Chùa Thiên Long Sơn và ghé sang Chùa Đại 
Bảo Trang Nghiêm để thắp nhang kỷ niệm 2 năm 
Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Đỗng Tuyên) viên 
tịch. Suốt ngày 23.3 giảng pháp tại Tịnh Thất Hòa 
Bình. Tối đó đi tham dự đêm ra mắt DVD và USP 
chương trình “Đêm Thành Đạo” của ca sĩ Gia Huy; 
và ngày Chủ Nhật 24.3 Phái đoàn đã chạy xe sang 
Chùa Kim Quang tại Sacramento, thủ phủ của 
Tiểu bang California để giảng pháp. Chùa nầy do 


VIÊN GIÁC | 55 


cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì sáng lập và hiện 
tại do Thượng Tọa Thích Thiện Nhơn trụ trì. 

Ngày 26.3.2024 Phái đoàn của chúng tôi gồm 
có 7 người. Đó là: tôi, Hòa Thượng Thích Thông 
Triết, Thượng Tọa Thích Hạnh Định, Thượng Tọa 
Thích Viên Giác, Thượng Tọa Thích Thánh Trí, 
Đại Đức Thích Chúc Hiếu và Đại Đức Thích Trung 
Thành bay đi Houston, được Phật Tử Thiện Chánh 
và Bùi Khoa đón về Chùa Trúc Lâm, nơi Thầy 
Hạnh Hoa sáng lập. Tại đó có thêm Thượng Tọa 
Thích Hạnh Giới, Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo 
và Thượng Tọa Thích Thiện Trí nữa. Tổng cộng là 
10 vị trong Đoàn. Phái đoàn đã đi thăm viếng các 
bậc Tôn Túc quanh vùng như: Trưởng lão Sư thúc 
Thích Chơn Điền, năm nay Ngài đã 97 tuổi, đang 
ở tại Tu Viện Phước Đức vùng Houston do Thượng 
Tọa Thích Trí Hiền và Tăng chúng Tu Viện chăm 
sóc. Phái đoàn cũng đã đến thăm Chùa Việt Nam, 
nơi Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh khai sơn và 
Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt làm Giám Viện. 
Đây là một trong những ngôi chùa có tầm vóc của 
Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ với Chánh điện 
rộng có thể chứa cả 1.000 người. Kế tiếp chúng 
tôi đi thăm Chùa Viên Thông, nơi Ni Trưởng Thích 
Nữ Thanh Lương sáng lập và Ni Sư Thích Nữ Minh 
Liên làm Giáo Thọ. Đây cũng là một ngôi chùa Ni 
to lớn sánh vai cùng với Chùa Đức Viên tại San 
Jose do Cố Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Lựu thành lập 
và Chùa An Lạc, nơi Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên 
Thanh làm Viện Chủ. 

Ngày thứ Tư có một Phật tử vùng Houston lái 
xe chở chúng tôi lên Dallas để thăm nhà Phật tử 
Trần Văn Vũ và những ngôi tự viện tại địa phương 
như: Chùa Liên Hoa, nơi Hòa Thượng Pháp Nhẫn 
làm Viện Chủ; Chùa Từ Đàm Hải Ngoại, nơi Hòa 
Thượng Thích Tín Nghĩa sáng lập, Chùa Đạo 
Quang, nơi cố Hòa Thượng Thích Tịnh Đức khai 
sơn. Bây giờ chùa tháp vẫn còn đây, đang trơ gan 
cùng tuế nguyệt, nhưng Hòa Thượng cũng là 
một nhà thơ với bút hiệu Phù Vân, đã nổi tiếng 
một thời với bài thơ “Cố Đô giờ đã ra sao”, bây giờ 
không còn thấy bóng dáng Ngài đâu nữa. Thật là 
vận nước đổi thay, cuộc đời vô thường là thế. Sáng 
ngày thứ Năm đúng vào ngày 19 tháng 2 âm lịch 
là lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật tử Vũ 
đã phát tâm Quy Y Tam Bảo, nên tôi đã đặt cho 
Pháp Danh là Thiện Minh Trí. Đây là một người 
Phật tử rất đặc biệt ở vùng nầy. Vào lúc 5 giờ sáng 
ngày 28.3 tại Dallas, chúng tôi đã tham dự buổi 
họp trên hệ thống Zoom với 13 chư Tôn Đức Tăng 
Ni và quý vị trong Ban Phiên Dịch Tam Tạng Kinh 


Điển; có cả Hòa Thượng Thích Thái Hòa và Hòa 
Thượng Thích Nguyên Siêu tham dự. Ni Sư Thích 
Nữ Thanh Trì đã trình bày mạch lạc về cách dạy 
cho học viên khóa chiêu sinh lớp Phạn ngữ, đọc 
Phật điển bằng Phạn ngữ như điều của Ôn Tuệ 
Sỹ chú trương. Đến cuối tuần, trong khi quý Thầy 
khác chia phiên nhau để giảng pháp mỗi tối tại 
Chùa Trúc Lâm thì tôi và Hòa Thượng Thích Thông 
Triết bay đi Oklahoma vào sáng ngày 30.3 để tối 
ngày 31.3 phải trở lại Houston, sau khi tham dự 
đêm gây quỹ xây dựng nhà Báo Ân tại một nhà 
hàng do Thiền Viện Chánh Pháp tại Oklahoma 
tổ chức với sự đảm nhận của Đại Đức Thích Trúc 
Thái Bảo và Sư Cô Linh Minh. Hy vọng lần tới, 
chương trình thi công này sẽ hoàn tất. 

Đặc biệt vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 2024 có 
một lễ truyền giới Tỳ Kheo cho Thầy Hạnh Hoa 
gồm Tam sư thất chứng, nhưng chỉ có một giới tử 
duy nhất; và buổi chiều cùng ngày có một lễ hội 
nghe pháp dưới sự chủ giảng của Phái đoàn bằng 
nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Việt, Anh, Nhật, 
Đức, Tây Ban Nha, Hoa ngữ, Pháp ngữ v.v... về 
đề tài “Ý nghĩa của việc xuất gia thọ giới” cho hơn 
3.000 (ba ngàn) người nghe, hầu hết là người Mễ, 
người Mỹ và người Hoa, còn người Việt tham dự 
rất ít. Chưa bao giờ tôi thấy được ở đâu trên đất Mỹ 
vào ngày thứ Hai đầu tuần, nghe pháp kéo dài suốt 
5 tiếng đồng hồ từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, mà 
Phật Tử cũng như không Phật Tử ngồi nghe yên 
lặng trong suốt thời gian dài ấy, chỉ thỉnh thoảng 
được nghe những tràng pháo tay đều nhịp mà thôi. 
Đó là những âm thanh, hình ảnh mà tôi sẽ không 
bao giờ quên trong suốt cuộc đời còn lại của mình, 
cũng chẳng phải chỉ trong lần nầy, mà tất cả những 
lần khác về trước cũng vậy. 

Ngày 3 tháng 4 năm 2024 Phái đoàn chúng tôi 
đã bay đi Atlanta. Tại phi trường đã được Thượng 
Tọa Thích Đạo Tĩnh và Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm 
đón về Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí, cư ngụ suốt 
1 tuần lễ tại đó. Đầu tiên chúng tôi đến thăm và 
đảnh lễ Hòa Thượng Thích Hạnh Đạt, Viện Chủ 
Tu Viện Kim Cang. Đây là ngôi chùa đầu tiên được 
xây dựng tại vùng nây hơn 40 năm về trước; thế 
nhưng bây giờ, đã có trên 60 ngôi tự viện lớn nhỏ 
của riêng Phật Giáo Việt Nam chúng ta đang có 
mặt tại vùng nầy. Quả thật là hy hữu và bất khả tư 
nghì. Chúng tôi cũng đã đến Tu Viện Vô Biên Hạnh, 
nơi Thượng Tọa Thích Quảng Văn trụ trì. Chùa 
Dược Sư, nơi Thượng Tọa Thích Chí Viên sáng 
lập; Chùa Hải Ấn, nơi Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm 
đang xây dựng. Đoàn cũng đã đi thăm Chùa Tây 


56 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Phương và các 
chùa ở quanh 
vùng trong thời 
gian ở đây. Đặc 
biệt vào sáng 
ngày 7.4.2024 tại 
Chánh Điện nơi 
Thiền Viện Bảo 
Chí có một lễ 
truyền thọ Bồ Tát 
Giới tại gia cho 
13 giới tứ. Đây là 
lần đầu tiên được 
tổ chức tại Thiền 
Viện vậy. 

Tối ngày Chủ 
Nhật 7.4.2024, 
Phái đoàn đã bay đi Jacksorville và gia đình 
Nguyên Hùng, Nguyên Ứng đã đón về tư gia để 
ngày hôm sau làm lễ quy y Tam Bảo cho hai cháu; 
Lễ An Vị Phật và cầu an nhà mới. Trưa đó cúng 
dường Trai Tăng và chiều sang Chùa Hải Đức để 
tham dự lễ xuất gia gieo duyên ngắn hạn một tuần 
lễ cho Cô Châu Ngọc và một Đạo hữu khác, cũng 
như làm lễ giá kéo cho nhiều người tham dự lễ. Đây 
là một ngôi chùa rất đặc biệt, vì Phật tử đa phần là 
những người trí thức, Bác sĩ, Kỹ sư, do Bác sĩ Minh 
Quang Nguyễn Lê Đức điều hành. Nay Bác sĩ đã 
quá vãng, nên người em ruột của Bác sĩ Đức hiện 
làm Trụ Trì tại trú xứ nầy. 

Chiều ngày 9.4.2024 Phái đoàn đã bay đi 
Philadelphia và được Thượng Tọa Thích Tuệ Phát 
đón về lưu trú suốt một tuần lễ tại Thiền Viện 
Thanh Từ, thuộc Tiểu bang New Jersey. Ngày 10 
và ngày 11.4 chúng tôi đi thăm các chùa và các tịnh 
xá quanh vùng như: Tịnh Xá Ngọc Phúc, Tịnh Xá 
Ngọc Xuân, Tu Viện Đức Mẹ Hiền, Tu Viện Trí Tịnh 
cũng như Chùa Thiên Quang, nơi Hòa Thượng 
Thích Hải Thông trụ trì. Thăm Chùa Linh Quang, 
nơi Ni Trưởng Thích Nữ Hiếu Đức sáng lập. Trong 
tuần, Phái Đoàn đã đến Virigina để giảng pháp 
tại chùa Giác Sơn; nơi Thượng Tọa Thích Chúc 
Đại trụ trì. Đặc biệt trong cuối tuần nầy Đoàn phải 
chia ra giảng tại năm nơi khác nhau như: Thiền 
Viện Thanh Từ, Chùa Phật Bảo nơi Hòa Thượng 
Thích Thái Siêu và Hòa Thượng Thích Nguyên 
Siêu sáng lập. Hiện tại do Thượng Tọa Thích Giác 
Giới trụ trì. Chùa Giác Lâm, nơi Hòa Thượng Thích 
Thanh Đạm và Ban Trị Sự Hội Phật Giáo sáng lập 
cách đây hơn 40 năm về trước. Buổi chiều cùng 
ngày tất cả Phái đoàn chạy xe hơn 3 tiếng đồng hồ 


đi về hướng New York để đến thăm và thuyết giảng 
tại Chùa Từ Tâm, nơi Thượng Tọa Thích Tâm Hiền 
sáng lập. Cuối tuần nầy phải nói rất là nhọc nhằn, 
nhưng ai ai trong Đoàn cũng an vui và đều nghĩ 
rằng trong tương lai, nếu Đoàn đi 10 đến 12 vị thì 
sẽ chia ra ở mỗi chùa 3 đến 4 vị và sẽ tổ chức tu 
học trong nhiều ngày cuối tuần do những vị ở lại 
chùa đó chủ giảng và hướng dẫn thì lợi lạc cho 
Phật tử hơn. 

Vào lúc 8 giờ tối ngày 11.4.2024, chúng tôi đã 
vào hệ thống Zoom để nói chuyện với Quý Anh 
Chị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam 
tại Hoa Kỳ qua đề tài: “Nền Giáo Dục Nhật Bản, 
những câu chuyện liên quan và cách ứng dụng 
vào Gia Đình Phật Tử”. Những câu hỏi đáp rất thực 
tế với việc sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử ngày 
nay khắp nơi trên thế giới hiện đang còn tồn tại. 

Tuần lễ cuối cùng từ ngày 16.4 đến ngày 22 
tháng 4 năm 2024 chúng tôi được Thượng Tọa 
Thích Hạnh Đức đón về Tu Viện Tây Phương ở 
Minneapolis 4 vị và 4 vị khác trong Đoàn được 
Thượng Tọa Thích Minh Trọng đón về Chùa Niệm 
Phật. Tại Minneapolis Phái Đoàn Hoằng Pháp 
đã giảng tại ba nơi. Đó là Tu Viện Tây Phương, 
Chùa Niệm Phật và Chùa Vạn Phật, nơi Thượng 
Tọa Thích Thông Từ trụ trì. Đặc biệt ngôi chùa mới 
mua này, trước đây là một ngôi nhà thờ Tin Lành, 
nay mai sẽ làm lễ khánh thành. Đây chỉ là một 
trong hằng trăm ngôi chùa tại Hoa Kỳ đã sang lại 
từ những ngôi nhà thờ Tin Lành để làm chùa. Bởi 
lẽ các nơi công cộng nầy đã được giấy phép sinh 
hoạt. Có cả bãi đậu xe rất là tiện nghi, và nhà thờ 
Tin Lành dễ đổi thành chùa hơn là mua lại nhà thờ 
của Thiên Chúa Giáo hay của Chính thống Giáo. 


VIÊN GIÁC | 57 


Ngày 21.4.2024 là ngày lễ Phật Đản tại Tu Viện 
Tây Phương, có hơn 150 Phật Tử về tham dự cùng 
với sự hiện diện của Phái Đoàn Hoằng Pháp cùng 
chư Tăng Ni bổn tự. Trong lời đạo từ, chúng tôi 
đã ca ngợi tán dương công đức xây chùa, dựng 
tháp của người Phật tử Việt Nam khắp nơi trên thế 
giới, và đặc biệt Tu Viện Tây Phương sắp xây một 
bảo tháp để thờ tro cốt Phật tử. Thượng Tọa Thích 
Hạnh Bảo đã phát tâm cho mượn Hội Thiện, và 
nhân cơ hội nầy tất cả Phật Tử hiện diện cũng đã 
hoan hý phát tâm cúng dường và cho mượn không 
lời, con số tịnh tài lên đến 60.000,00 USD, công 
đức thật là không nhỏ. 

Chiều đó có một Phật tử báo tin rằng: Có Hòa 
Thượng Giới Đức, tức nhà thơ Minh Đức Triều Tâm 
Ảnh đang ở vùng Minneapolis. Chúng tôi rất hoan 
hỷ để đến thăm Ngài. Vì giang sơn cách trở, chúng 
tôi chưa có cơ hội gặp gõ nhau trên nửa thế kỷ rồi. 
Hôm nay nơi đất khách quê người, gặp Ngài là một 
điều vạn hạnh. 

Sau khi thăm viếng, đàm đạo, Ngài đã tặng cho 
tôi một bài thơ tức khẩu tuyệt vời (xem bài thơ “Xa 
Quê Ngẫu Nhĩ Gặp“ ở trang 20 phía trước) 

Tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo chương 
trình của năm 2025, Phái Đoàn Hoằng Pháp dự 
định sẽ đi vào những cuối tuần tại những nơi như 
sau: Vùng Nam California: ngày 1 &2.3.2025 (thứ 
Bảy & Chủ Nhật); vùng Bắc California: ngày 8 
& 9.3.2025 (thứ Bảy & Chủ Nhật); vùng Seattle 
(Washington State): ngày 15 & 16.3.2025 (thứ 
Bảy Chủ Nhật); vùng Seattle (Washington State): 
ngày 22 & 23.3.2025 (thứ Bảy & Chủ Nhật); vùng 
Oklahoma và Dallas: ngày 29 + 30 + 31.3.2025 
(thứ Bảy-Chủ nhật-thứ Hai); vùng Houston: ngày 
5 & 6.4.2025 (thứ Bảy & Chủ nhật); vùng Atlanta: 
ngày 12 & 13.4,2025 (thứ Bảy & Chủ Nhật); vùng 
Jacksonville: ngày 19 & 20.4.2025 (thứ Bảy & Chủ 
Nhật); vùng Philadelphia và New York: ngày 26 & 
27.4.2025 (thứ Bảy & Chủ Nhật); vùng Washington 
DC; ngày 3 & 4.5.2025 (thứ Bảy & Chủ Nhật); vùng 
Minneapolis: ngày 5.5.2025 (thứ Hai) Phái Đoàn 
sẽ rời Hoa Kỳ về lại trụ xứ của mình. 

Kính mong quý Ngài và quý vị liễu tri cho. 


Viết xong vào lúc 19:00 ngày 27 
tháng 4 năm 2024 tại Phương 
Trượng Đường Tổ Đình Viên Giác 
Hannover, Đức Quốc. 


(hình: Pixabay) 


THƠ NGUYỄN HOÀN NGUYÊN 


Sang Mùa 


Những con ốc sẽ lại bò kham nhẫn 
Mang thời gian dưới chiếc vỏ nhọc nhằn 
Mùa đông giá đang hành trang chuẩn bị 
Dợm ra đi giông bão ngõ thưa dần 


Tiếng than khóc giữa hư vô lửa đạn 
Vẫn vang lên trong sử lịch cõi người 
Đất ôm trọn bao mảnh đời nằm xuống 
Chờ xuân sang hoa vàng cánh dưới trời 


Em tỉnh giấc giữa âm thanh đồng vọng 
Xô ngã tường câm chạm nắng gọi mời 
Trong huyên náo đang dội vào tâm não 
Hạt sương mai trò chuyện với mây trời 


Tiếng đau thương còn mãi vang trong gió 
Mùa dần sang trong nhịp thở bất thường 
Đem mơ ước em khảm vào dâu bể 

Hoa lá tàn mơ ước vẫn thơm hương 


Đông vẫn là đông xuân vẫn xuân 

Em vẫn là em của đất trời 

Sợi tóc đen bao dung lòng vũ trụ 

Thế mệnh nào giam giữ được hồn người 


Kampen, 06-tháng 3-2022 
Nguyễ n Hoàn Nguyên 


— 


58 | VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Diễm Châu Cát Đơn Sa 


Wưới ánh šèn 
tang rữ 


Từ ngày đứa con Út lập gia đình ra ở riêng, bà 
Mai có vẻ “tính không lành - lời nói không ngọt” 
như trước nữa! Mặc dù trong nhà bà thì có vẻ êm ái 
hơn nhiều nhà khác... nhưng không hiểu vì tuổi lớn 
hơn, hay vì cho rằng chẳng còn sợ ai nghe, nên cứ 
mỗi lần ông chồng nói câu gì, là bà không im lặng 
nghe theo như xưa, mà cứ làm theo ý mình, gần 
như là ngược hẳn ý của ông. 

Ông Khung chồng bà Mai là người chỉ biết có 
công việc, sáng xách ô đi tối về, cuối tuần ngoài 
việc đi lễ nhà thờ, thì quanh quấn trong nhà, coi TV 
hay dí mắt vào computer, chứ không làm gì khác. 
Ông cũng có vài ba người bạn, thỉnh thoảng cuối 
tuần họ đến nhà nhau, để uống cà phê cà pháo, 
mà không dẫn bà xã đi theo. 

Bà Mai là một người đàn bà nhan sắc trên trung 


bình, và còn trên nhiều phương diện. Bà kín đáo, 
cử chỉ lịch thiệp. Khi gặp người đối diện không hợp 
cách, thì bà chỉ xã giao thông thường, chứ không 
bao giờ kết bạn bừa bãi. Bà nghỉ hưu non mới mấy 
tháng nay, khi thấy ông cũng vừa ở nhà nghỉ hưu. 
Lý do đơn giản và hơi lãng nhách, là vì bà ghét khi 
bị thằng cha “manager“ dê xồm chiếu tướng, làm 
phiền mỗi lần bà có mặt ở sởi 

Khi bà đưa câu chuyện bị phiền nhiễu như vậy, 
thì ông Khung chấp nhận ý của bà ngay. Căn nhà 
đã “pay-off”, đâu có sợ thiếu thốn nữa. Số tiền ông 
lãnh cũng được gần hai ngàn đô, chỉ tiêu gì hết! 

Ngoài việc đứng đắn trong tư cách, bà Mai còn 
có tính thích giúp đỡ kẻ khác. Cái tính nầy của 
bà khiến cho ông Khung nhiều lần bực mình, cho 
rằng bà đặt tình thương không đúng chỗ... Dù 
những việc làm của bà chỉ là tiếp tay, như đi dự 
những buổi văn nghệ, với giá tiền vé cao hơn bình 
thường, giúp hội nầy chút tiền cho trẻ mồ côi, giúp 
nhóm kia một chi phiếu để xây chùa. Có khi bà còn 
đến với những người mang danh thiện nguyện, để 
phát cơm miễn phí cho người vô gia cư. 

Ông Khung mỗi lần phải đi ăn tiệc “thiện nguyện” 
với bà Mai, thì mặt mày ụ một đống nhăn nhó như 
khỉ ăn gừng! Ông ghét nhất là trước khi ăn, dù giờ 
khai mạc đã trễ cả gần hai tiếng, mà khách còn 
phải “bị“ nghe ông nầy bà kia lên phát biểu! Nhiều 
người ăn nói như tra tấn vào lỗ tail Chưa hết, khi họ 
dứt lời, thức ăn vừa bưng lên, mà còn phải thưởng 
thức màn vũ của mấy bà già diện áo quần bó sát 
thân thể, khoe đùi khoe mông ra, nhảy múa không 
biết mệt trên sân khấu, làm như để cho thiên hạ 
biết rằng “bà nội - bà ngoại” đây còn ngon lắm! Ca 
sĩ quảng cáo trên tờ rơi nghe nổ long trời, thì chẳng 
thấy mống nào xuất hiện, chỉ đơn thuần “cây nhà 
lá vườn”, mà cây trái lại khô cằn, đập ra hột hết trọi 
mới là chán! 

- Đã nói dai, dài, dỡ còncho mấy mẹ lên nhảy tưng 
tưng như mấy con khi! Chẳng ra cái thể thống gì cả! 

Ông căn nhăn hơi to, làm trong bàn người ta nhìn 
với ánh mắt đồng tình cũng có, mà với sự mất thiện 
cảm cũng có, vì họ là người nhà của Ban Tổ Chức! 

Những cử chỉ đó của ông khiến bà Mai phật 
lòng. Theo bà, mấy bà già quá đát có ăn mặc hở 
hang một chút, nhảy trên sân khấu cũng là vui thôi. 
Cũng là “từ thiện” chứ quan trọng gì đâu mà phát 
ngôn bừa bãi. Thử hỏi không có mấy bà dạn dĩ như 
thế, thì lấy ai ra qui tụ đồng hương, để mà cứu đời! 
Xấu cái nọ thì tốt cái kia... Đúng là ông chồng của 
bà nhà quê hết biết! Không chịu suy nghĩ gì cả! 

Bởi vậy, để trị cái tội hay phát ngôn bừa bãi chỗ 


VIÊN GIÁC | 59 


đông người, bà Mai đáp lại bằng cách hàng ngày 
không hưởng ứng, thờ ơ trong việc đối đáp chuyện 
trò cùng chồng, cho đến khi nào ông thôi cái tật 
phê bình quá lố thì xét lại! 

Sáng nay, ông tới gần bà, cố tình hòa hoãn cho 
vui cửa vui nhà: 

- Bữa nào mình đi Las Vegas chơi một chuyến. 

Bà trả lời ngay: 

- Anh không sợ tốn tiền à? 

- Tốn gì, thì lâu lâu mình cũng phải tiêu chứi 

- Sao tự dưng anh lại nổi cơn rộng rãi thế? 

Ông Khung hơi bất mãn: 

- Em làm như anh kẹo lắm ấy, không phải hồi đó 
em vẫn thích được đi Las Vegas lắm saol 

- Thì vẫn thích chứ, nhưng có bao giờ mà anh 
chịu đi! 

- Hồi đó khác, vì em còn phải lo cơm nước cho 
gia đình, bây giờ chúng nó khôn lón, mọc lông đủ 
cánh để bay đi theo gia đình mới, còn anh và em 
thì đã nghỉ hưu... mình ở nhà làm gì cho nó phí. 

Bà Mai cắt ngang: 

- Rồi, khi nào mình đi? 

- Khi nào cũng được. 

- Ngày mai được không? 

Ông bất ngờ: 

- Mai à? Thôi cũng được, thì mai đi. 

Rồi ông ngồi vào máy Computer, bắt đầu tìm 
kiếm “Bốn Rẻ”, tức là xem giá vé máy bay, chỗ ở 
khách sạn, mướn xe và nhà hàng rẻ... để in ra trên 
giấy, rồi theo đó mà đi chơi cho đố tốn. Đỡ được 
phần nào hay phần nấy! 

Trong lúc ông đang làm việc với cái máy, thì bà 
Mai thích thú vì trong lòng, vì bà muốn đến tận nơi, 
chứng kiến tận mắt cảnh người nghèo sống chui 
rúc, khốn khổ ở thành phố ăn chơi bậc nhất thế 
giới nầy. Bà chạy đến bên ông, nhắc nhở: 

- Anh nên mướn phòng ở Caesar, nghe nói anh 
chị Tình hay đi chơi trên đó, nhờ họ là tốt nhất, có 
khi còn được phòng free. 

Ông Khung nghe vợ nhắc, mới hay mình có người 
bạn thường lui tới đánh bạc ở thành phố nầy. Thế 
là ông lại cặm cụi bên cái phôn, nói chuyện to nhỏ. 
Kết quả là ông bà Tình cũng tham gia chuyến đi 
nầy, họ “book“ hai phòng ở Caesar hoàn toàn free. 

Ông Khung cảm thấy vui, vì đi chơi xa mà có 
bạn dẫn dắt là may quá rồi. Ngoài thời gian đánh 
bài cũng còn có bạn mà đi chơi, ăn uống với nhau. 
Họ đồng ý chung tiên mướn một chiếc xe van, bốn 
tay lái thì lo gì với khoảng đường dài năm tiếng 
ngắn ngủi đó! Mua vé máy bay gấp rất mắc mỏi 

Bà Mai lo soạn mấy tấm mền cũ trong nhà để 


sẵn một góc. Bây giờ là mùa đông, Cali thì chỉ có 
đêm về là hơi lạnh, còn ban ngày nắng ấm, nhưng 
ở Las Vegas, sáng tối gì cũng lạnh hết. Ông Khung 
thấy bà Mai soạn ra một đống mầền, rầy rà: 

- Em đi chơi sòng bài mà làm như đi cắm trại 
không bằng! Đưa mền cũ để cứu trợ nạn lụt à? 
Mình có đi Việt Nam đâu! 

Bà Mai đáp, không cho chồng biết ý định của 
mình: 

- Thì cứ để mền trên xe Van, ai cần ngủ có chỗ 
nằm êm ấm, chứ mất mát gì đâu! 

- Nhưng mang ba cái thứ nầy đi chiếm chỗ lắm, 
nội đồ của em thì cũng một cái valy lớn rồi, chưa 
kể anh chị Tình cũng hai cái valy, còn đồ của anh, 
thùng đựng nước đá, ba thứ hằm bà lằng nữa. 

- Được mà, nếu anh nói vậy thì em nhét mấy cái 
mần vào dưới ghế ngồi, Okl 

Ông Khung đành phải chịu thôi. Không biết bà 
vợ ông làm gì mà mang nhiều mền quái Bả hay có 
tính hay lo xa, chắc bả sợ xe kẹt giữa đường hết 
xăng, thì lấy ra đắp cho khỏi chết cóng! 

Ngày đi, ông bà lái xe qua nhà bạn để đón ông 
bà Tình. Cuối cùng thì mớ đồ đạc mang theo cũng 
yên vị đâu vào đó. Hai ông chồng ngồi phía trước, 
hai bà vợ ngồi ghế sau, họ tha hồ chuyện trò. 

- Las Vegas là một thành phố phồn thịnh, đông 
vui tấp nập với cả triệu ánh đèn không bao giờ tắt. 
Là một thành phố mà trên thế giới ai cũng ao ước 
được thăm viếng một lần cho biết! 

- Có nhiều tay nhờ nơi nây mà phất nên giàu to. 

Bà Tình thực tế: 

- Nhưng cũng không ít người vì thành phố nầy 
mà bị phá sản, gia đình tan nát, thân bại danh liệt! 

Bà Mai gật đầu: 

- Đúng vậy, người ta tựu vê đây có người thì ăn 
chơi trác táng, vung tiền như nước, ở những nơi 
sang trọng như ông hoàng bà chúa, còn có người 
thì đói khát, không nơi nương tựa, tìm miếng ăn 
ngày hai bữa. 

Bà nhìn bạn dò hỏi: 

- Chắc chị chơi bài rành lắm? 

Câu trả lời của bà Tình làm bà Mai ngạc nhiên: 

- Không, ai cũng nghĩ thế... nhưng thật sự thì tôi 
có biết chơi gì đâu, chỉ có ảnh là đam mê mấy con 
bài, còn tôi đi theo để chơi kéo máy! 

- Thật vậy sao? 

- Chứ sao, nhiều khi theo ổng tới đây, ổng phát 
cho tôi vài trăm bạc tự ý tiêu, là tôi đi coi “Show“ nếu 
có show hay, hoặc đi shopping, hay đi coi những 
cái hay cái đẹp mà chỉ có ở Las Vegas để thưởng 
thức... vì tôi đâu có thích đánh bài mấy! nhiều khi 


60 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


tôi còn để dành được tiền đó chị, còn ổng thì dính 
cứng nơi bàn chơi bài cả mấy ngày, lấy xà beng 
cạy cũng không ral 

Thấy bà Mai lặng thỉnh có vẻ không tin, bà Tình 
tiếp: 

- Tôi đã nói điều nầy mà chẳng ai tin cả. Nhưng 
bây giờ chị đi với tôi, cho hai ổng đi với nhau, ông 
xã chị có biết đánh bài không? 

- Ítkhi tới sòng bài, nhưng ống cái gì cũng biết, tôi 
nghĩ những thói hư tật xấu thì mau biết, dễ học lắm! 

Rồi bà Mai tiết lộ: 

- Mục đích tôi tới đây là vì nghe nói nơi nầy cũng 
lắm người có đời sống khốn khổ, ít ai biết đến hàng 
trăm con người... ngày ngày phải sống dưới những 
đoạn cống ngầm, chung với nước bẩn và chuột bọ. 
Tôi muốn coi coi thật không. 

Bà Tình ngẩn người: 

- Thật vậy sao? Chị cũng theo dõi mấy tin tức đớ? 

- Tin gì tôi cũng coi cho biết, tôi thấy trên Internet 
nói vê chuyện nầy vài lần. 

Rồi bà Mai kể cho bạn nghe: 

- Có một phóng viên đã viết về một cặp vợ 
chồng người Mỹ, họ di chuyển tới Las Vegas mong 
sẽ có đời sống khá hơn. Ban đầu họ cũng kiếm 
được những việc làm vớ vẩn, phải sống dưới gầm 
cầu thang sòng bạc, tiền thu nhập quá ít, không đú 
để thuê một căn phòng tử tế. Sau đó, họ gặp một 
người ăn mày, ông ta đã chỉ cho họ về nơi ông đang 
ở, trong một ống cống ngầm, và rủ họ về sống ở 
đấy. “Căn nhà” của họ sau đó có giường, đèn sáng 
và những cuốn sách cũ. Bà vợ cho nhà báo biết họ 
là dân California. Vì cuộc sống khó khăn, đã cùng 
nhau chuyển tới Las Vegas tìm việc, vì nghe nói ở 
đây dễ kiếm việc làm... “dù có phải chịu đựng cảnh 
u tối, nước bẩn và côn trùng, nhưng nghĩ lại vẫn 
còn ấm áp và yên tĩnh hơn trên phố, hơn nữa mọi 
người chung quanh đối tốt với nhau. Còn nơi đâu 
hơn đây trong lúc chúng tôi muốn ở lại Las Vegas, 
thành phố trong mơ ước của nhiều người”. 

Bà còn kể người ở bên cạnh bà là một cặp vợ 
chồng trẻ, cũng đã là cư dân tại ống cống trước bà. 
Anh chồng từng là nhân viên trong một khách sạn, 
nhưng đã bị mất việc vì dính dáng đến buôn bán 
đồ bất hợp pháp! Nhà của họ ở ngay dưới sòng bài 
Caesar, một khách sạn lón với 5.000 phòng sang 
trọng. Họ có khá đầy đủ tiện nghỉ: giường đôi, ghế, 
giá để giày dép, kệ thức ăn, và còn có cả bếp nấu 
cũng như vòi tắm hoa sen. Tất cả những thứ nầy, 
đều được anh chồng khuân về từ đống rác, thứ mọi 
người bỏ đi trên phố để về chế ra, chỉ khác là mọi 
thứ đều phải kê lên cao, cho nước dơ trôi qua phía 


dưới, vì nơi họ sống lúc nào cũng ẩm ướt! 

Có nhiều người vô gia cư sống dưới cống ngầm 
Las Vegas. Thường vào ban ngày, những người 
đơn lẻ hay cặp vợ chồng tại đây rất ít khi ra khỏi 
cống để tránh nắng nóng, để ánh mặt trời không 
soi rõ mặt mày của họ, có khi gặp người quen nhận 
diện! Khi nào mặt trời đi ngủ, màn đêm buông 
xuống, thì họ mới chui lên phố, để tìm trong các 
thùng rác bên cạnh quán ăn, hay trong những khu 
shopping những thứ gì có thể dùng được. 

Cũng có những người ngửa tay xin tiền du 
khách, họ được khách cho đa số là những tờ bạc 
một đồng, hay vài đồng “quater“. Hay trên đường 
đi, họ được vài người khách ăn bạc cho hậu hĩnh... 
mắt họ thường nhìn xuống đường, hy vọng tìm được 
những đồng tiền đánh rơi. Nếu có được ít nhiều, thì 
hôm đó sẽ mua được một bữa ăn tươm tất. 

Một số người còn hay ăn bận đàng hoàng, để 
tìm đến các Casino đứng nhìn khách chơi bài, sau 
đó xin bố thí từ những người may mắn được thắng 
bạc, rồi đi tìm kiếm tiền lẻ còn sót lại trong các 
máy kéo, hay sắp hàng để nhận những đĩa thức 
ăn miễn phí... mà các sòng bạc cung cấp để chiêu 
dụ khách cao niên. 

Những đoạn cống ngầm tối tăm cũng đã trở 
thành nơi giao lưu, trốn tránh rất tốt cho những kẻ 
buôn bán, nghiện hút ma túy, và dĩ nhiên các tay 
tội phạm bị truy nã cũng không bỏ qua bóng tối 
tuyệt vời ở nơi này. 

Hệ thống cống ngầm là dùng để thoát nước 
trong các thành phố, ai cũng biết điều đó, nhưng 
những người vô gia cư, không đủ khả năng để chỉ 
trả tiện ích cho cuộc đời mình... họ đã không ngần 
ngại chọn đường cống dài gần 600km của Las 
Vegas, được xây dựng từ năm 1977, để trở thành 
nơi định cư của mình! 

Tại tiểu bang Nevada, ngày mưa hàng năm 
không nhiều, nhưng mỗi lần có mưa thì mực nước 
cuồn cuộn tuôn chảy vào cống, rất dễ dâng ngập. 
Và những lần đó, trong nhiều năm qua, đã xảy ra 
các trận mưa lũ giết chết nhiều người, trong đó có 
vô số là người lương thiện, bần hàn đáng thương 
sống dưới gầm cống! 

Bà Tình chép miệng: 

- Không ngờ đàng sau mặt trái của Las vegas 
cũng khốn khổ quá nhỉ! Nếu bà không nhắc lại thì 
tôi đâu có để ý! 

- Bởi vậy khi tôi đọc các tin tức nầy, thấy thương 
cho những người có số phận nghèo khổ, dù mang 
danh là sống trên nước Mỹ giàu cói 

Bà Tình ôm đầu: 


VIÊN GIÁC | 61 


- Nơi đâu cũng có người nghèo. Nghe số phận 
họ thấy mình may mắn. 

- Thì đó, bởi vậy hôm nay tôi mới đưa theo mấy 
cái mền cũ, với lại một ít tiền lẻ để cho người ta. 

- Bà biết họ ở đâu mà chơ? 

- Biết chứ, thì theo tài liệu, rồi hỏi mấy người 
“homeless“ ngoài đường là biết ngay. 

- Bà hay. Rồi làm sao mà ôm cho nổi hết mấy 
cái mềên nầy? 

Bà Mai thành thạo: 

- Thì tui lấy cái valy lớn đổ đồ ra, nhét vào đó 
được hai cái mền, cuộn 1 cái cột gọn gàng phía 
trên kéo đi. 

Bà Tình hăng hái: 

- Thì tui cũng làm như bà, lấy valy của tui, bỏ vào 
đó hai cái mềm của bà, rồi tụi mình kéo đi cho họ. Tui 
cũng đổi tiền năm đồng để cho người ta một bữa ăn. 

Hai người đàn ông ngồi phía trước nghe mấy bà 
bàn bạc, ông chồng bà Tình quay xuống, giọng có 
vẻ mai mỉa: 

- Ừ, bà lấy hết tiền nhà cho làm phước đi, biết 
đâu nhờ phước của bà tui được thắng lớn! 

- Ông chơi thua biết bao nhiêu tiền tui không nói 
bao giờ, thì tui có cho người nghèo chút xíu cũng 
đáng là bao mà ông nói móc tuil 

Ông Khung thì căn dặn: 

- Bà coi chừng đi ló ngớ phát tiền, gặp tụi xấu nó 
giết mất xác đói 

Nghe chồng bà Mai dọa, bà Tình cũng sợ... 
nhưng bà im không nói gì, còn bà Mai thì đã biết 
tính ông chồng, hay bàn ngang, bàn xa. Bà nghĩ 
mấy ông thích chơi bài bạc như ông Tình, tính nết 
lúc nào cũng ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình! 
Nhưng mà sống chết có số. Bà không ngu để chun 
đầu vào cống, mà chỉ đứng bên ngoài thôi! 

Họ đến khách sạn lấy phòng. Lần nầy, hai bà 
ở chung với nhau, giao cho hai ông chồng chung 
căn phòng bên kia. Bà Mai thoải mái ngồi vào cái 
ghế bành êm ái trong phòng. Căn phòng quá đẹp 
và sang trọng. Bà nghĩ sau bao năm làm lụng, thì 
bây giờ mình có quyền hưởng. Bà chưa bao giờ 
được ở trong căn phòng sang trọng như thế nầy. 

Lúc trước đi với mấy người em, bà cũng từng 
vào khách sạn sang, nhưng chưa có cái “Suite” 
nào nó rộng và đẹp như ở đây. Nội mấy miếng 
kẹo Chocolate đang tan dần trong miệng, cũng đã 
thấy thơm ngon hơn ngoài tiệm nhiều. “Dầu sao 
cũng cám ơn ông Tình đã đánh bài nhiều... cho vợ 
chồng bà hưởng ké lây!“ 

Chưa bao giờ bà Tình có cơ hội ở chung với bà 
Mai lâu như lần nầy. Trên xe, hai bà nói chuyện rất 


hợp rơ nhau. Quen biết cả bao nhiêu năm, mà bây 
giờ mới khám phá ra điều nầy! Trước đây bà Mai 
cứ tưởng bà Tình là dân chơi thứ thiệt, đè đầu đè 
cổ chồng! Té ra nay nói chuyện mới biết ngược lại, 
bà Tình chỉ là rong rêu bám lấy ông chồng ham 
mê bài bạc! Kể ra cũng tội cho bài Cái câu “trông 
người mà bắt hình dong“ chắc không đúng rồi. 
Nhìn vậy mà không phải vậy! 

- Mai tụi mình bắt đầu công chuyện chung 
nghe bà. 


- Ù, cám ơn bà đã rủ tui làm những chuyện tốt. 

- Tui cũng xin lỗi bà. 

- Chuyện gì? 

- Không có gì cả, tại lúc trước tui nghĩ bà chỉ 
khoái ăn chơi, đánh bạc! 

- Đâu có sao, ai cũng nghĩ vậy hết! Tui còn vui 
khi họ nghĩ vậy đó bà. 

Bà Mai ngạc nhiên: 

- Tại sao? 

- Thì mọi chuyện đều sai hết chứ sao. 

Buổi sáng, đi ăn với chồng xong, hai bà về phòng 
mang giày bata, quần jean áo thun, áo khoác và 
cả cái mũ vải trên đầu cho khỏi nắng. Hai bà đều 
có mang theo ít tiền năm đồng. Họ dự định sẽ cho 
khi người ta xin tiền, và người nào nghèo cần mên 
thì cho mền... như là chia xẻ một ít trong nỗi khó 
khăn với người ta. 

- Nhiều người sống ở dưới cống còn gặp những 
nguy hiểm khác, như là bệnh dịch, muỗi, rắn hay 
nhện độc cắn, nhưng rồi họ vẫn chấp nhận tất cả, 
chỉ vì cần có một mái “nhà” che nắng mưa. Họ 


62 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 6 NĂM 2024 


chấp nhận cống ngầm là tổ ấm. 

- Tội nghiệp quá, nhiều khi tui thấy ở Mỹ, có mấy 
ông bà gốc Việt làm trong văn phòng “An Sinh Xã 
Hội”, một số không nhỏ cứ tưởng mình là vương 
là tướng, bố thí tiền của họ cho những ai đến xin 
trợ cấp, nhất là với người cùng xứ sở quê hương... 
cho nên họ làm người ta sợ hãi, thất vọng, bỏ đi 
nơi khác làm ăn. Mấy ông bà đó lẽ ra phải cám ơn 
người đến xin trợ cấp, vì nhờ vào những người nầy, 
họ và gia đình mới có cơm ăn cho đến ngày nay! 

- Ò tui cũng nghe ta thán đến tình trạng nầy lâu 
rồi... những người thật thà, lâm vào cảnh khổ thì bị 
bắt bẻ, còn những người lươn lẹo, đi bán vàng, giàu 
có... thì vẫn ăn trợ cấp ngon ơ, được lãnh check dài 
dài, bất công xã hội là chỗ đói 

- Chẳng biết hôm nay mình có gặp ai người Việt 
ở dưới cống ngầm không? 

- Dám lắm đó, ngày nay người Việt có mặt khắp 
năm châu bốn bể, hang cùng ngõ hẹp mà bài 

Không khó khăn lắm, họ đã bước chân đến 
trước con đường người ở dưới cống ngầm chui ra. 
Bà Tình nhớ lâu rồi, hình như bà cũng có đọc của 
Matthew, một biên tập viên tờ Las Vegas Life, là 
người đầu tiên phát giác ra cuộc sống dưới cống 
ngầm của Las Vegas, đã xuất bản một cuốn sách 
nhan đề “Vùng đất bí mật của Las Vegas”, cũng 
như nhà văn nầy viết trong cuốn “Dưới Đèn Neon: 
Sự Sống Chết Dưới Cống Ngầm Las Vegas” thu 
hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Ký 
giả Matthew cho biết “Ngay cả khi đã từng nghiên 
cứu về sự việc nầy trong 7 năm, tôi vẫn lo ngại khi 
bước chân xuống đó. Không thể biết được có gì 
nguy hiểm đang chờ đợi mình trong bóng tối”. 

Bà Tình cảm thấy lo ngại, giật áo bà Mai: 

- Tôi nghĩ mình nên ngồi đây chờ họ đi ra, tốt 
hơn là mình vào đó. 

Bà nhắc cho bà Mai về chuyện đó. Bà Mai cũng 
nghe nói ông ký giả nầy còn kêu gọi các tổ chức 
từ thiện giúp đố cho người sống dưới cống ngầm 
có được nhà để ở. Ngoài ra, Matthew còn hướng 
dẫn cho các nhân viên xã hội của thành phố, tới 
cống ngầm để nghiên cứu tình trạng hiện thực, và 
sau đó cung cấp các dịch vụ y tế cho những người 
quanh năm suốt tháng... phải chui rúc với cơ man 
môi trường ô nhiễm trong đó. 

- Hình như tôi nhớ mang máng là cũng có một 
số người, khi nghe đề nghị giúp đỡ, họ đã trả lời 
là không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Sống 
cuộc dưới cống ngầm dù tối tăm, thiếu thốn... 
nhưng họ không phải lo lắng đến tiền, có thể sống 
theo sở thích của mình, muốn ngồi đến trưa, hay 


ngủ đến tối, nằm ườn ra đó không làm gì cả... vẫn 
không sợ ảnh hưởng, làm phiền đến ai, điều đó 
khiến họ sợ khi nghe phải đối diện với cuộc sống 
bình thường bên trên. 

Bà Mai chấp nhận ngay: 

- OK, bà nói cũng phải. Mình ngồi đây ai ra vô, 
cần tiền hay cần gì là biết ngay. Cho dù họ nói 
cuộc sống dưới cống ngầm không làm phiền đến 
ai... nhưng họ cũng phải ăn và ở. Tui nghĩ có một 
số người sống bất cần đời, nhưng trong đó cũng 
còn nhiêu người muốn thoát ra tối tăm, nhưng 
chưa biết cách nào, phải không bà... 

Bà Mai vừa dứt câu, thì thấy một thanh niên 
tay ôm cây đàn thùng tiến tới. Anh ta đặt cái nón 
xuống trước mặt, rồi bắt đầu đàn những bản nhạc 
hay nổi tiếng một thời. 

Tiếng đàn của anh nghe điêu luyện, rung cảm. 
Đợi anh ta đàn xong, hai bà thăm hỏi, mới biết 
rằng anh ta từ Canada đến Mỹ tìm việc trong ban 
nhạc. Nhưng đã bị mất việc đã gân một năm nay. 
Anh ta không được ăn tiền gì hết vì không phải là 
công dân của nước Mỹ. Túng quá, theo lời chỉ dẫn 
anh ta xuống đây trú ngụ khoảng nửa năm nay, 
cũng đủ sống... Đôi khi bị bắt chẹt lấy hết tiền từ 
những “quân ăn cướp”! 

- Tôi không biết đi đâu đành phải ở lại đây, để 
lâu lâu bị chúng cướp một lần. 

Bà Mai cảm thấy tội nghiệp anh chàng nầy, tứ cố 
vô thân mà có tài. Bà bỏ vào cái nón cho anh hai 
chục bạc. Còn bà Tình thì cho năm đồng, nhưng 
bà nghĩ đến quán Nhạc Sống Đêm Xanh của bà 
bạn, họ đang cần nhạc sĩ chơi đàn thùng cho quán 
hàng đêm, số lương cũng không tệ. Bà hỏi: 

- Anh có muốn có chỗ làm việc đàng hoàng 
không? 

Anh ta hỏi: 

- Muốn chứ ạ? Ở đâu? 

- Không phải ở đây, mà cách đây năm tiếng lái xe. 

Ngay lập tức, anh ta cười, lắc đầu một cách 
chân thật: 

- Ưmmm... No, Cám ơn bà. 

Chia tay với anh nhạc sĩ, ngồi thêm ba tiếng 
đồng hồ, hai bà đã cho tất cả các thứ mang theo. 
Bà Mai và bà Tình tay không ra về, họ đã cho luôn 
hai cái valy vì người ta xin, cảm thấy vui vì làm 
được việc tốt, nhưng trong lòng vẫn thấy xốn sang 
sao đó. Hiểu được những người nghèo, đưa ra † 
vấn đề giúp đỡ... không phải là đơn giản như các 
bà tưởng! - 


Cát Đơn Sa (Diễm Châu) 


VIÊN GIÁC | 83 


NHỮNG CHUYỆN 
NGẮN & RẤT NGẮN 


— È 
L¬) 'Ñ 
L 


Steven N. 


HUYỂN DIỆU TRANG NGHIÊM 
Sư người Lạc Châu - Hà Nam, xuất thân từ một 

gia đình có truyền thống Nho học làm quan. Thuở 
nhỏ thông minh đĩnh ngộ và có chí xuất trần, vì thế 
năm mười ba tuổi đã xuất gia. Sư thọ học với nhiều 
danh tăng và nhận thấy Phật giáo Trung Nguyên 
quá nhiều dị biệt, thiếu chuẩn xác, các tông môn 
và trường phái tranh cãi bất tận. Vì vậy sư quyết 
chí đi Tây Trúc để tu học và sưu khảo những văn 
bản chánh. Trải qua muôn vàn gian nan để đến 
được đất Phật. Sư đã tu học với nhiều vị sư uyên 
bác, tiêu biểu như Giới Hiền. Sư nổi tiếng là người 
biện luận xuất sắc. Ngày về Sư mang theo một 
lượng kinh sách khổng lồ và từ đó dành toàn bộ 
thời gian còn lại để dịch thuật và biên soạn. Pháp 
tướng tông nhờ Sư mà hưng thạnh, khái niệm Tịnh 
Độ cũng bắt đầu từ Sư mà phổ biến khắp Trung 
Nguyên và sau đó lan tỏa ra Đại Việt, Triều Tiên, 
Nhật Bản... Sư đã viết tập Đại Đường Tây Vực ký, 
đây có thể xem như một công trình địa dư chí của 
vùng Trung Á và Ấn Độ của thế kỷ thứ bảy. Những 
tư liệu về địa lý, dân cư, văn hóa, tín ngưỡng trong 
sách ấy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Có 
thể nói Sư là một bậc kỳ tài hy hữu, năng lực, trí 
lực, pháp học, pháp hành đều vượt hơn người đời 
mà ngàn năm trước lẫn ngàn năm sau chưa có 
trường hợp thứ hai. Tôn túc trong đạo lẫn người đời 
kính ngưỡng tôn xưng Sư là Tam Tạng Pháp Sư. 

HUYỀN DIỆU CƠ DUYÊN THIỀN VIỆN DU 
TĂNG XUẤT VẠN LÝ TÂY THIÊN TẦM SƯ THÍNH 
PHÁP SƯU KHẢO VĂN BẢN CHÁNH 

TRANG NGHIÊM THÙ THẮNG PHẬT MÔN ĐẠI 


SƯ LÂM TỨ PHƯƠNG ĐÔNG ĐỘ GIÁO CHÚNG 
DỊCH KINH TRUYỀN BÁ THÁNH ĐIỂN NGÔN. 


GIAI 

Cứ mỗi tháng Tư về, người Giao Châu lại xôn 
xao với bao nhiêu sắc thái tâm ý trái ngược nhau. 
Kẻ thì tí tởn đại ngôn mừng chiến thắng này nọ. 
Người thì ôm hận khóc thầm, đừng nói chỉ chúng 
tại gia, ngay cả hàng Thích tử xuất trần tâm hình dị 
tục rồi vẫn còn hệ lụy theo. Ngày cuối tháng, một 
ông tướng đi viếng chùa vừa lễ Phật vừa dụng ý 
dò la. Y nói: 

- Nhờ chiến thắng này mà giải phóng được quốc 
gia, giải trừ chính quyền thân Tây phương, giải nạn 
phồn hoa giả tạo, giải quyết tư tưởng công nông, 
giải lao cho dân bớt khổ lụy... 

Ông tăng nghe xong cười mỉm: 

- Ông nói nghe cũng hay nhưng chưa đủ, để tôi 
bổ sung thêm nhé: chính phủ giải cứu đồng bào 
bị covid, ra ngoài giải độc nạn độc tài, giải mã sự 
nhũng nhiễu lạm quyền, giải vây tham nhũng bị lộ, 
giải hạn bị tố tham ô, giải đãi trong phận sự công 
việc, giải rút trong việc an dân, giải vong cúng tế 
đồng bóng... duy có giải oan cho quân dân thì 
chẳng chịu làm. 

Ông tướng biến sắc mặt, y không ngờ ông tăng 
lại can đảm đến như vậy. Y cười đểu, đe nẹt: 

- Ông thầy không lo tu hành lại lo giải thích 
chuyện chính trị, giang hồ xã hội đen dư sức thừa 
lực thích động thủ để giải trí lắm! 

Ông tăng không nao núng tí nào, cười ý nhị: 

- Chúng tôi tu hành nên không tham gia chính 
sự, chỉ vì ông tướng giải bày chuyện giải nghĩa nên 
chúng tôi mạn phép có đôi lời giải bót tam ác giải 
nghiệp đó mà. 


TÀ SƯ 

Năm xưa Thế Tôn huyền ký: “Đời mạt pháp, tà 
sư nhiều như cát sông Hằng”. Lời đã ứng nghiệm 
ở các xứ Hoa Châu, Giao Châu, Hàn Châu... Xứ 
Giao Châu có ông sư vừa kiêm ông Nghị và nhiều 
chức danh khác. Ông ấy lên nghị trường tuyên bố: 

- Triều đình cần xây dựng quân đội ta như quân 
đội cha con nhà Bắc Cao. 

Kế có một hồng sư khác, vốn trước đó tự nhận 
là cháu của ông trùm, ông ta cũng đăng đàn cạnh 
tranh với ông kia: 

- Ta đánh Hoa Châu là hỗn, Hoa Châu là anh, 
Hoa Châu có đánh ta thì cũng như anh dạy em. 
Dân chúng lẫn bậc thức giả bất bình lắm nhưng 
không làm gì được, họ chỉ có thể mỉa mai hoặc 


64 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


lên mạng phê phán chứ không thể nào đụng đến 
mấy hồng sư. Mấy ổng có bảo kê của triều đình. 
Mấy ổng còn bày vẽ chuyện trục vong, giải hạn, 
hầu đồng, mở ngải, trừ tà, phong thủy... để hốt 
bạc đám con nhang mê muội vừa đánh lạc hướng 
người sơ cơ. Dân mạng cười chê dữ lắm, thậm chí 
có người còn rủa sả không tiếc lời, không sợ khẩu 
nghiệp vì tức nước nên vỡ bờ. Trong vô số lời bình 
luận, người ta thấy có một câu rất chí lý mà cũng 
thú vị: 
- Tà sư được điều khiển từ xa. 


M0 

Hai bạn lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, 
chuyện trò tíu tít, xổ bầu tâm sự từ chuyện gia đình, 
tình cảm, công việc làm ăn cho đến chuyện dân 
tình quốc sự... Một người thắc mắc: 

- Nước mình giàu tài nguyên lắm: mỏ dầu, mỏ 
than, mỏ vàng, mỏ khoáng sản, mỏ đất hiếm... có 
sao vẫn cứ nghèo hoài, ì ạch cuối bảng xếp hạng? 

Người kia lấy tay vỗ vào má thằng bạn và cười 
sằng sặc: 

- Sao cậu ngây thơ thế? Mỏ than, mỏ dầu... số 
lượng ít, trữ lượng không lón, trong khi đó mỏ tham 
nhũng vô số và không đáy. Mỏ hút chích khắp mọi 
nơi. Mỏ ăn chơi phá táng đầy dẫy. Mỏ con ông 
cháu cha thì khắp thiên hạ. Khá sao nổi? Chưa 
sụm bà chè là may lắm rồi! 

Người kia đó người ra một lát, sau đó thì lầu bầu: 

- Thảo nào giờ xã hội nhiễu nhương, văn hóa 
xuống cấp. Đạo đức suy đồi. Đời thường hay trên 
mạng cũng quá trời những mỏ hỗn, mỏ nhiều 
chuyện, mỏ láo, mỏ ba hoa khoác lác, mỏ nổ, mỏ 
tào lao, mỏ cạp như hạm... 

Những người chung quanh nghe thấy vậy bèn 
góp ý: 

- Giữ mồm giữ miệng cẩn thận chứ không thì 
phù mỏ bởi bọn xã hội đen và những cái mỏ tuyên 
truyền. 


CHỈ 0Ó XỨ' TAO 

Đậu làm việc chung với nhóm bạn đa sắc tộc, 
có lần Đậu khoe: 

- Một trăm Mỹ kim đổi ra tiền xứ tao gần hai triệu 
ruốõi bạc. 

Đám bạn ngoác mồm ra cười sằng sặc: 

- Xạo sự quá mầy ơi! Cứ nổ sảng cho cối 

Đậu bực mình bèn mở Google chuyển đổi tiền 
cho tụi nó xem, xem xong chúng trố mắt tròn mồm 
cứ ngõ như chuyện chương trình “Believe or not” 
trên ti vi. Đậu thấy thế hả dạ lắm, bồi thêm cú nữa: 


- Chuyện đó chưa nhằm nhò gì, chuyện này còn 
ghê hơn nè: Xứ tao tiến sĩ cả làng, tiến sĩ cầu lông, 
tiến sĩ bóng bàn, tiến sĩ hành vi nịnh, tiến sĩ cải 
lương, tiến sĩ tấu hài, tiến sĩ chèo... ngay cả nhân 
viên văn thư cấp phường cũng tiến sĩ nốt! 

Lần này thì tụi bạn đa chúng tộc cười khi dễ: 

- Mầy tưởng tụi tao là con nít sao? Tiến sĩ đâu mà 
lắm thế? Nếu đúng như vậy thì chỉ xứ mầy mới cói 

Đậu làm tới: 

- Tụi bay sẽ còn ngạc nhiên nữa, lãnh đạo nước 
tao toàn thông minh đỉnh cao của loài người, nhà 
thơ thì tầm cỡ vũ trụ... Thật vậy, chỉ có xứ tao thôi! 

Đậu mần thơ con cóc rồi xài Google dịch cho 
tụi nó đọc: 

Thổ đu tiến sĩ cả làng 

Bán buôn luận án xênh xang sáng ngời 

Lãnh đạo trí tuệ đỉnh trời 

Thằng tây chú chệt cũng cười chịu thua. 


CỨ NHÌN KHĂ0 BIẾT 

Thằng Ivanov bản tánh hung bạo, hiếu sát lại 
mắc bệnh hoang tưởng. Nó muốn làm thế giới đại 
đồng nên không từ thú đoạn độc ác nào. Nó gây ra 
bao nhiêu thảm cảnh tan cửa nát nhà, giết người 
cướp của. Nó lại có cách tuyên truyền, tẩy não, 
nhồi sọ khiến bao nhiêu người mờ mịt, ngay cả 
những nạn nhân của nó cũng cứ nuôi ảo tưởng: 

- Thằng lIvanov tốt lắm, sai chỉ là tiểu tiết còn đại 
cục là đúng! 

Quanh năm suốt tháng, lvanov và cái đám bị 
bùa mê thuốc lú ấy ngoác mồm chửi thằng Sam: 

- Thằng giãy chết, đồ bóc lột, kẻ hút máu... 

Chửi thì chửi vậy chứ thằng nào cũng tìm mọi 
cách để đưa con cháu gia đình mình sang đất 
thằng Sam. Nhiều người ngớ ra không hiểu, thiên 
hạ có đứa cứ cười ruồi, nói bâng quơ: 

- Chửi thằng Sam cũng là việc kiếm sống nhưng 
sống với thằng Sam mới là mục đích tối hậu. 

Nghe thế dân ở đời lẫn dân trên mạng ngớ ra. Ai 
đó còn nói thêm rằng: 

Tốt xấu thế nào cứ nhìn thì khắc biết! Xưa nay 
thiên hạ chạy qua đất thằng Sam chứ có ma nào 
muốn đến với thằng lvanovl 

XẤU XA CHE ĐẬY BƯNG BÍT NHƯNG MỒM 
MÉP KHOÁC LÁC HUÊNH HOANG LẠI HIẾU 
SÁT TÀN HẠI GHÊ GỚM LẮM 

TỐT LÀNH KHOE MẼ KHUẾCH TRƯƠNG VÌ 
TÂM TRÍ THẬT LƯC THỨC DỤNG NÊN QUÂN 
BÌNH XÂY DƯNG ĐẸP ĐẼ THAY. 


Steven N - Georgia, 0523 


VIÊN GIÁC | 65 


Lương Nguyên Hiền 
Tới Nhật Bản 


để xin chiếc lá vàng 


Chiếc Airbus A380 của hãng hàng không 
Emirates từ từ đáp nhẹ nhàng xuống phi trường 
quốc tế Tokyo Narita. Airbus A380 là loại máy bay 
khổng lồ, có thể chứa trên 500 hành khách, chỗ 
ngồi rộng rãi, thoải mái và bay rất êm. Nhờ vậy mặc 
dù ngồi suốt trên 9 tiếng đồng hồ, tôi vẫn không 
cảm thấy mệt mỏi. Tôi đưa mắt hé nhìn qua khung 
cửa sổ phi cơ, một buổi chiều se lạnh, mưa vẫn 
bay lất phất trên phi đạo và trời đã bắt đầu dần tối, 
ánh đèn điện nhạt nhòa lung linh phản chiếu trên 
những vũng nước. Hôm nay đầu tháng 10, chớm 
thu, tôi đã chọn mùa thu để tới đây, để mong được 
nhìn thấy màu vàng của lá, màu đỏ rực của cây 
ngô đồng, theo tôi được biết mùa thu ở đây rất đẹp. 

Tôi thấy mình bắt đầu bồn chồn có lẽ tôi đã chờ 
giây phút này từ lâu rồi, giây phút được đặt chân 
lên Nhật Bản, xứ phù tang nơi mặt trời mọc. Năm 
2019, tôi đã dự định qua đây, cũng vào thời điểm 
này, đầu tháng 10, hành trang đã sửa soạn xong, 
tiền đã trả, chỉ còn chờ ngày xách vali lên đường. 
Fồi thì cơn đại dịch Covid-19 bỗng dưng kéo tới 


tị 
V 
ouösIf (Ảnh tá 


— 


làm hỏng mọi toan tính và sau đó phải chờ mấy 
năm sau, cho đến một ngày con Virus Corona tạm 
thời bị đánh gục. 

Anh Simon, người Đức còn trẻ khoảng 30 tuổi, 
đứng chờ chúng tôi ở phi trường. Anh sẽ hướng 
dẫn phái đoàn cả thảy gồm 38 người đi Tour trong 
thời gian 9 ngày. Anh tự giới thiệu anh hiện sống 
ở Đức, mỗi năm qua Nhật Bản độ 7 đến 8 tháng 
để hướng dẫn du khách đi tham quan đất nước 
này. Có một lần anh tâm sự, anh có thú đam mê 
duy nhất là mê Nhật Bản. Hồi còn ở Đại học anh 
chuyên về Nhật Bản Học (Japanology), ra trường 
anh qua sống mấy năm trời ở Tokyo, sau này vì 
Covid anh phải trở về Đức. Anh nói thông thạo 
tiếng Nhật, nhưng đọc và viết anh thú nhận còn có 
vấn đề vì quá khó. Mộng ước của anh là lấy một 
cô vợ người Nhật và được sống trên đất nước này. 
Tôi mỉm cười trả lời người Việt chúng tôi cũng cùng 
quan niệm với anh thích lấy vợ Nhật, còn ăn cơm 
Tàu, ở nhà Tây thì hình như tôi chưa được nghe 
anh nhắc tới. 

Chúng tôi được chở tới một Hotel ở trung tâm 
Tokyo để ngủ lại một đêm trước khi bước vào cuộc 
hành trình đi thăm đất nước xứ mặt trời mọc. Tokyo 
là một thành phố thuộc loại mắc mỏ nhất thế giới, 
tuy thế phòng tôi ở mặc dù không rộng lắm theo 
tiêu chuẩn châu Âu, nhưng sạch sẽ và gọn gàng, 
có đầy đủ mọi tiện nghi. Sau khi ăn tối, trời đã về 
khuya, tôi làm một giấc ngủ vùi cho đến sáng. 

Phải nói là Nhật Bản không phải đất nước 


66 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


quá xa lạ gì đối với tôi. Ngay khi còn ở Việt Nam, 
khoảng vào thập niên 60 tôi rất mê xem phim Nhật 
mà chỉ thích đi xem loại phim “Hiệp sĩ mù nghe gió 
kiếm“ (Blind Swordman). Phim kể về một nhân vật 
đặc biệt Zatoichi sống vào thời đại Edo.Vì bị mù, 
nên anh phải sống độ nhật bằng nghề tẩm quất 
nhưng lại rất thiện nghệ về kiếm pháp. Zatoichi chỉ 
cần nghe gió kiếm mà đoán được đường kiếm của 
địch thủ để phản công lại. Với võ nghệ cao cường, 
Zatoichi mang kiếm đi làm chuyện “thế thiên hành 
đạo“ để trừ gian diệt ác, một thứ Lệnh Hồ Xung 
trong truyện kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của 
Kim Dung. Tuy mù, nhưng Zatoichi không bao giờ 
thua dù phải đấu với các cao thủ Samurai. Kiếm 
pháp của Zatoichi đạt đến tuyệt đỉnh, không múa 
may nhiều như Trung Quốc, chỉ một nhát ngọt sớt 
từ trên xuống dưới như sét đánh, rồi là xong. 

Đến khi lớn lên, có một chút hiểu biết về văn 
chương chữ nghĩa, tôi lại tò mò tìm hiểu về thơ văn 
của Nhật. Trong đó có Haiku là một thể thơ đặc 
biệt, thường ngắn gọn, cô động nhưng đầy tinh tế 
và tạo nhiều cảm xúc. Người đọc thơ Haiku phải giữ 
tâm thật tĩnh lặng để hiểu được từng chữ và nhận 
diện được từng câu những gì nhà thơ muốn gởi 
gắm. Tôi nhớ một bài thơ Haiku của thi sĩ Matsuo 
Basho (1644-1694). Basho là một nhà thơ thành 
danh mà cũng là một thiền sư đắc đạo. Trong một 
đêm trăng mùa hạ, thi sĩ Basho nghe được tiếng 
dội của bàn tay vỗ mà giác ngộ [1]: 

Tôi vỗ bàn tay 
dưới trăng mùa hạ 
tiếng dội về ban mai 

Có phải tiếng vỗ tay trong đêm của thiền sư 
Basho cũng như tiếng hú trên đỉnh Cô Phong của 
thiền sư Không Lộ đời Lý [2] như từ ngàn xưa dội 
về làm cho tâm thức ta chợt bừng tỉnh. 


Đèn Nikko Toshogqu (Ảnh tác giả) 


Nikko Toshogu ngôi đền tráng lệ: 

Ngày thứ hai ở Nhật Bản, chúng tôi được chở 
đi thăm ngôi đền cổ tráng lệ Nikko Toshogu thuộc 
tỉnh Tochigi cách Tokyo khoảng 150 km. Nikko là 
quần thể rộng lón gồm đền và chùa. Người Nhật 
phân biệt rất rõ giữa chùa và đèn, đền là nơi để thờ 
những vị thần linh thuộc Thần đạo và chùa đề thò 
Phật thuộc Phật giáo. Ngoài ngôi đền chính Nikko 
Toshogu còn có đền Futarasan-jinja và ngôi 
chùa Rinnoji. Đền Futarasan-jinja và chùa Rinnoji 
được nhà sư Shodo Shonin xây vào thế kỷ thứ 8. 
Đền Futarasan-jinja thờ ba vị thân của những ngọn 
núi chung quanh. 

Đền Nikko Toshogu được UNESCO công nhận 
là di sản thế giói vào năm 1999. Với lối kiến trúc 
thật tráng lệ, đầy mỹ thuật, chạm khắc rất tỉ mi, 
sắc sảo và nhiều nơi được mạ vàng làm cho ngôi 
đền trở nên rực rõ nhưng vẫn thể hiện một cảm 
giác nào đó rất thiêng liêng. Đàn chôn cất và thờ 
vị Shogun (Tướng quân) Tokugawa leyasu (1543- 
1616). Tokugawa leyasu là một nhân vật đặc biệt 
và nổi tiếng của lịch sử Nhật Bản, đã có công 
thống nhất đất nước sau mấy trăm năm chia rẽ. 
Đèn Nikko Toshogu khởi công vào năm 1617, sau 
khi Tokugawa leyasu mất 1 năm, kéo dài 20 năm 
xây dựng và cần đến 127.000 người thợ thủ công. 

Sau khi Tokugawa leyasu mất, người Nhật đã 
dựng đền và thờ ông như là một vị thần. Ông là vị 
Shogun đầu tiên của thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa 
(1600 — 1868), người đã mở đầu cho kỷ nguyên hòa 
bình thịnh vượng lâu dài nhất của Nhật Bản kéo 
dài gân đến 300 năm. Chế độ Mạc Phủ (Bakufu) 
bắt đầu từ năm 1192 chấm dứt năm 1868, các 
Shogun thay nhau nắm quyền hành, nước Nhật bị 
chia năm sẻ bảy và Thiên hoàng chỉ làm bù nhìn 
giống như thời vua Lê chúa Trịnh ở Việt Nam. Từ 
năm 1600 Tokugawa leyasu thống nhất đất nước, 
lập nên thời kỳ Mạc Phú Tokugawa đóng đô ở 
Edo nên còn gọi thời kỳ Edo cho đến năm 1868. 
Sau đó chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ, Minh Trị Thiên 
hoàng (Meiji-tennö, 1852-1912) lấy lại quyền bính về 
tay mình. Nếu ai coi phim “Last Samurai“ (2003) do 
hai tài tử gạo cội Mỹ và Nhật là Tom Cruise và Ken 
Watanabe đóng, sẽ thấy những ngày cuối cùng 
của những tay kiếm oai hùng Samurai coi cái chết 
nhẹ tựa lông hồng vào thời kỳ Edo bị cáo chung. 

Nằm gần cửa chính của đền còn có một bảo 
tháp cao 5 tầng. Năm tầng biểu tượng cho triết lý 
Ngũ Đại của Nhật Bản. Ngũ Đại khác với Tứ Đại 
của đạo Phật là thêm yếu tố thứ năm Không (Vôi. 
Không là cái gì mà ta không thấy được và biểu 


VIÊN GIÁC | 67 


tượng cho trí tuệ, tình thương. Người Nhật tin rằng 
khởi nguồn của vũ trụ và sự hình thành con người 
là do năm yếu tố: Đất, Nước, Lửa, Gió và Không. 

Ở đền Nikko Toshogu có đầy dẫy những tác 
phẩm điêu khắc rất đẹp do những bực thầy thời đó 
tạo nên. Một trong những tác phẩm gây ấn tượng 
nhất là ba chú khi, một biểu tượng văn hóa nổi 
tiếng của Nhật Bản. Hình ảnh ba chú khi bịt tai, bịt 
miệng và bịt mắt, nói lên một triết lý sống cao đẹp 
được cho là bắt nguồn từ đạo Phật: 

-Bịt tai: Không nghe điều ác để ngăn chặn 
những lời nói xấu xa. 

-Bịt miệng: Không nói điều ác để ngăn chặn 
những ý nghĩ xấu xa. 

-Bịt mắt: Không nhìn thấy điều ác để ngăn chặn 
những hành động xấu xa. 


Meiji Jingu ngôi đền rất thiêng: 
Đến Tokyo mà không tới chiêm nguõng ngôi 
đền thiêng liêng Meiji Jingu là một điều thiếu sót. 


Đèn Meiji Jingu (Ảnh tác giả) 

Đền được xây năm 1920 để tưởng nhớ và thờ 
cúng Minh Trị Thiên hoàng và Hoàng hậu Shoken 
(Chiêu Hiến Hoàng hậu). Ngôi đền nằm giữa Tokyo 
trong một khu rừng xanh tươi, được xây dựng theo 
phong cách truyền thống của đền thờ Thần đạo 
với lối kiến trúc mang màu sắc giản dị, trang trí 
thanh nhã, hài hòa với thiên nhiên, không khí trang 
nghiêm. Đền Meiji Jingu rất thiêng liêng mỗi năm 
có khoảng 3 triệu du khách tới lễ bái, xin lộc nhất 
là vào những ngày đầu năm. Nhiều đám cưới cũng 
được tổ chức tại đây theo phong cách truyền thống 
để cầu xin được sống bên nhau đến «răng long 
đầu bạc” cho «trọn nghĩa phu thê”. Trong Đệ Nhị 
Thế Chiến ngôi đần Thần đạo Meiji Jingu cùng 
chung số phận của thú đô Tokyo bị chiến tranh tàn 
phá. Nhưng ngay sau đó đã được phục dựng lại 
nguyên như cũ. 

Không thể không nhắc một chút về vị Thiên 


hoàng thứ 122 nổi danh này. Minh Trị Thiên hoàng 
trị vì từ năm 1868 cho đến lúc mất là năm 1912. 
Ông đã có công canh tân Nhật Bản, đưa một đất 
nước từ nông nghiệp lạc hậu thành một quốc gia 
hiện đại và cường thịnh. Ông thẳng tay dẹp chế độ 
Mạc Phủ Tokugawa, bỏ bế môn tỏa cảng mở cửa 
thông thương với ngoại quốc, cử du học sinh sang 
các nước tân tiến như Anh, Mỹ, Đức,... để học hỏi về 
kỹ thuật, cử phái bộ qua châu Âu để tham khảo hiến 
pháp và luật pháp những nước này. Năm 1889 ông 
ban bố hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản dựa theo 
hiến pháp của Đức. Nhờ sự duy tân và tinh thần tự 
cường, Nhật Bản xé bỏ được những hiệp ước bất 
bình đẳng đã từng bị bắt buộc phải ký với Mỹ và 
châu Âu vào thời Mạc Phủ và thoát khỏi nguy cơ 
bị nô lệ ở thời điểm mà chủ nghĩa thực dân ở các 
nước phương Tây đang bành trướng mạnh mẽ. 
Trong khi đó vì chính sách ngoại giao sai lầm, rất 
nhiều quốc gia khác chung quanh đã bị ngoại xâm 
đô hộ. Để đánh dấu một kỷ nguyên duy tân mới, còn 
được gọi là Minh Trị Duy Tân, Minh Trị Thiên hoàng 
cho đổi tên Edo thành ra Tokyo (Đông kinh) và dời 
đô từ Kyoto về Tokyo. Trước năm 1868, Nhật Hoàng 
đóng đô ở Kyoto và Mạc Phủ trị vì ở Edo. 

Để củng cố địa vị Thiên Hoàng của mình, một 
mặt ông dẹp chế độ Mạc Phủ, bỏ các phiên bang, 
tập trung quyền hành và một mặt khác đề cao dân 
tộc bằng cách đưa Thần đạo (Shinto) thành quốc 
giáo, tách rời Phật giáo ra khỏi Thần đạo. Thần 
đạo là tôn giáo đa thần có truyền thống hàng ngàn 
năm của người Nhật và có đến 8 triệu vị thần. Thần 
đạo tin vào sự hiện diện của các vị thần trong thiên 
nhiên như mặt trời, mặt trăng, cây cỏ, núi rừng và 
trong con người, trong cuộc sống. Trên tất cả các 
vị thân, Thiên hoàng được Thần đạo coi là vị thần 
cao nhất. Phật giáo du nhập vào Nhật Bản qua 
ngõ Trung Hoa và Đại Hàn vào khoảng thế kỷ thứ 
6. Phật giáo và Thần đạo có những điểm tương 
đồng, như cả hai cùng đề cao sự hòa hợp với thiên 
nhiên, tôn trọng con người và nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng về sống đạo đức, hướng tới sự trong 
sáng và tránh làm điều ác. Chính vì thế hai tôn 
giáo này đã nhanh chóng hòa nhập vào nhau, tạo 
nên một bản sắc tôn giáo đặc biệt của đất nước 
này. Ngày nay phần đông người Nhật đều thực 
hành hai tôn giáo đó. 


68 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Asakusa Kannon ngôi chùa thử Phật 
Quan Ẩm: 


Chùa Asakusa Kannon (Ảnh tác giả) 

Ngày thứ tư mới 7 giờ sáng, xe bus đến đón 
chúng tôi chở đến chùa Asakusa Kannon. Chùa 
Asakusa Kannon được xây dựng từ thế kỷ thứ 7, 
muốn vào chùa phải qua con đường Nakamise, 
con đường chính của Asakusa, dài 250 m với 90 
hàng quán nối tiếp nhau hai bên đường, lúc nào 
cũng nhộn nhịp, tấp nập du khách tới ăn uống và 
mua bán. 

Chùa Asakusa Kannon linh thiêng, nổi tiếng 
và lâu đời nhất ỏ Tokyo thờ Phật Quan Âm 
(Kannon), một vị Bồ Tát “nhìn thấy“ được nỗi đau 
khổ của chúng sinh và sắn sàng ra tay cúu vói. 
Tương truyền rằng vào năm 628 trên sông Sumida 
có hai anh em đánh cá lưới được một bức tượng. 
Mặc dù hai anh em đã thả bức tượng trôi sông 
nhiều lần nhưng bức tượng vẫn cứ quay trở lại và 
mắc vào lưới. Mọi người thấy vậy cho là bức tượng 
thiêng liêng nên mang về xây chùa thờ cúng. Bức 
tượng Phật Quan Âm cho đến nay vân được thờ ỏ 
chánh điện để dân chúng tói chiêm bái. 

Ở Asakusa Kannon cũng như ỏ phần lón các 
chùa Nhật khác lúc nào cũng đông vui không quá 
trang nghiêm như ở các đền Thần Đạo. Khách 
thập phương đổ về tấp nập, nam thanh cũng nhiều 
mà nữ tú cũng không ít. Phần đông các cô các 
cậu đều xúng xính trong chiếc áo Kimono, lẹp kẹp 
đi đôi guốc mộc Hiyori geta, cười cười nói nói vui 
như tết. Tôi ngỡ ngàng tưởng hôm nay là ngày hội 
của Nhật, nhưng anh Simon đứng bên cạnh đã 
sốt sắng rỉ tai cho biết phần đông là du khách, họ 
mướn áo Kimono ở một tiệm cho thuê gần đó. Đây 
cũng một trải nghiệm khó quên dành cho du khách 
khi đến Nhật Bản. 


Mây mở trên Phú Sĩ: 

Đi xe bus một đoạn dài hon 250 km, chúng 
tôi tói một Hotel nằm gần bờ hồ trong khu vực 
vườn quốc gia Fuji-Hakone-lzu, phía nam của thủ 
đô Tokyo. Vườn quốc gia này bao gồm núi Phú Sĩ, 
Ngũ Hồ, Hakon, bán đảo lzu,... và có trên 1000 
hòn núi lửa cộng vô số suối nước nóng. Tối đến 
chúng tôi được thưởng thức tắm Onsen (Ôn tuyền). 
Một nét đẹp văn hóa từ lâu đời của người Nhật là 
ngâm mình trong nước khoáng nóng thiên nhiên 
được đưa thẳng từ suối vào Hotel. Đây là một trải 
nghiệm hiếm có, bởi vì nếu tắm bằng nước đun 
nóng không tới từ thiên nhiên thì không gọi là tắm 
Onsen mà là tắm Sento. 

Hôm nay chúng tôi không phải khởi hành sớm 
như thường lệ, anh Simon muốn cho mọi người 
có nhiều thì giờ hơn để đi ra hồ ngắm núi Phú 
Sĩ. Sáng sớm núi Phú Sĩ còn nằm khuất sau làn 
sương mờ đang bốc lên từ hồ, mặt nước trong xanh 
lung linh in hình ngọn núi. Núi Phú Sĩ cao nhất 
nước (cao 3.776 mét) có hình dạng hoàn hảo, trên 
chóp là hình nón và chung quanh là tuyết trắng 
xóa quanh năm. Người ta thường ví von “núi Phú 
Sĩ như một cô gái Nhật e thẹn”. Màu sắc của núi 
cũng thay đổi theo thời gian, màu xanh tươi của 
xuân đến, màu đỏ rực của thu sang. Núi Phú Sĩ 
không chỉ đẹp khi đứng một mình mà còn với 
cảnh trí chung quanh, với hồ, với nước, với bóng 
núi phản chiếu trên hồ phẳng lặng xanh màu ngọc 
bích, với đền chùa tô thắm tạo nên một nét tuyệt 
vời khó tả. Đối với người Nhật núi Phú Sĩ không chỉ 
là ngọn núi đẹp mà là một nơi rất linh thiêng. Nơi 
trú ngụ của muôn vàn vị thần thiêng liêng của họ. 

Đứng trên bờ hồ, ngắm ngọn núi phủ tuyết trắng 
sau đám mây mờ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nao 
nao như thế, một cái gì đó mênh mông dâng lên 
trong lòng, rồi theo mây trời lang thang không biết 
về đâu. Tôi nhớ đến câu thơ của thi sĩ Saigyo (1118- 
1190) nghìn năm trước đã tả Phú Sĩ trong mây mờ, 
gió cuốn bằng điệu thơ waka [3]: 

Gió cuốn lên 

Mây mò trên Phú Sĩ 

Bay mất về xa xăm 

Ai biết về đâu nhỉ 

Cùng cối lòng tôi lang thang. 

Mà hình như mỗi nhà thơ của xứ hoa anh đào 
không ít thì nhiều đều viết về ngọn núi này. Núi 
Phú Sĩ là niềm tự hào của họ đã đành nhưng trên 
hết là cái gì đó đã ăn sâu, gắn liền vào tâm khảm 
của họ. Thi sĩ Matsuo Basho đã nói lên được cái 
tâm trạng ấy qua bài thơ viết bằng thể Haiku: 


VIÊN GIÁC | 69 


Sương mù bao phủ 

Fuji chìm khuất rồi 

núi hiện hình trong tôi. 

(Đoàn Lê Giang dịch thơ) 

Và dù cho ngọn núi có chìm khuất sau sương 
mù đi nữa, nhà thơ Basho vẫn nhìn thấy ngọn núi 
linh thiêng đó đang hiện diện trong lòng mình. 


Có một loài khỉ thích tắm nước nóng: 

Hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường đi 
thêm 320 km để tới công viên khi Jigokudani 
(Jigokudani Monkey Park) nằm ở tỉnh Nagano. 
Nagano đúng là nơi “khi ho cò gáy”, nơi được 
mệnh danh là “nóc nhà của Nhật Bản” với những 
dãy núi cao ngất, lạnh lẽo, phủ tuyết trắng xóa gần 
quanh năm và nơi đây vào năm 1998 đã được tổ 
chức Thế vận hội Olympic mùa đông XVIII. 

Công viên khi Jigokudani như tên gọi của nó, 
dJigokudani có nghĩa “thung lũng địa ngục” bởi nó 
nằm khuất trong một khe núi được bao quanh 
bằng vách đá dựng đứng, có những dòng suối 
nước nóng liên tục trào lên từ những núi lửa đã tắt 
và hơi nóng của nước bay lên mịt mù. Nơi đây địa 
bàn sinh sống của hơn 150 con khỉ tuyết (Macaca 
fuscata) hay còn gọi khỉ Nhật Bản. Khi tuyết mặt 
đỏ, có đuôi ngắn và bộ lông màu xám nâu, rất dày 
để chống lại khí hậu khắc nghiệt ở nơi đây. Loài khỉ 
vốn trời cho tính hay sợ nước, nhưng với khỉ tuyết 
lại là khác. Chúng thích nằm ngâm mình trong 
suối nước nóng. Ngâm mình trong nước nóng 
không phải chỉ là một hành động để sinh tồn vào 
những tháng mùa đông giá buốt có khi xuống dưới 
-20° C mà còn là hình thức để thư giãn. Dù du 
khách tới đây nườm nượp phá tan đi sự yên tĩnh 
của núi rừng, khỉ tuyết vẫn điềm nhiên không thèm 
để ý đến đám người đông đảo ồn ào náo nhiệt bu 
quanh. Sự bình thản của đám khỉ được cho là nhờ 
thư giãn trong khi tắm Onsen và thói quen đó là đi 
từ những nông dân Nhật ở Nagano thích ngâm 
mình trong nước nóng, đám khỉ nhìn thấy và bắt 
chước. 

Anh Simon cũng kể thêm cách đây một năm 
trong thời Covid, đã xẩy ra một cuộc chiến vô tiền 
khoáng hậu để giành ngôi “bá chủ” của đám khi 
tuyết ở đây. Con khi đầu đàn vì già nên bị thua 
đành bỏ ra đi không quên mang theo tất cả bầu 
đoàn thê tử. Công viên trở nên trống vắng, làm 
nhân viên trông coi mất ăn mất ngủ mấy tháng trời. 
Nhưng rất may một thời gian sau lũ khỉ dần dần 
kéo nhau trở về. Có lẽ ở công viên .Jigokudani đám 
khi vẫn thấy thoải mái hơn nơi khác vì có chỗ ngâm 


nước nóng sạch sẽ và được lo ăn uống đầy đủ. 


Nara thành phố rất cổ: 

Ngày thứ bảy, chúng tôi trực chỉ hướng Kyoto, 
đây là quãng đường còn lại khá dài, trên 350 km. 
Trước khi tới Kyoto, chúng tôi ghé qua thành phố 
cổ Nara, cách Kyoto khoảng 40 km. 

Từ năm 710 đến năm 784 Nara là cố đô của 
Nhật Bản dưới tên Heijo-Kyo. Kinh thành Nara là 
một Trường An thu nhỏ, được kiến trúc mô phỏng 
theo kinh đô của Trung Quốc đời Đường. Cung 
điện Heijo là trung tâm chính trị và cũng là dinh 
thự của hoàng gia Nhật có tường thành vuông vức 
bao bọc chung quanh. Mặc dù với thời gian các 
kiến trúc ở Nara phần đông đã bị đổ nát nhưng 
vào những năm gần đây đã được tái tạo lại như 
nguyên bản. 

Dưới thời kỳ Nara, được các vua Nhật giúp đỡ 
và khuyến khích nên đạo Phật đã phát triển rất 
mạnh, chùa 
chiền được xây 
dựng khắp nơi. 
Những ngôi 
chùa to lớn 
được xây vào 
thời kỳ này và 
một số chùa 
vẫn còn tồn tại 
cho đến ngày 
hôm nay như 
chùa  Todaiji. 
Todaiji (Đông 
Đại tụ) là một ngôi chùa bằng gö lón nhất thế giói 
được xây dựng vào thế kỷ thú 8 và được UNESCO 
công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1998. Trong 
chùa có một tượng Đại Phật (Daibutsu), tượng 
Phật bằng đồng đen cũng lón nhất thế giới, được 
đúc vào năm 751, cao 16,2 m, nặng 500 tấn. Đây 
là tượng Phật Đại Nhật Như Lai, không chỉ mang ý 
nghĩa về tôn giáo mà còn biểu tượng cho hòa bình 
và thịnh vượng của Nhật Bản. 


— -—=— L— 


đồng đen lón nhất thế giói 
(Ảnh tác giả) 


Kyoto cố đô ngàn năm: 

Kyoto là thành phố lớn thứ 9 ở Nhật Bản với 
1,46 triệu dân (2020/Statista) nhưng nếu đứng bên 
cạnh Tokyo với 9,7 triệu dân (2020/Statista), thì 
Kyoto vẫn là thành phố “bé con“. Tuy “bé“ nhưng 
lại lắm chùa nhiều đền (14 đền và chùa) dư thắng 
cảnh để du khách tới tham quan. Kyoto thành phố 
gắn liền với lịch sử ngàn năm của Nhật Bản. Nơi 
đây các Nhật hoàng đã đóng đô trên 1000 năm 


70 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


Tuợng Đại Phật (Daibutsu) bằng 


cho đến năm 1868 thì mới dời đô về Edo (Tokyo). 
Thời kỳ này cũng là thời cực thịnh của Phật giáo. 


Chùa vàng Kinkakuji (Ảnh tác giả) 

Chúng tôi được dẫn đi xem chùa vàng Kinkakuji 
(Kim Các Tụ), ngôi chùa dát vàng lớn nhất ở Nhật 
Bản. Chùa cao 3 tầng nằm phía bắc của Kyoto. 
Được xây dựng vào thế kỷ 14, Kinkakuji là một sự 
kết hợp đặc biệt giữa thiên nhiên, kiến trúc truyền 
thống và nghệ thuật dát vàng. Tất cả tạo nên vẻ 
đẹp tĩnh lặng, trang nghiêm của môt ngôi thiền tự 
lâu đời. Nằm ngay bên cạnh hồ, chùa in bóng trên 
mặt nước trong vắt pha màu xanh của cỏ cây và 
được tô đậm thêm màu vàng rực rõ. Một bức tranh 
thủy mặc tuyệt vời đầy vẻ lãng mạng. 


Của thành Nịjo (Ảnh tác gi4) 

Không xa chùa vàng là thành Nlijo. Thành Nijo 
được xây dựng vào thế kỷ 17, sau khi Shogun 
'Tokugawa leyasu thống nhất đất nước và lập nên 
triều đại Mạc Phủ Tokugawa. Thành Nijo được 
xây dựng như một biểu tượng quyền lực của các 
Shogun đối với các Nhật hoàng đang yếu thế. Với 
cổng gỗ rộng lớn được chạm trổ tỉ mỉ và năm tòa 
nhà bề thế uy nghi, được bao bọc chung quanh bởi 
hào nước với bờ tường cao vút. Trong thành có một 
khu vườn rất đẹp gồm đủ cả hồ nước, những tảng 
đá †o nhỏ chồng chất với hàng trăm cây xanh tươi. 


Vưởn thiền với ẩn dụ: 

Vườn thiền tại chùa Ryoanji là nơi du khách cần 
phải ghé qua khi tới Kyoto. Khu vườn nổi tiếng do 
vị thiền sư Tokuho Zenketsu xây năm 1500 để cho 
các môn sinh tu tập thiên định. Vườn dài 25 m rộng 
10 m trải cát trắng và có 15 tảng đá to nhỏ khác 


nhau. Đây là biểu tượng sự tinh tế và thanh nhã 
của nền văn hóa Nhật Bản. Vườn thiền được coi 
là một vũ trụ thu nhỏ bao gồm đá và cát. Đá tượng 
trưng sự vững bền, lâu dài, trạng thái của Tĩnh còn 
cát tượng trưng sự thay đổi, biến chuyển, trạng thái 
của Động. Thiết kế trong vườn nói nên sự hài hòa, 
cân bằng giữa vĩnh cửu và phù du, giữa tĩnh lặng 
và biến động. Một điểm đặc biệt nữa trong vườn 
thiền không bao giờ trồng hoa, bởi vì hoa có màu 
sắc rực rỡ dễ mang lại sự phân tâm và đưa đến 
sự không tập trung trong lúc ngắm vườn cũng như 
trong lúc thiền định. 

Vườn thiền của Nhật Bản không giống vườn 
của các nước khác là ở đặc tính ẩn dụ. 15 tảng 
đá trong vườn được sắp đặt một cách tinh vi, khéo 
léo dù người xem đứng bất cứ ở vị trí nào cũng có 
một tảng đá bị che khuất khỏi tầm mắt. Theo quan 
niệm Á đông, 15 là con số hoàn hảo, mà con người 
thì vốn “nhân vô thập toàn” nên không thể nhìn 
thấy hết được các tảng đá. Một bài học rất thâm 
sâu của các thiền sư Nhật Bản để lại cho hậu thế. 

Tùy theo trình độ nhận thức, tùy theo góc độ 
nhìn, người xem sẽ “nhận ra”một cách riêng tư về 
khu vườn này. Có người “nhận ra” đây là hình ảnh 
một con cọp mẹ đang dẫn đàn cọp con vượt qua 
một dòng sông hay hình ảnh thu nhỏ của một dẫy 
núi giữa đám mây chập chùng, của những hòn đảo 
vương lên từ biển rộng. Một công án cho người 
xem suy ngẫm. Nhưng dù sao khi du khách tới đây 
sẽ cảm nhận được sự thư thái, nhẹ nhàng làm lắng 
dịu đi những ồn ào, náo nhiệt của đời sống bên 
ngoài. 


Fushimi Inari ngôi đền ngàn cổng: 

Đền Fushimi Inari là ngôi đèn Thần đạo, thò 
thần Inari (Inari Kami). Thần Inari là một trong 
những vị thần quan trọng nhất của Thần đạo. Thần 
Inari lo về vấn đề sinh sản, bảo vệ mùa màng cho 
nông dân, ngoài ra còn là thần của thuong mại và 
công nghiệp. Đây cũng là lý do tại sao từ nông dân 
cho đến doanh nhân, chủ nhân của các công ty, 
xí nghiệp đều tói đèn thò thần Inari để cầu nguyện 


VIÊN GIÁC | 71 


làm ăn đuợọc may mán, thuận buồm xuôi gió, mau 
chóng phát đạt. Ỏ cổng đèn có tung một con 
cáo. Nhiều du khách ngạc nhiên khi nhìn thấy búc 
tuợng con cáo xuất hiện ỏ một số đền thò ỏ Nhật 
Bản. Cáo được coi là loài vật lanh lẹ, thông minh 
và theo Thần đạo cáo là sú giả của thần Inari. 
Nhúng lời cầu nguyện của loài nguời sẽ được cáo 
mang đến thần Inari. 

Đền Fushimi Inari được xây vào năm 711 truóc 
khi Kyoto trỏ thành thủ đô của Nhật Bản. Nồi bật 
nhất ỏ đèn là cổng Torii. Trên 10.000 cổng Torii 
nuối đuôi san sát uốn mình luợn lên đỉnh núi. Cổng 
Torri thuòng làm bằng gỗ màu đỏ, có hình chú “T” 
hay chữ “L“ lật ngược. Theo sụ tin tuỏng của nguời 
Nhạt thì cổng Torri là nơi biểu tượng ranh giói giữa 
trần tục và thế giói tâm linh. Thế giói trần tục là nơi 
con nguòi ó và thế giói tâm linh là noi các thàn ngụ 
trị. Đèn rất linh thiêng, khách thập phuong kháp 
nơi đồ về cầu nguyện cho sự may mán. Đề thể 
hiện sự tôn kính, tỏ lòng biết ơn đối vói thần lnari, 
cổng Torii đã được xây dụng lên từ sự quyên góp 
của một cá nhân, đoàn thể hay cơ sỏ kinh doanh. 
Cổng Torii đầu tiên được dụng vào thế kỷ thú 8 và 
cổng cuối cùng là mói đây. Tất cả đều do tu nhân 
tự nguyện đóng góp. 


Cuối cùng: 

Chín ngày là một thời gian tuy dài nhung lại quá 
ngán đề đi thăm hết xứ sỏ của hoa anh đào, mà chỉ 
vừa đủ đề đi loanh quanh các tỉnh miền nam Nhật 
Bản nhu Tokio, Nagano, Kyoto hay Osaka, thành 
phố cuối cùng truóc khi buóc lên máy bay. Tôi đã 
được đi thăm và được nhìn tận mắt những lâu đài, 
những chùa chièn, những đền thò từ ngàn xua để 
lại vùa đẹp đê lại vừa cổ kính được lòng trong một 
đất nuóc văn minh, có nền kỹ thuật tân tiến đúng 
hàng đầu thế giói. Sụ hài hòa giữa truyền thống và 
tiến bộ không phải ỏ nuóc nào cũng có, cũng làm 
đuợc. Truyền thống ấy được nuôi duõng bằng Phật 
giáo, bàng Thần đạo (Shinto) tù cách úng xử trong 
cuộc sống hàng ngày, cho đến ăn uống và chào hỏi. 
Từ nhũng hành động thuòng ngày như uống trà, viết 
thu pháp, cắm hoa người Nhật đã biến nó thành trà 
đạo (Sado), thu đạo (Shodo), hoa đạo (lIkebana), 
một nghệ thuật mang đậm tính cách thẩm mỹ và sự 
tập trung của Thiền Phật giáo. Ngay khi tắm Onsen, 
người Nhật cũng tạo nó thành một nghỉ lễ có tính 
cách tâm linh, sự kết nối giữa bản thân và thiên 
nhiên. Bởi trong thiên nhiên người Nhật vẫn tin 
rằng có các vị thần của họ đang trú ngụ. 

My ngày ỏ Nhật Bản, tôi khám phá ra ba điều 


làm tôi hết súc ngạc nhiên. Điều thú nhất là không có 
thùng rác ngoài đuờng. Ỏ các nuóc khác, chính phủ 
phải để thùng rác để giũ đuòng sá sạch sẽ, nhung ỏ 
Nhật Bản thì ngược lại, không có thùng rác mà đuòng 
sá vẫn sạch. Sau vụ tấn công bằng chất độc sarin 
ở trên tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, chính phủ 
Nhật lấy lý do an ninh, cho gỡ bỏ tất cả các thùng 
rác ngoài đường. Người Nhật đi ra ngoài đường 
thường mang theo một túi nhỏ để đựng rác. Họ 
sẽ mang túi rác về nhà hay bỏ vào nơi tập trung 
rác. Du khách mới tới Nhật Bản sẽ bị lúng túng vì 
không biết phải bỏ rác ở đâu. Điều thứ hai là không 
có tên đường. Chỉ một số đường phố chính ở Nhật 
Bản thì có tên đường còn ngoài ra các con đường 
nhỏ được đặt tên theo Block (Khu) và số nhà được 
đánh theo thời gian xây dựng. Đây là một truyền 
thống lâu đời của người Nhật mà họ vẫn khư khư 
giữ cho đến ngày hôm nay. Truyền thống này 
không chỉ làm “nhức đầu” cho du khách khi đi tìm 
đường, mà ngay chính người bản xứ cũng không 
khá gì hơn. Điều thứ ba là rất nhiều người lớn tuổi 
đi làm. Phần đông họ làm thêm những nghề lặt 
vặt chân tay như quét rác, giữ trật tụ, gác thang 
máy,.. mà tôi đã gặp trong những ngày ở Nhật Bản. 
Người Nhật nhờ sống sạch sẽ, năng hoạt động, ăn 
uống theo dưỡng sinh (gạo lức muối mè,...) đâm 
ra sống lâu. Theo thống kê có 29,6% (vào năm 
2020) người Nhật sống trên 65 tuổi, nghĩa là cứ 3 
người có 1 người trên 65 tuổi. Trong khi chỉ số sinh 
sản trong gia đình Nhật Bản là 1,3 (2020), ở Việt 
Nam là 2,05 (2020). Chỉ số sinh sản thì thấp nhất 
mà chỉ số già nua thì lại cao nhất trong tất cả các 
nước phát triển. Một xã hội già nua thiếu người trẻ 
tuổi lao động đã làm lệch cán cân về tài chính, đưa 
đến tình trạng thâm hụt quỹ hưu trí và đẩy người 
già ở Nhật Bản phải đi làm thêm để đủ sống. 


r 


=—.. vụ 


bên ki XP) 


Ngày cuối cùng truóc khi ròi Nhật Bản, tôi đi giữa 
Osaka có gió lạnh, có mưa giăng nhung không có 


72 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


lá vàng nhẹ roi. Tôi nhó một câu thơ cổ Trung Hoa: 

Một lá ngô đồng rụng 

Ai cũng biết thu sang 

(Ngó đồng nhất diệp lạc 

Thiên hạ cộng trí thu 

Lý Bạch) 

Cây chua đổi màu, lá ngô đồng chưa rụng, làm 
sao ai biết mùa thu sang. Tôi đã cố tình chọn tháng 
10 để nhìn thấy mùa thu lá đỏ ỏ Nhật Bản mà theo 
tôi biết thuờng thuờng bát đầu vào tháng 9 và kéo dài 
đến tháng T1. Mùa thu lá đỏ từ nhũng cây ngô đồng, 
càng về cuối mùa càng rục rõ. Nhung có lẽ đẹp nhất 
vào lúc lập thu, đầu mùa, cây cỏ bát đầu chuyển 
màu từ xanh, sang vàng ròi đỏ chen lắn những lá còn 
xanh tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vói nhiều 
sác màu tuyệt vòi. Và tôi cũng muốn bát chuóc nhạc 
sĩ đa tình Vũ Thành An “Xin chiếc lá vàng làm bàng 
chúng yêu em †4]. Nhung xuyên suốt cả chuyến đi kỳ 
này, tôi chua thấy đuọc lá vàng rơi, chua nhìn được lá 
ngô đồng đỏ, mùa thu năm nay tói trễ cũng có thể tại 
khí hậu biến đổi. Thôi thì đành một lần thất hẹn, húa 
khi về đến nhà sẽ “nói vói người phu quét đường xin 
chiếc lá vàng” sau vậy. 

Cũng nhu tất cả chuyến đi, cuối cùng thì cũng 
phải lên máy bay trỏ về, lòng tôi chợt trùng xuống, 
biết bao giò mói trỏ lại noi đây vói bao nhiêu kỷ niệm, 
bao nhiêu hình ảnh như đang đồ dồn lại trong tôi. Tôi 
cúi đầu, xin từ giã xứ sở của loài hoa anh đào, của 
những cây Phù tang, của loài hoa cúc 16 cánh và 
đất nước của mặt trời mọc. Tôi thầm nói trong miệng 
“sayönara". 


Lương Nguyên Hiền 
Mùa thu 2023 


Tài liệu tham khảo: 

[1] “Mùa hạ trong thơ Haiku Nhật Bản”, Hoàng Xuân Vinh 

[2] “Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh. Trường khiếu nhất 
thanh hàn thái hư” - (Muốn leo lên tận đỉnh cao, và hét 
lên một tiếng cho lạnh cả hư không). Đây là câu trong 
bài thơ chữ Hán “Ngôn hoài” của thiền sư Không Lộ 
(1016-1094) thời Lý. 

[3] “Phú Sĩ muôn vé“, Lê Xuân Sơn 

[4j Bản nhạc “Em Đến Thăm Anh Đêm 30“, Nhạc: Vũ 
Thành An, Thơ: Nguyễn Đình Toàn. “Anh nói với 
người phu quét đường. Xin chiếc lá vàng làm bằng 
chứng yêu em”. Thi sĩ, nhạc sĩ và nhà văn Nguyễn 
Đình Toàn mới mất vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. 


THƠ 
Thu Lý 


Mẹ ơi, 
Mẹ đẹp tuyệt vời 


Mẹ ơi ! 

Mẹ đẹp tuyệt vời , 

Đảm đang, hiền hậu , suốt đời thanh 
cao. 

Mẹ đẹp như những vì sao, 

Sáng ngời muôn thủa , ngọt ngào thiên 
thu. 


Con còn nhớ mãi lời ru, 

Thân thương tiếng hát, vi vu gió lùa . 
Bên mẹ thỏa chí vui đùa , 

Giá còn có mẹ như vua trên đời . 


Kể sao cho hết những lời, 

Tuổi thơ bên mẹ tuyệt vời của con . 

Đời mẹ chỉ một lòng son, 

Công, dung , ngôn , hạnh mãi còn sáng 
Soi. 


Giờ đây nhớ mẹ mỏi mòn, 

Có khi trong mộng mẹ con chuyện trò . 
Âm dương cách trở bến đò , 

Giật mình tỉnh giấc , mẹ con đâu rồi ? 


Lòng con thổn thức bồi hồi , 

Lùa tay ôm mẹ như hồi còn thơ . 
Mất mẹ đời con bơ vơ, 

Tìm đâu cho được bến bờ bình an 2 


Nhớ mẹ , nước mắt chứa chan, 

Nguyện cầu Phật độ mẹ sang cõi Ngài . 
Chắp tay quì dưới Phật đài , 

Ơn cha , nghĩa mẹ hàng ngày nhớ ghi ! 


(Thu Lý - Tâm Nhuận Hương) 


TRANG Y HỌC & ĐỜI SỐN 


Bác Sĩ Trương Ngọc Thanh & Dược sĩ Trương 


WHO - Tổ chức Y tế Thế giới 
định nghĩa tình trạng sức khỏe 
tốt là: “Sức khỏe không chỉ đơn 
thuần là không mắc bệnh hay 
tật nguyễn, mà là trạng thái toàn 
diện về thể chất, tinh thần và giao 
tiếp xã hội” - “Health is a state 
of complete physical, mental 
and social well-being and not 
merely the absence of disease or 
infirmity”. ÁY CHÍNH LÀ TRẠNG 
THÁI THÂN TÂM AN LẠC 


ĂN 
CHUỐI 


Chuối là loại cây thân nhiều nước, lá to và dài. 

Chuối mọc hoang đầu tiên ở vùng Đông Dương, 
Mã Lai, Miến Điện với những trái chuối đầy hạt. 
Ngày nay chuối không hạt, vô tính được trồng khắp 
những vùng có khí hậu nhiệt đới. Chuối nhập cảng 
vào Hoa Kỳ hầu hết từ các trại ở Nam Mỹ Châu và 
Phi Luật Tân. 

Cây chuối cũng rất quen thuộc với người Việt 
nam, với chuối hương, chuối ngự, chuối sứ, chuối 
mường... Chuối thường được thu hoạch nguyên 
buồng khi còn xanh, nhưng khi để nơi có nhiệt 
độ trung bình, hoặc trong túi nhựa kín với quả táo, 
chuối chín rất mau. 

Chuối xanh có vị chát, thịt cứng nhưng khi chín, 
tinh bột chuyển hóa thành chất ngọt, thịt mềm và 
thơm. Chuối xanh cũng có một chất đạm làm mất 
tác dụng của diếu tố amylase, một loại men tiêu 
hóa trong nước miếng, khiến cơ thể không hấp thụ 


hị Mỹ Hà phụ trách 


được carbohydrat. 

Nhìn vỏ chuối đoán được chuối chín hay chưa 
chín. Khi vỏ còn xanh vàng là chuối chưa chín; 
khi vỏ vàng đều là chuối đã chín, sẵn sàng để ăn. 
Chuối chín thì hầu hết tinh bột được chuyển hóa 
thành các loại đường Dinh dưỡng. Chuối là loại trái 
cây nhiệt đới được ăn nhiều nhất. 

Chuối có đủ 8 loại amino acid cần thiết mà cơ 
thể không tổng hợp được;. Ngoài ra, chuối có nhiều 
đường glucose, fructose, sucrose và là nguồn 
năng lượng đáng kể. Chuối chỉ đứng sau trái bơ 
(avocado) về lượng kali, một khoáng chất rất cần 
thiết cho sự vận hành của bắp thịt. Chuối còn có 
sinh tố B, C, Folate, chất xơ. Đặc biệt chuối không 
có cholesterol và rất ít chất béo. Trong 100g chuối 
tươi có khoảng 70 g nước, 1 gđạm, 25gcarbohydrat. 

Ngoài ra, còn có loại chuối lá (plaintain), vỏ 
xám vàng, nhiều tinh bột, không đường, không ăn 
như chuối thường mà phải chiên. Bên Ấn Độ, bột 
chuối này được dùng để chữa viêm loét bao tử, đầy 
bụng, khó tiêu. Một quả chuối cung cấp khoảng 
100 calori. 

Gông dụng y học. 

Kết quả nghiên cứu tại Đại học Harvard năm 
1998 cho hay khi ăn thực phẩm có nhiều kali như 
chuối, thì nguy cơ tai biến mạch máu não có thể 
giảm tới 36 % so với người ít ăn chuối. Kali cũng có 
thể giúp hạ thấp huyết áp. 

Chuối có khá nhiều pectin nên rất tốt để làm 
giảm cholesterol trong máu, do đó giảm nguy cơ 
bệnh tim mạch. 

Chuối làm tăng khả năng chịu đựng của cơ thể 
với các căng thẳng về thể xác và tâm thần nhờ 
nhiều chất đường thiên nhiên. 

Trên 70 năm về trước, y giới đã quan sát thấy 
rằng chuối có khả năng chữa loét bao tử ở loài 
chuột. Gần đây, các khoa học gia Anh quốc và Ấn 
Độ chứng minh là chuối có hóa chất chống acid 
trong bao tứ giống như thuốc Cimetedine. Hóa 
chất này cũng giúp tăng sức chịu đựng của niêm 
mạc bao tử mạnh hơn để ngăn chặn sức phá hoại 
do độ acid của dịch vị. 

Nhiều người còn tin rằng ăn chuối sẽ ngủ ngon 
hơn, tâm thần thư giãn, yêu đời hơn. 

Lựa và cất giữ chuối 
Trừ phi mua chuối chín cây trong vườn, còn đa 


74 I VIÊN 6IÁC II SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


số chuối bán ở siêu thị, chợ đều được hái khi còn 
xanh để dễ vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Chuối có 
vỏ mầu nâu thì có thể để lâu hơn. 

Muốn ăn ngay thì lựa chuối có vỏ mầu vàng 
nhạt là sắn sàng để ăn; mầu vàng xanh ở hai đầu 
thì phải đợi hai ba ngày. Tránh mua chuối có chỗ 
mềm nhữn trên vỏ, hoặc vỏ đã bị rách nứt, bàm 
hoặc xám. Nhiều người thích chuối chín trứng 
cuốc, vỏ vàng có lấm tấm chấm đen đều nhau 
giống như mầu trứng con chim quốc. 

Thường thường ai cũng thích ăn chuối chín trên 
cây, nhưng nhiều người lại cho là chuối chín cây 
không ngon bằng chuối hái xanh rồi để cho chín. 
Âu đó cũng là sở thích cá nhân. Chuối chín cần 
được cất ở ngăn ít lạnh nhất trong tủ lạnh để tránh 
thâm da, nhữn ruột. Ở ngoài phòng, nhiệt độ cao 
làm chuối mau mềm hư. 

Chuối đã cắt hay bóc vỏ đều bị oxy hóa, chuyển 
sang mầu nâu đậm. Muốn tránh bị oxy hóa, ngâm 
chuối đã bóc vỏ trong nước pha giấm hoặc chanh. 

Chuối có thể ăn nguyên trạng khi chín, hoặc 
chiên, nấu chè. 

Chuối xanh thái mỏng, ăn với thịt lợn ba chỉ, 
mắm tôm nguyên con, rau xà lách, hoặc nấu um 
với lươn, cá, ốc, trạch hoặc đậu rán... 

Hoa chuối thái chỉ là món ăn sống rất giòn và 
bùi nhất là khi ăn với bún ốc riêu cua. Hoa chuối 
luộc lên rồi trộn với lạc rang hoặc vừng, chanh, 
đường làm món nộm cũng rất ngon. 

Thân chuối non thái mỏng ăn ghém, hoặc người 
Mường có món thân chuối hầm với lòng dồi động 
vật cũng rất hấp dẫn. 

Củ chuối cũng được dùng để nấu lươn, ốc ăn 
rất bùi. 

Chuối còn được phơi hoặc sấy khô để dành. 
Chuối chín ăn với pho mát các loại là món tráng 
miệng tuyệt hảo của người sành ăn 
Vài điểm cần lưu ý. 

Chuối có chất serotonin, một hóa chất làm co 
bóp hay giãn nở mạch máu. 

U bướu tuyến nội tiết, ruột, phổi cũng tiết ra 
nhiều serotonin và thường được đo trong nước tiểu 
để xác định bệnh. Vài ngày trước khi thử nước tiểu 
định bệnh ung thư mà ăn nhiều chuối có thể làm 
thử nghiệm không chính xác. 

Chuối chín ủng có chất tyramine, có thể gây 
tương tác với thuốc chữa bệnh trầm cảm MAO 
inhibitor. (Monoamine oxidase inhibitor ). 


BS. Nguyễn Ý Đức 


x*+x+ 


Không chỉ được nhiều người yêu thích nhờ 
hương vị thơm ngon mà chuối còn là loại quả rất 
tốt cho sức khỏe. Lợi ích mà chuối mang lại còn 
nhiều hơn nếu ăn hai quả chuối mỗi ngày. 

Các loại thực phẩm lành mạnh không phải lúc 
nào cũng hợp khẩu vị. Nhưng đối với chuối, đây là 
loại quả không chỉ mang lại sự hài lòng về vị giác 
mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

Theo Bright Side, ăn chuối đã tốt nhưng nếu 
tiêu thụ hai quả chuối mỗi ngày có thể cải thiện 
đáng kể sức khỏe của bạn. Sau đây là 7 tác dụng 
bạn nên biết để không quên ăn chuối mỗi ngày. 

1. Giảm huyết áp 

Chuối có chứa 420mg kali, do đó loại quả này 
có thể làm giảm huyết áp, từ đó áp lực lên động 
mạch cũng ổn định. 

2. Giảm cân 

Chuối rất giàu chất xơ khiến bạn không muốn 
ăn thêm gì sau khi ăn nó. Ngoài ra, chuối cũng 
chứa tinh bột, làm giảm sự thèm ăn và ngăn cơ thể 
tăng cân. 

Chuối cũng làm giảm lượng đường trong máu và 
tăng sự nhạy cảm của cơ thể với insulin. Nếu các 
tế bào trong cơ thể không nhạy cảm với insulin, cơ 
thể sẽ không thể hấp thụ glucose và tuyến tụy bắt 
đầu sản sinh ra insulin với số lượng lớn hơn. Việc 
cơ thể có tích tụ chất béo hay không là phụ thuộc 
vào lượng insulin hiện có trong cơ thể. 

đ. Giảm nguy cơ thiếu máu 

Thiếu máu khiến da xanh xao, mệt mỏi và khó 
thở. Đây là hậu quả của việc giảm tế bào hồng cầu 
và lượng hemoglobin thấp trong máu. 

Trong khi đó, chuối rất giàu chất sắt, một loại 
khoáng chất giúp kích thích sự sản sinh ra các tế 
bào hồng cầu. Ngoài ra, chuối cũng chứa vitamin 
B6, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt 
cho người thiếu máu. 

4. Cải thiện hệ tiêu hóa 

Chuối rất dễ tiêu hóa và không gây kích ứng 
đường ruột. Kháng tỉnh bột (loại tinh bột không 
được tiêu hóa khi đi qua ruột non) có trong chuối 
không bị tiêu hóa và được giữ lại trong ruột già, 
nơi nó trở thành nguồn dinh dưỡng cho các loại vi 
khuẩn lành mạnh. 

Chuối cũng rất tốt cho người bị viêm dạ dày, ợ 
nóng và giúp khôi phục các khoáng chất bị mất đi 
đối với người mắc bị tiêu chảy. 

5. Giảm căng thẳng 

Ăn chuối giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Loại 
quả này có chứa tryptophan, một loại axit amin 


VIÊN GIÁC | 75 


được cơ thể chuyển đổi thành hormone serotonin, 
hay còn gọi là hormone hạnh phúc. 

Trung bình trong mỗi quả chuối chứa 27mg 
magie. Khoáng chất này có nhiệm vụ tạo ra tâm 
trạng thoải mái và ngủ ngon. 

6. Bồ sung vitamin 

Chuối rất giàu vitamin B6 và trung bình một quả 
chuối đáp ứng 20% vitamin B6 về nhu cầu hàng 
ngày của bạn. Vitamin B6 giúp cơ thể sản sinh ra 
insulin, hemoglobin và các amino axit cần thiết để 
tạo ra các tế bào khỏe mạnh. 

Mặc dù chúng ta thường nghĩ cam và dâu tây là 
loại quả có hàm lượng vitamin C lón nhất nhưng 
chuối thực sự mới là loại quả chiếm 15% nhu cầu 


vitamin © hằng ngày của cơ thể. 

Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, 
giúp trung hòa các gốc tự do (các phân tử hoạt 
tính có một điện tử duy nhất có thể phá hủy các tế 
bào của cơ thể). Ngoài ra, vitamin C còn giúp các 
mạch máu khỏe mạnh và sản xuất ra collagen. 

Z Bồ sung năng lượng 

Hàm lượng kali trong chuối giúp bảo vệ cơ bắp 
khỏi nguy cơ bị chuột rút. Trong khi đó carbohydrate 
cung cấp năng lượng cho cơ thể đủ để bạn thực 
hiện một bài tập nặng. 

*Theo Brighiside - theo Trí Thúc Trẻ 


Các Infografik về Y khoa thưởng thứ-c của nhóm Bác sĩ CN St (Đứ-c) _—aŨỘ 


- Da nề phát ra các cht 
_ Hanrsar- Miarsgrmnnlie, 
P Ghhuiogldrsbeokoaoed 


Bạn có thể làm El ? 


D4 giờm Sượui, đầu quản — 1us đỏ lệ mặt thôi 
khok Láểu xù Lhn sếp sợi 


trạng lũ bạn rễ giửng giãm 


_ ÏÑHIỄN CỨU GIẤC NGỦ | 


Tại sao chúng ta thưởng 


| sưy ngăm tiêu cực ban đêm? 
Í 
| 
lý tên nằm: ử cúc piếc mưy của bạn: Trang ti bạn ng ây bạn cộn 6 1® phái. 
Trạng khoăng TỪ thời gin=, bạ bờ cực tình haạt nghệ nghiệp, tia đính 
lường mơ về rhữsg điều Lá lệ. nến lên suên đi râu rạn cốc lừng Ha kết 
lañ té tấm giắt Liều na điểm bạn nằnh băn brữ mệt mảnh — 
Mhimg thử múi bạn ngây Bạizrdi sã, brariieg£ hy Khàyg [P§=, 
laạn piế tang rệt bắn, tủa nke kiểm toái trời sàn 
thí bà đẫm chràng Roệc: „ Hựwl hành động của bạn, 
rẻ RẾL ch trưng những ¡Ì mới thử tiển triển theo Bể 
Ki: tớ. ƒ| mạch | 
MU thức giấc vag 1 cơ EmAinri nu 
tmữ ft Thể, "Ä tòa 
lên Zmg enskt với đị=ghỉ, đỂ rác khá ra khát | 


Ihàli ái ng!” đến cất đuý Sàn vui tưới các Khử rắc TƯỜI Fnả bản ng Chứng lã 
xiöa Pshznng lai đi lRĂ! đgen ñ bên với “hi Pmazdgtee. 


Hhệ mệt: lệ giÖng rút 
thời giam Lhm việc là 


Lỗi dẽÄ bỗng lại Lá vú rủcn cương brinhulpng iất thời gian nghỉ ngơi 


kết tủ thể thử P®úF ga — hữuh Yiachilãmckc  đềuÊÿá Nếu nhiều 
tập thổ hoặc lậu phản việc cần kia nhÌề Vấihi - nông vi: quả EBi bạn 
Eằag chàng cụ [PB của lâzri 1HÍ chế lien min — rông Ehg từ chếi khí 
li Kỹ b;cspazl mùn việt rủ thôi ti gả hờ lặm 
TK =ã: 


Miệ= 'ôùng lá rhội cách gibe: 
Wueda rấn hiệu quả: EE dục ma 
vững. chủ laqging rhơi Lhể 
thác: turởng puyện.. - làn đều 
l&: Lắng khoadld hơn. thí đủ pợ thế — giỗi hạn. (ÿ£ de: trang trai trình Liếp sắc nẳ 


thế! ra ắc Hierrrreri hạnh phúc. 
[DAI EBB0AESun, 14x04 0mả1 


Luôi công, bạn rắn chủ đẳng đi am gà my 
thíng cất tr‹ỗi gua= bệ nã hội Lốt đẹp. kiệt 
'gười tế s> lật trang trùng Ki gia đih hay 
trừ=g rinàe= lbạri bẻ, kề rêu đựng HñPH 


hay, Fearriari l0wyrixrfr được phi nạ Hệ: 
Lin Bắn tin: giác le lắng sũ Eh*g duy tự He, 


kggướm: l, F mới đóng, ee=xt EM Wt 


76 l VIÊN 6IÁC //! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


P+x Spii4 ecte lựn th TẾ T87 "- ` N 


ĐẠI HỘI TĂNG GIÀ 
PHẬT GIÁO TẠI ĐỨC 


I)cutsche Buddhistische 
rdensgemeinschaft 2o24 


30.04 — 02.05.2024 tại Tổ Đình 
Viên Giác Hannover 


Chiều thứ ba (30.04.2024), lúc 15:00 giờ chư 
Tăng Ni thuộc DBO đã vân tập về Tổ Đình Viên 
Giác. Thầy Hạnh Định (đương kim Đệ tứ Trụ trì 
Chùa) và Thầy Hạnh Bốn (cựu Đệ tam Trụ trì) thân 
mật đón tiếp, mời dùng trà và sau đó mỗi vị tự giới 
thiệu để làm quen. Đó là phần khởi đầu chương 
trình của ba ngày đại hội. 

Lúc 18 giờ Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình 
Viên Giác ban đạo từ đến chư Tăng Ni tham dự. 
Hòa Thượng hiện là đương kim cố vấn DBO, đã 
sách tấn chư Tăng Ni và hứa tiếp tục ủng hộ mục 
đích và hoạt động của DBO. 

Chư Tăng tham dự đại hội có sáu vị gồm nhiều 
Tông phái khác nhau. Hòa Thượng Phương Trượng 
Tổ Đình Viên Giác không từ lao nhọc đã hỗ trợ tinh 
thần Tăng lữ tham gia hầu hết các buổi hội thảo; 
trừ một ngày Ngài đã có hẹn với các anh chị em 
thế hệ trẻ nên đã đi du ngoạn với GĐPT Tâm Minh 
theo truyền thống mỗi năm vào ngày 01.05. 

Ngày đầu gặp mặt Ngài đã có hồng bao lì xì 
để hỗ trợ chư Tăng Ni làm phương tiện sinh hoạt. 


Có nhiều vị phát biểu họ rất cảm động trước tấm 
lòng từ bi và thương tưởng của Hòa Thượng. Ngoài 
Hòa Thượng còn có Thầy Hạnh Định và Thầy 
Hạnh Bổn là chư Tăng Việt Nam theo truyền thống 
Bắc Tông tham dự. Chư Tăng Nam Tông gồm có 
Thầy Sukkacitto, Thầy Santuttho (người đã dịch 
Vinaya- Luật tạng Pali sang tiếng Đức trong ròng 
rã 20 năm, link tham khảo: palicanon.com), Thầy 
Kheminda và chú Pannasana - đã là Sa Di từ năm 
1989 nhưng không thọ giới Tỳ Kheo vì Thầy nói 
cuộc sống ở Tây Âu này quá khó để giữ các giới 
luật Tỳ Kheo trọn vẹn theo Nam Tông, ví dụ như 
không được ngồi xe nếu không bệnh. 

Chư Ni tham dự có ba Sư Cô và hai Sa Di Ni 
theo Bắc Tông Tây Tạng, một Sư 
Cô theo Bắc Tông Đài Loan (Hội 
Trưởng), Sư Cô Doko theo Bắc 
Tông Nhật Bản, một Sư Cô Bắc 
Tông Việt Nam và một Sư Cô theo 
Nam Tông. Chư Tăng Ni trừ quý 
Thầy Cô Việt Nam đều là người 
Đức và một người Áo đi xuất gia 
theo các tông phái khác nhau và 
nay về lại Đức để tu tập và hành 
đạo tại bổn xứ. 

Mỗi buổi sáng chư khách Tăng 
Ni tham dự buổi công phu khuya 
rất trang nghiêm, đầy năng lực 
của Chùa. Sau đó, mọi người có 
một tiếng đồng hồ để tu tập riêng 
theo trường phái của mình hoặc trao đổi giao lưu 
với nhau trước khi ăn sáng lúc 8h. 

Từ 9h đến11:30h chư Tăng Ni được nghe Sư Cô 
Simplicity thuyết trình đề tài “Tinh thần và thể chất 
của người xuất gia“ rồi sau đó thảo luận trong tinh 
thần lục hòa Tăng lữ. 

Trước khi ngọ trai lúc 12h theo dạng Buffet. Chư 
Tăng Nam Tông tác pháp thọ lãnh thức ăn bằng 
cách một vị (nam) cư sĩ đến vịn vào bàn nơi để các 
thức ăn, một vị Thầy Nam Tông cũng vịn vào đó rồi 
người cư sĩ nói lên: “Con xin cúng dường các thức 
ăn này lên quý Ngài.“ bằng tiếng Đức để quý Thầy 
ấy hiểu được và thọ lãnh, tự bới cơm, lấy canh v.v... 

Chư Tăng Ni lấy thức ăn xong đồng cúng dường 
lên chư Phật cùng niệm Phật và thọ lãnh các bữa 
cơm chay thanh tịnh. 

Từ 13g đến 15g Sư Cô Thupten Jampa thuyết 
trình đề tài “Lục Hòa“, sau đó chư Tăng Ni được 
chia ra thành ba nhóm để lập luận và thảo luận 
riêng, cuối cùng tụ tập lại để đưa ra ý tưởng và kết 
quả của nhóm. 


VIÊN GIÁC | 77 


Sau một buổi chia sẻ kinh nghiệm và thảo 
luận sôi nổi chư Tăng Ni được Thầy Hạnh Bổn 
hướng dẫn đi tham quan Chùa và dạo một vòng 
ra “biệt thất“ (Schrebergarten) của Chùa, 18h30 
về lại đến Chùa dùng tối. 

Mỗi tối lúc 19g30 quý Thầy Cô luân phiên làm 
chủ lễ tụng kinh một lần theo truyền thống của 
mình và ngồi thiền trong vòng một tiếng. Ngày 
đầu quý Thầy Nam Tông làm chủ lễ tụng kinh 
và ngày thứ hai quý Sư Cô Bắc Tông Tây Tạng. 
Tụng kinh xong là giờ toạ thiền, tất cả gom trong 
một tiếng đồng hồ. Sau đó là giờ chỉ tịnh. 

Thời khóa của mỗi ngày đều giống nhau. Sáng 
hôm thứ hai của Đại Hội DBO là đề tài hội thảo thứ 
ba do Thầy Sukkacitto trình bày về kinh nghiệm, 
cảm xúc và khó khăn của chính Thầy làm tu sĩ. 
Thêm một lần nữa thảo luận sôi nổi dấy lên vì mỗi 
vị đều có kinh nghiệm riêng, nếp sống và cách tu 
tập riêng của mình. 

Trưa hôm đó chư Tăng Tổ Đình Viên Giác và 
Phật Tử tại Hannover đã làm lễ tác bạch cúng 
dường, dâng tứ vật dụng lên chư tôn đức Tăng Ni 
đang tham dự Đại Hội. 

Chiều ngày thứ hai của Đại Hội DBO, chư Tăng 
Ni được Thầy Hạnh Bổn và Thầy Hạnh Định chở 
đến viếng thăm Nhà Tôn Giáo (Haus der Religion) 
của Thành Phố Hannover mới được trang trí lại sặc 
số màu sắc với các thiết bị kỹ thuật số rất hiện đại 
nhằm đưa các thông tin về các tôn giáo đến mọi 
người tham quan. 

Sau khi tham quan Nhà Tôn Giáo chư Tăng Ni 
được Thầy Hạnh Bốn mời điănkem Ý vìtrời quá nóng. 
Sau đó quý Thầy được chở về dùng cơm và buổi tối 
tụng kinh theo truyền thống Đài Loan và tọa thiền. 

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối của Đại Hội DBO 
do một Sư Cô thuyết trình đề tài nhưng vì bị bệnh 
không đến được nên Thầy Santtutho được đề nghị 
thay thế. Dù thời gian rất ngắn nhưng Thầy đã 
tham khảo rất rõ ràng về tinh thần của đức Phật 
lúc kết giới trong Luật tạng Pali để chia sẻ với chư 
Tăng Ni qua đề tài “Sự tu tập của một người xuất 
gia -”Schulung des spirituellen Asketen“. 

Sau buổi hội thảo cuối cùng chư Tăng Ni thọ trai 
thân mật và về lại bổn xứ. 

Qua Đại Hội DBO chúng con thấy được dù có 
sự khác biệt trên hình tướng của chư Tăng nhưng 
Giới Luật của đức Phật, nền tảng của Phật giáo chỉ 
có một. Chư Tăng Ni dù khác truyền thống và cách 
thức tu tập nhưng Giới, Định, Huệ và Từ Bi Hỷ Xả 
vẫn đồng là pháp môn để hành trì. 

Dù là người bản xứ (người Đức, Tây Âu) nhưng 


chư Tăng Ni đều có sự khó khăn của mình trên đất 
nhà, nơi mà Phật giáo chưa được chính thức công 
nhận và ủng hộ bởi chính quyền. Nhiều vị sư Nam 
Tông đi tầm cầu Chùa thích hợp cho mình, nhưng 
thật khó hòa nhập với tính chất Tây và văn hóa Á, 
vài vị vì để được thâu nạp nên phải nhẫn nhịn ẩn 
mình. Có vị lập Chùa với muôn vàn sự thiếu thốn vì 
thiếu sự ủng hộ của dân chúng bản xứ. 

Nhìn lại thì tuy Phật Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại 
cũng có sự khó khăn trong sự hành đạo nơi xứ 
người, nhưng do lòng tin kiên cố và tâm ủng hộ 
sâu dày của Cư sĩ Phật tử Việt Nam nhất là các 
thế hệ trước nên đến nay sự lưu truyền giáo pháp 
không gián đoạn dù ở đất khách phương xa. 

Tkn. Thích Chân Đàn 
Thụy Sĩ, 10.05.2024 


Ein Bericht lủber das DB0-Treffen 2024 
(3 Tage vom 30.04 - 02.05.2024) 

Das diesjährige DBO-Ireffen (Deutsche 
Buddhistische Ordensgemeinschaft) fand dieses 
dahr in der Pagode Vien Giac Hannover statt. 

Dienstag den 30.04.2024 traen die 
Ehrwủrdigen Môönche und Nonnen gegen 15 
Uhr in der Pagode Vien Giac ein und wurden 
vom aktuellen Abt Thay Hanh Dinh und vom 
ehemaligen Abt Thay Hanh Bon empfangen und 
zum Tee eingeladen. Eine Kennenlernen-Runde 
startete, wobei alle anwesenden Mỏönche und 
Nonnen sich vorstellen sollten, so begann das 
Programm des DBO-Treffens. 

Um 18 Uhr begriöte der Grủnder-Abt alle 
Mönche und Nomnen und hielt die erste Ansprache 
mit weisen Worten. Er motivierte die Mönche und 
Nonnen in ihrer Praxis und versprach der DBO sie 
weiterhin zu unterstitzen. 

Es nahmen sechs Ehrwủrdige Mönche teil: Aus 
Barmherzigkeit und Ủnterstùtzung scheute der 
Hochehrwirdiger Grủnder-Abt der Pagode Vien 
Giac keine Mũdigkeit und nahm an allen Vorträgen 
und Diskussionsrunden teil, au3er am 01.05, wo er 
traditionell mit der Jugendgruppe Tam Minh einen 
Ausflug machte. 

Schon am ersten Tag der Begegnung 
ủberreichte er den Mönchen und Nonnen eine 
Spende um als Mittel fủr den Alltag zu dienen. 
Viele von den Mönchen und Nonnen waren 
sehr gerủhrt und brachten ihre Emotionen und 
Dankbarkeit zum Ausdruck. Auf3er dem Grũnder- 
Abt waren Thay Hanh Dinh und Thay Hanh Bon 
Vietnamesische Mönche nach der Mahayana 


78 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


Tradition. Anwesende Theravada Mönche waren 
Bhante Sukkacitto, Bhante Santuttho (Ủbersetzer 
des Palicanons in die Deutsche Sprache ủber 20 
dahre, link: palicanon.com), Bhante Kheminda 
und Samanera Pannasana (seit 1989, nahm aber 
die Bhikshu HRegeln nicht an, da es fủr ihn sehr 
schwierig ist hier im Westen die Regeln nach dem 
Theravada vollständig zu halten wie z. B. man darf 
kein Auto benutzen, wenn man nicht krank ist.) 

Von den teilnehmenden Nonnen waren drei 
Bhikshunis und zwei Samanerikas ordiniert 
nach dem tibetischen Mahayana, eine Bhikshuni 
ordiniert nach dem Tawainesischen Mahayana, 
eine Bhikshuni ordiniert nach dem Japanischen 
Mahayana, eine Vietnamesische Mahayana- 
Bhikshuni und eine Bhikshuni ordiniert nach 
Theravada Tradition anwesend. Alle Mönche und 
Nonnen waren — auf3er den Vietnamesischen 
Mönche und Nonnen — Deutsche sowie ein 
Österreicher, die in verschiedenen Traditionen 
ordiniert worden waren, jetzt aber zurùck 
nach Deutschland gekommen sind um hier zu 
praktizieren und den Buddhismus zu erhalten. 

An jedem Morgen nahmen alle Mönche und 
Nonnen an der sehr kraftvollen Morgenrezitation - 
das Surangama-Mantra - der Pagode Teil. Danach 
hattenalle eine StundeZeitfrdieeigene Praxisoder 
fũr einen Austausch vor dem Frủhstủck um 8 Uhr. 

Von 9 Uhr bis 11:30 Uhr hielte die Ehrwủrdige 
Nonne Simplicty einen Vortag ủber den 
Monastischen Geistund Körper mitanschlie3ender 
Diskussion im Einklang. 


Vor dem Mittagessen um 12 Uhr in Buffetform 
machten die Ehrwủrdigen Theravada-Mönche 
ein Ritual fùr der Erhalt der Speisen nach ihrer 
Tradiion. Ein Laien-Buddhist hielt den Tisch 
fest, auf den Speisen dargebracht sind und der 
Theravada Mönch berihrte auch diesen. Daraufhin 
sprach der Laie: “lch möchte lhnen diese Speisen 


darbringen.“ Der Mönch verstand es und das Hitual 
ist vollbracht. Danach konnten sich alle das Essen 
selber holen. Wie in jeder Tradition wird vor dem 
Verzehr die Speisen dem Buddha dargebracht, 
So wurde in der Pagode auch durch gleichzeitiges 
Rezitieren des Buddhanamen Nam Mo Shakya 
Muni Buddha vegetarisches Essen dargebracht 
und danach im Schweigen gegessen. 

Von 13 Uhr bis 15 Uhr hielt die Ehrwủrdige 
Thupten Jampa einen Vortrag zu dem Thema “Die 
Sechs Harmonien“. Sie teilte danach alle Mönche 
und Nonnen in drei Gruppen auf, die sich erstmal 
separat austauschten und Thesen entwickelten 
damn in der Grorunde die Ergebnisse sowie 
weitere ldeen vortrugen. 

Nach dem Austausch der Erfahrungen und 
einer lebhaften Diskussion schöpften alle wieder 
Kraft durch einen Spaziergang. Thay Hanh Bon 
fủhrten alle durch den Garten des Tempels und 
weiter zu dem Schrebergarten. Pũnktlich zum 
Abendessen um 18:30 Uhr waren alle zurùck. 

Anjedem Abendum 19:30Uhrwurdeeine Stunde 
Meditation angesetzt. Vor der Meditation gab es 
noch eine kurze Andacht in Form von Rezitation 
nach der jeweiligen Tradition. Am ersten Abend 
ủbernahmen die Theravada-Mönche die Leitung, 
am zweiten die Tibetischen Mahayana-Nonnen 
und am dritten die Taiwanesische Mahayana- 
Nonne.  Nach der Meditaton war Bettruhe. 

Der Tagesablauf war immer der selbe 
nur die Vorträge und Referenten haben sich 
abgewechselt. Am Morgen des zweiten Tages des 
DBO-TIreffens stellte Bhante Sukkacitto in einem 
Vortrag ủber seine Erfahrungen, Emotionen und 
Schwierigkeiten als Mönch dar. Wieder wurde eine 
heftige Debatte ausgelöst, da jeder seine Eigene 
Erfahrung und Praxis sowie Einstellung hatte. 

Am Nachmittag fuhren Thay Hanh Bon und 
Thay Hanh Dinh alle zum Haus der HReligionen der 
Stadt Hannover, um dort die neue farbenfrohe und 
digitalisierte Ausstellung mit vielen Informationen 
zu den Religionen zu bewundern. 

Nach dem Besuch des Hauses der Religionen 
lud Thay Hanh Bon alle zum Eisessen ein, da es 
ein ziemlich warmer Tag war. Danach fuhren alle 
zurủck zur Pagode fủrs Abendessen. An diesem 
letzten Abend wurde auf Chinesisch von der 
Ehrwủrdigen Nonne Simplicity rezitiert und das 
letzte Mail meditiert. 

Der Vortrag des vierten und auch letzten Tages 
des DBO-Ireffens sollte eigentlich von einer 


VIÊN GIÁC | 79 


Ehrwirdigen Nonne vorgetragen werden, die 
jedoch erkrankt war und absagen musste. Bhante 
Santtutho wurde daher gebetenanihrer Stelle etwas 
vorzutragen. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit 
hatte Bhante sehr sorgfältig ủber den spirituellen 
Qeist Buddhas während der Erstellung der 
Ordensregeln im Palicanon recherchiert, um mit 
allen Mönchen und Nonnen durch das Thema 
“Schulung des spirituellen Asketen“ zu teilen. 

Nach dem letzten Vortrag a3en die Mönche und 
Nonnen noch ein letztes Mal gemeinsam bevor sie 
zurũckfuhren. 

Durch das DBO-Treffen durfte ich erfahren, dass 
trotzdesUnterschiedsimÄuerendieOrdensregeln 
des Buddhas, das Fundament des Buddhismus 
immer nur eins ist. Trotz der unterschiedlichen 
Traditionen und Praxen ist Disziplin, Konzentration, 
Weisheit und Liebende Gủte, Mitgefihil, 
Mitfeude und Gleichmut die Dharmarủstung. 

Obwohl die einheimischen Mỗönche und 
Nonnen Deutsche, Europäer sind, haben sie 
gro3e Schwierigkeiten in der eigenen Heimat, 
wo der Buddhismus noch nicht anerkannt 
und von der Hegierung unterstitzt wird. Viele 
Theravada-Mönche suchen fủr sich nach einem 
geeigneten asiatischen Tempel aber auch dort 
ist der Unterschied zwischen Ost und West grof3 
und sie mũssen vieles erdulden. Andere errichten 
Tempeln mit grof3en Hủrden wegen mangelnder 
Unterstủtzung von den Einheimischen. 

Rủckblickend, trotz der vielen Schwierigkeiten in 
der Entfaltung des Vietnamesischen Buddhismus 
im Ausland, ist der Glaube und die Unterstitzung 
der Vietnamesischen Laien-Buddhisten - vor allem 
bei der älteren Generation - fest und tief, daher ist die 
Erhaltung des Buddhismus bisher ununterbrochen 
obwohl wir in einem fremden Land sind. " 

Thịch Chan Dan 
Berlin, 18.05.2024 


HỒN “ïệ† XÚ MỸ 


Trong chuyến tháp tùng cùng phái đoàn hoằng 
pháp Âu Mỹ vừa qua từ ngày 29 tháng 2 năm 2024 
đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, bản thân chúng 
tôi có cơ hội cùng với quý Tôn đức trong phái đoàn 
được viếng thăm các chùa, đạo tràng của người 
Việt trên nước Mỹ. Xuyên suốt gần 10 tiểu bang và 
hàng chục ngôi chùa của người Việt — những nơi 
mà đoàn đi qua đã để lại trong tất cả thành viên 
nhiều cảm xúc khác nhau. Lần này, cũng dưới sự 
dẫn dắt của Hòa thượng thượng Như hạ Điển — 
Phương trượng Tổ đình Viên Giác, Đức quốc cùng 
10 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau: 

1/ Hòa thượng Thích Thông Triết — Viện chú 
Thiền viện Chánh Pháp, Oklahoma và các Thiền 
viện khác như Trúc Lâm Bảo Chí,... 

2/ Thượng toạ Thích Hạnh Bảo - Trụ trì Tu viện 
Liên Tâm, Phần Lan và Tu viện Viên Ý, Ý Đại Lợi. 

3/ Thượng toạ Thích Hạnh Tuệ - Trụ trì Tu viện 
Pháp Vương, California. 

4/ Thượng toạ Thích Thánh Trí - Trụ trì Tu viện 
Quán Thế Âm, Washington State. 

5/ Thượng toạ Thích Hạnh Giới — Trụ trì Tu viện 
Viên Lạc, Đức quốc. 

6/ Thượng toạ Thích Hạnh Định - Trụ trì Tổ đình 
Viên Giác, Đức quốc. 

7/ Thượng toạ Thích Viên Giác — Trụ trì chùa 
Đôn Hậu, Na-uy. 

8/ Thượng Tọa Thích Thiện Trí, Nghiên cứu sinh 
Đại Học Tây Lai, Hoa Kỳ. 

9/ Đại Đức Thích Chúc Hiếu, Tri sự Tổ Đình 
Chúc Thánh Hội An, Việt Nam. 

10/ Đại Đức Thích Trung Thành — Du học Tăng 
tại Đài Loan. 

Cảm xúc khi thăm các ngôi chùa Việt Nam tại 
Hoa Kỳ, chúng ta có thể nhận thấy một sự kết nối 
sâu sắc với văn hóa và truyền thống của mình. Đó 
có thể là một trải nghiệm đầy thú vị, khi chính mình 
tìm thấy một phần của quê hương ngay trong lòng 
một đất nước khác. Các ngôi chùa không chỉ là nơi 
thờ cúng mà còn là nơi giữ gìn và truyền bá văn 
hóa Việt Nam, từ kiến trúc đến các nghỉ lễ và lễ 
hội. Điều này khiến cho tôi cảm thấy tự hào và gần 
gũi với nguồn gốc của mình. 

Trong bóng râm của những ngôi chùa Việt Nam 


80 I VIÊN 6IÁC /!! SỐ 281 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


tại Hoa Kỳ, tôi tìm thấy sự yên bình giữa lòng đô thị 
ồn ào. Tại đây, những nghi lễ truyền thống được tái 
hiện, những khóa tu học, sự sinh hoạt của bà con nơi 
đây được gìn giữ tương đối tốt. Các hoạt động cộng 
đồng tại chùa không chỉ giới hạn ở việc thờ cúng. 
Chùa còn là nơi tổ chức các lớp học tiếng Việt cho 
thế hệ trẻ, giúp họ hiểu và gắn bó hơn với ngôn ngữ 
và văn hóa của Tổ tiên. Những buổi thiền định hàng 
tuần mang lại cho họ sự tĩnh tâm, giúp họ tìm lại 
được sự cân bằng trong cuộc sống đầy biến động. 

Sự giao lưu văn hóa cũng là một phần không thể 
thiếu. Chùa mở cửa đón nhận mọi người, không 
phân biệt nguồn gốc hay tôn giáo, để cùng nhau 
học hỏi và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Điều này 
không chỉ giúp cộng đồng Phật giáo mở rộng và 
phát triển mà còn góp phần vào việc xây dựng sự 
hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa. 
Hàng ngàn người với các sắc dân khác nhau đã quy 
tụ về một ngôi chùa chỉ để nghe lời giảng dạy của 
vị Sư với thân hình nhỏ bé nhưng thông thạo nhiều 
ngôn ngữ và thành thạo kỹ năng truyền đạt đến đại 
chúng. Người mà tôi nhắc đến chính là Thầy Hạnh 
Hoa, hiện đang Trụ trì chùa Trúc Lâm, Houston. 

Kiến trúc của các ngôi chùa là sự kết hợp hài 
hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mái ngói cong 
vút, trụ đá điêu khắc tinh xảo, và những bức tượng 
Phật được chăm chút tỉ mi, tất cả đều phản ánh 
tâm huyết và niềm tự hào của cộng đồng. 

Một lần ghé thăm, tôi được nghe những câu 
chuyệncảm độngvềsựan ủivà hỗ trợmà chùa mang 
lại cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc 
sống. Đó là những câu chuyện về tình thân, về sự 
kiên nhẫn, và về niềm tin vào sức mạnh của tâm linh. 

Trong không gian tĩnh lặng của chùa, tôi thấy 
mình như đang lắng nghe được tiếng vọng của 
quê hương. Mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm điêu 
khắc, đều kể lên một phần của lịch sử Việt Nam. 
Tôi dừng chân trước bức tượng Quan Âm Bồ Tát ở 
chùa Việt Nam, Houston, bên cạnh đó là bàn thờ 
với những bát hương và đèn cầy le lói. Tôi cảm 
nhận được sự an lành và bình yên nơi đây, nơi mà 
mọi lo toan của cuộc sống dường như tan biến. 

Các buổi lễ tại chùa không chỉ là nơi để thực 
hành nghỉ lễ tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng 
gặp gõ và chia sẻ. Chúng tôi tham gia vào các buổi 
tụng kinh, cảm nhận từng lời kinh cầu nguyện vang 
vọng, như một bản hòa ca của tâm hồn. Những bữa 
cơm chay cùng cộng đồng sau mỗi buổi lễ là dịp 
để mọi người kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình 
và cùng nhau cảm nhận sự ấm áp của tình thân. 

Hòa thượng Trưởng đoàn cùng chư Tôn đức 


trong phái đoàn đã có những bài pháp thoại thật 
sâu sắc và ý nghĩa gửi đến đại chúng trong những 
khóa tu hay những lần ghé thăm các tư gia của 
quý đồng hương Phật tử, mặc dù thời gian ngắn 
ngủi. Hòa thượng cũng chính là người truyền cảm 
hứng đến tất cả thành viên trong phái đoàn với 
nhiều câu chuyện gần gũi và sự trải nghiệm trong 
suốt thời gian tu học của mình để chia xẻ đến mọi 
người. Pháp hành của Ngài cũng là điều để chúng 
tôi đáng học hỏi và noi theo. 

Chùa cũng là nơi giáo dục, nơi các em nhỏ được 
học về những giá trị đạo đức, về lòng từ bi và sự 
hiểu biết lẫn nhau. Các lớp học vẽ, học múa, và 
học kể chuyện giúp các em tiếp cận với văn hóa 
dân tộc một cách sinh động và gần gũi. Tôi thấy 
mình không chỉ là người học hỏi mà còn phải là 
người biết truyền đạt, giúp duy trì và phát triển 
những giá trị này cho thế hệ tương lai. 

Tôi cũng không thể không nhắc đến những ngày 
lễ lớn như lễ Phật Đản tại Tu viện Tây Phương, 
Minesota, khi chùa trở thành điểm tập trung của 
cả cộng đồng. Từ những người già đến trẻ em, mọi 
người cùng nhau trang hoàng chùa, chuẩn bị lễ 
vật, và thực hiện những nghi thức truyền thống. Sự 
hòa quyện giữa nét cổ kính và hiện đại trong từng 
lễ hội là minh chứng cho sự thích nghỉ và phát triển 
của Phật giáo Việt Nam tại đất nước này. 

Ấn tượng trong tôi vào những ngày cuối của 
chuyến hành trình chính là sự hội ngộ của hai 
Trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Điển và 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Bút hiệu của Hòa thượng 
Giới Đức — người sáng lập Tu viện Huyền Không). 
Hai nhà văn hóa Phật Giáo Việt Nam kỳ tài đã gặp 
nhau ở một phương trời xa xôi nhưng đong đầy ý 
đạo tình đời mặc dù không hẹn trước. 

Nhìn chung, những sinh hoạt của cộng đồng 
Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ, nơi mà đoàn chúng 
tôi đã đi qua là một bức tranh đa sắc. Trong nhịp 
sống hối hả của xã hội hiện đại, các ngôi chùa Việt 
Nam tại Hoa Kỳ vẫn giữ được một không gian yên 
bình, nơi mỗi người có thể tìm về với chính mình, 
với cội nguồn văn hóa và tâm linh của dân tộc. 
Sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở 
Hoa Kỳ không chỉ là sự tái hiện của những nghỉ lễ 
và phong tục truyền thống mà còn là sự hòa nhập 
và phát triển của văn hóa Việt trong bối cảnh đa 
văn hóa của Hoa Kỳ. Mỗi ngôi chùa, với những 
hoạt động đa dạng của mình, đều góp phần vào 
việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết, mở rộng 
và giàu lòng nhân ái. - 


VIÊN GIÁC | 81 


TIN SINH HOẠT 
CỘNG ĐÔNG 


Đại Nguyên phụ trách 


BIỂU TÌNH TƯỞNG NIỆM 49 NĂM NGÀY 
qU0D HẠN. 

Thứ bảy 27.04.2024 lúc 11 giờ trước Tổng 
lãnh sự CSVN tại đường Kennedyalle 49, 60596 
Frankfurt am Main. Các Đoàn Thể, Đồng Hương 
Người Việt Ty Nạn CS (NVTNCS) khắp nơi đã đến 
địa điểm biểu tình trên. 


Cuộc Biểu Tình này có sự hiện diện của quý 
vị đại diện Hội NVTN tại Köln, Hội NVTN tại 
Wiesbaden, Cộng Đồng NVTD tại Mủnchen, Hội 
VHPNVNTD tại Đức, Hội NVTNCS tại Odenwald, 
Tập thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Đức, Nhóm Vinh 
Danh Cờ Vàng tại Hòa Lan, Đại diện Vovinam- 
Việt Võ Đạo tại Đức, Đại diện Đảng Dân Tộc tại 
Đức, Anh & Chị Em thuộc cơ sở Đảng Việt Tân tại 
Frankfurt, Đại diện hội Chuyên gia Việt Nam, Hội 
NVTN tại Frankfurt và quý Đồng Hương NVTN đến 
từ Pháp, Hanau, Mannheim, Giessen, Koblenz, 
Bomn, Rheinland Pfalz, Stuttgart và Frankfurt. 

Đúng 12:30 giờ bắt đầu khai mạc chương trình 
biểu tình tưởng niệm 49 năm Quốc Hận với nghỉ 
thức chào cờ mặc niệm truyền thống dưới cột cờ 
vàng thiêng liêng của Tổ Quốc. Sau phần nghi thức 
chào cờ mặc niệm và lời chào mừng khai mạc của 
Đại diện Hội đoàn địa phương tại Frankfurt, kế tiếp 
là phần phát biểu của Đại diện tất cả các Tổ chức, 
Đoàn thể tham gia. Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 
năm nay 27.04.2024 Ban tổ chức dành một phút 
mặc niệm tưởng nhớ đến Tiền Nhân đã có công 
dựng nước và giữ nước, cũng như mặc niệm để 
tưởng nhớ đến vong linh của những vị đồng hương 
đã đồng hành với chúng ta trong công cuộc đấu 


tranh cho Tự Do Dân Chủ cho quê hương. 

Cuộc biểu tình kéo dài đến 15:30 giờ thì bế mạc, 
sau đó mọi người cùng tập trung đến hội trường 
để dùng buổi cơm chiều và trao đổi tâm tình đến 
19:00 giờ. (Tín tóm luọc từ bài tuòng thuật của anh 
Võ Hùng Sơn) 

Berlin 27/4/2023 Liên Hội NVTN Tổ chức 49 
năm ngày Quốc hận. Biểu tình trước Sứ Quán 
Cộng Sản Việt Nam tại Berlin & Biểu tình tại 
Quảng Trường Brandenburger Tor. Sau đó về Hội 
trường, Do Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình Việt 
Nam và sinh hoạt văn nghệ đấu tranh, được nhiều 
Hội Đoàn Đồng hương người Việt ty nạn về tham 
dự. Tín ngán Ô. Nguyễn Văn Rị gói Photo Ngọc 
Nguyễn 28.04.2024. 


Tin Hoa Kỳ 

WESTMINSTER, California - Hội Cựu Quân 
Nhân Việt-Mỹ và Đồng Minh, Hội Biệt Kích Biên 
Phòng, Hội Quân Xa Việt-Mỹ cùng Hội Hậu Duệ Bảo 
Toàn Việt Nam Cộng Hòa đồng tổ chức buổi tưởng 
niệm 30 Tháng Tư vào sáng Thứ Bảy, 27 Tháng 
Tư, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. 
Nhiều hội đoàn có mặt trong buổi tưởng niệm 
30 Tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. 

Trong số thành viên các hội đoàn có mặt tại buổi 
tưởng niệm có Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị, Hội 
Thiếu Sinh Quân, Hội Quân Cảnh Nam California, 
Ủy Ban Bảo Vệ Tượng Đài... tất cả cùng bày tỏ tinh 
thần tương thân tương ái. Cùng thắp nén nhang 
trước Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tỏ lòng tri ân 
những “chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng 
chiến đấu đến phút cuối cùng. 

Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH 
họp báo công bố kết quả thu, chi Đại Nhạc Hội 
Cám Ơn Anh kỳ thứ 17 tại San Jose 

Garden Grove - Tại phòng hội Thư Viện Việt 
Nam, Thành Phố Garden Grove vào lúc 10 giờ 
sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 4, 2024, Hội H.O. 


82 I VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ 
chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chỉ trong 
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh 
VNCH kỳ thứ 17 đã được tổ chức vào tháng 9 năm 
2023 năm qua tại San Jose. 

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa 
Kỳ và phút mặc niệm. Ban tổ chức cũng đã dành 
một phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho cố 
Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người sáng 
lập và điều hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế 
Binh, Quả Phụ VNCH đã qua đời. 

Tiếp theo ông Đỉnh Quang Truật mời: ông 
Nguyễn Dinh (Phó Nội Vụ), ông Nguyễn Văn Tiến 
(Phó Ngoại Vụ), ông Bùi Đẹp (Thư Ký), Cô Thanh 
Hà, (Thủ Quỹ) và ông Võ Ý (Cố Vấn), lên bàn chủ tọa 
buổi họp báo. (Bà Nguyễn Thanh Thủy vì đang điều 
trị tại bệnh viện nên vắng mặt chỉ nói qua điện thoại 
trong lời chào và cảm ơn tất cả mọi người tham dụ). 

Mở đầu Ông Nguyễn Dinh thay mặt Ban Tổ 
Chức Đại Nhạc Hội trình bày rất chi tiết và rõ ràng 
về các khoản Thu gồm: Tiền bán vé $6,410.00; 
Tiền Ân Nhân đóng góp trong ngày Đại Nhạc Hội 
là: $12,565.00; Tiền Ân nhân gởi đến hội 41.016$ 
Tiền ân nhân cho qua Zelle, Credit Card và Pay 
Pal. Tổng cộng tiền thu được: 61.066$ 

Tổng số tiền chỉ là: 40.2788 

Số tiền còn lại để gởi TPB/QP là: 20.787$ 

Ông Bùi Đẹp (Thư Ký) cám ơn tất cả quý ân 
nhân, đồng hương, ca nghệ sĩ, giới truyền thông đã 
hết lòng ủng hộ cho hội qua những lần Đại Nhạc 
Hội Cảm Ơn Anh. Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 
thứ 17 diễn ra trong hoàn cảnh mưa bão, thời tiết 
ập đến bất ngờ vì vậy số đồng hương không đến 
tham dự được, Kết quả khiêm tốn trên cho thấy 
dù bất cứ hoàn cảnh nào Hội HO Cứu Trợ TPB và 
Quả Phụ VNCH cũng không quên nhiệm vụ đã 
làm trải qua 17 kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh. Tin 
tóm lược của Bình Sa 


Tin Úc châu 

Sáng thú Ba ngày 30.4.2024. Vói sự tham gia 
đông đảo của 18 Hội đoàn, và nhiều nhóm từ 
Melbourne, Brisbane và Wollongong... đã đến địa 
điểm biểu tình tại Canberra. Trước cổng tòa đại sứ 
CSVN, đoàn biểu tình đã tổ chức lễ tri ân tưởng 
niệm chiến sĩ Việt - Úc, Đồng Minh và đồng bào đã 
hy sinh để bảo vệ cho Miền Nam Tự Do... 

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney đã 
tổ chức Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện vào 
ngày 30/4/2023 để kỷ niệm 49 năm tang thương 
cho dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, tất cả các 


Giáo Đoàn trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 

Tổng Giáo Phận Sydney đã tham gia Thánh Lễ 

được chủ tế bởi Quý Cha Tuyên Úy trong Ban 

Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng 
Giáo Phận Sydney. 

Tin tóm lược của Ủy ban nguời Úc gốc Việt 

tynạn cộng sản và của CĐC@VN Sydney 


HAMBURG. on đưởng mang tên “GChâu- 
und-Lân-StraBe” 

Ngày 11.05.2024, lúc 11:00 giờ, tại khu Billbrook 
thành phố Hambưrg, Halskestraf3e 72 (tên cũ) đã 
có khoảng 170 người Việt, Đức và các cộng đồng 
sắc dân khác vân tập trước Khu Trại Ty Nạn người 
Việt từng sinh sống (sau này là nơi di trú tạm cho 
người vô gia cư), để cùng tụng kinh cầu nguyện 
và làm Lễ Kỷ Niệm thay tên đường tưởng niệm hai 
thanh niên Việt Nam Ty Nạn đã chết tại đây. Ông 
Ralf Neubauer Quận trưởng đặc khu Trung Tâm 
Hamburg (Bezirksamtleiter Hamburg Mitte) và 
nhiều chính trị gia khác đã đến đến tham dự. 


: LÍ WÊ : 
Được biết, trước đây vào ngày 22.08.1980 một 
số người thuộc nhóm kỳ thị chủng tộc cực hữu đã 
đột nhập Khu Ty Nạn người Việt và đốt cháy phòng 
ngủ của hai thanh niên Việt Nam tên Nguyễn Ngọc 
Châu và Đỗ Anh Lân. Trong suốt nhiều năm qua, 
một số đồng bào người Việt Nam tại Hamburg và 
các thân hữu Đức đã thành lập một tổ chức nhỏ 
vận động chính quyền thành phố Hamburg để thay 
tên đường nhằm tưởng nhớ hai nạn nhân người 
Việt, cũng là nạn nhân của các hành vi thù nghịch 
phân biệt chủng tộc tại Đức. 
(Tin của Trọng & Thoa) 


VIÊN GIÁC | 83 


TIN THỂ GIỚI 


uảng Trực phụ trách 
5 p 


Mỹ, Úc, Nhật, Phi Luật Tân cam kết gia tăng 
hợp tác quốc phòng 

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Úc, Nhật 
Bản và Phi Luật Tân cam kết sẽ tăng cường hợp 
tác khi gặp nhau hôm 2/5 tại Hawaii để dự cuộc 
họp chung lần thứ nhì trong bối cảnh lo ngại về các 
hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông. Cuộc gặp 
diễn ra sau khi bốn nước vào tháng trước tổ chức 
cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Biển Đông, 
một tuyến đường vận chuyển quan trọng nơi Bắc 
Kinh có tranh chấp lãnh thổ âm ỉ lâu nay với một số 
quốc gia Đông Nam Á và đã gây báo động với các 
hành vi hung hăng gần đây trong vùng biển tranh 
chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin 
nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau 
cuộc thảo luận rằng cuộc tập trận đã tăng cường 
khả năng các nước làm việc cùng nhau, xây dựng 
mối liên kết giữa các lực lượng của họ và nhấn 
mạnh cam kết chung đối với luật pháp quốc tế trên 
biển. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles 
cho biết các Bộ trưởng Quốc phòng đã bàn về 
việc tăng nhịp độ các cuộc tập trận phòng thú của 
họ. Ông Austin đã tiếp đón các Bộ trưởng Quốc 
phòng tại trụ sở khu vực của quân đội Hoa Kỳ, Bộ 
Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, 
tại Trại H.M. Smith trên những ngọn đồi phía trên 
Trân Châu Cảng. Trước đó cùng ngày, ông Austin 
đã có các cuộc gặp song phương riêng biệt với 
Úc và Nhật Bản, sau đó là cuộc gặp ba bên với 
Úc và Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng của bốn 
quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Tân Gia 
Ba vào năm ngoái. Hoa Kỳ có các Hiệp ước Quốc 
phòng kéo dài hàng thập niên với cả ba quốc gia 
này. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền tại Biển 
Đông, nhưng đã triển khai các tàu Hải quân và máy 
bay chiến đấu trong cái mà họ gọi là các hoạt động 
tự do hàng hải nhằm thách thức các yêu sách của 
Trung Cộng đối với hầu như toàn bộ tuyến đường 
thủy này. Hoa Kỳ cho biết quyền tự do hàng hải 
và hàng không trong vùng biển là lợi ích quốc gia 
của Mỹ. Bắc Kinh cho rằng việc tăng cường liên 
minh của Mỹ ở châu Á là nhằm mục đích kiềm chế 
Trung Cộng và đe dọa sự ổn định trong khu vực. 


Trung 0ộng lần đầu công khai “thỏa thuận” 
năm 2016 với Phi Luật Tân về Biển Đông 
Lần đầu tiên, Trung Cộng công bố cái mà họ gọi 
là một thỏa thuận bất thành văn năm 2016 với Phi 
Luật Tân về quyền tiếp cận các đảo ở Biển Đông. 
Động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng 
hơn nữa trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, 
nơi phần lón thương mại của thế giới đi qua mà 
Trung Cộng tuyên bố chú quyền gần như toàn bộ. 
Một tuyên bố từ Tòa đại sứ Trung Cộng tại Manila 
nói “thỏa thuận đặc biệt tạm thời” đã được đồng ý 
trong chuyến thăm Bắc Kinh của cựu TT Rodrigo 
Duterte cho phép đánh bắt cá quy mô nhỏ quanh 
các đảo nhưng hạn chế quyền tiếp cận của quân 
đội, lực lượng tuần duyên và các máy bay, các tàu 
chính thức khác tới giới hạn lãnh hải 12 hải lý (22 
km) lãnh hải. Tuyên bố nói Phi Luật Tân tôn trọng 
thỏa thuận trong 7 năm qua nhưng kể từ đó đã từ 
bỏ nó để “hoàn thành chương trình nghị sự chính 
trị của riêng mình”, buộc Trung Cộng phải hành 
động. Tuyên bố đăng trên trang Web của Tòa 
đại sứ hôm 2/5 nói: “Đây là lý do cơ bản dẫn đến 
những tranh chấp không ngừng nghỉ trên biển giữa 
Trung Cộng và Phi Luật Tân trong năm qua và hơn 
thế nữa”. Tổng thống Ferdinand Marcos .Jr. và ông 
Duterte đã phủ nhận việc đạt được bất kỳ thỏa 
thuận nào được cho là sẽ từ bỏ chủ quyền hoặc 
các quyền chủ quyền của Phi Luật Tân cho Trung 
Cộng. Bất kỳ hành động nào như vậy, nếu được 
chứng minh, sẽ là một hành vi phạm tội có thể bị 
luận tội theo Hiến pháp năm 1987 của Phi Luật 
Tân. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh, ông 
Duterte đã bóng gió về một thỏa thuận như vậy 
mà không đưa ra thông tin chỉ tiết, ông Collin Koh, 
thành viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc 
tế S. Rajaratnam có trụ sở tại Đại học Công nghệ 
Nanyang, Tân Gia Ba, và là chuyên gia về các vấn 
đề hải quân ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình 
Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, cho biết. “Ông ấy 
(Duterte) khoe rằng ông ấy không chỉ nhận được 
các cam kết đầu tư và thương mại của Trung Cộng 
mà còn đảm bảo cho ngư dân Phi Luật Tân tiếp 
cận bãi cạn Scarborough”, ông Koh nói, đề cập 
đến một trong những thực thể biển đang tranh 
chấp. Ông Koh cho biết, cách dùng từ có chủ ý 
của Bắc Kinh trong tuyên bố “đáng chú ý khi cho 
thấy rằng Bắc Kinh không có tài liệu chính thức 
nào để chứng minh trường hợp của mình và do đó 
chỉ có thể chủ yếu dựa vào tuyên bố bằng lời nói 
của ông Duterte”. Ông Marcos, người nhậm chức 
vào tháng 6/2022, cho báo giới biết hồi tháng trước 


84 | VIÊN 6IÁC /II Số 281 NĂM THỨ 45 - THÁN6 8 NĂM 2024 


rằng Trung Cộng khẳng định có một thỏa thuận bí 
mật như vậy nhưng nói rằng ông không biết việc 
đó. “Người Trung Cộng khăng khăng rằng có một 
thỏa thuận bí mật và có lẽ là có, và tôi đã nói là tôi 
không biết, tôi không biết gì về thỏa thuận bí mật 
đó,” ông Marcos, người đã kéo Phi Luật Tân lại gần 
hơn với đối tác Hiệp ước Hoa Kỳ. “Nếu có một thỏa 
thuận bí mật như vậy, bây giờ tôi sẽ hủy bỏ nớ.. 
Ông Duterte, người đã nuôi dưỡng mối quan hệ 
nồng ấm với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình 
trong suốt 6 năm làm Tổng thống của mình, đồng 
thời công khai tỏ ra thù địch với Hoa Kỳ vì nước 
này chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch đắm máu của 
ông bài trừ ma túy. Mặc dù có lập trường chống Mỹ 
gần như kịch liệt trong chuyến thăm đối thủ chính 
của Washington năm 2016, nhưng ông nói rằng 
ông cũng không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với 
Bắc Kinh mà có thể xâm phạm lãnh thổ Phi Luật 
Tân. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông và ông 
Tập đã đồng ý duy trì “nguyên trạng” ở vùng biển 
tranh chấp để tránh chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện 
Ferdinand Martin Romualdez, anh họ và đồng 
minh chính trị của ông Marcos, đã ra lệnh điều tra 
cái mà một số người gọi là “thỏa thuận bất thành 
văn giữa hai chính phủ”. Trung Cộng cũng tuyên 
bố rằng các quan chức Phi Luật Tân đã hứa sẽ kéo 
tàu hải quân cố tình neo đậu ở vùng nông của Bãi 
Cỏ Mây (Bãi cạn Second Thomas) vào năm 1999 
để làm tiền đồn lãnh thổ của Manila. Các quan 
chức Phi Luật Tân dưới thời ông Marcos nói rằng 
họ không biết về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy 
và sẽ không di dời chiếc tàu chiến hiện đã đổ nát 
và rỉ sét do một nhóm nhỏ thủy thủ và Thủy quân 
lục chiến Phi Luật Tân điều khiển. Trung Cộng từ 
lâu đã cáo buộc Manila “vi phạm các cam kết” và 
“hành động bất hợp pháp” ở Biển Đông mà không 
nói rõ ràng. 


0ambodia cho biết sẽ cắt giảm 70% vận 
chuyển qua VN với kênh Mekong mới 

Phó Thú tướng Cambodia nói với Reuters hôm 
6/5/24 rằng Cambodia có kế hoạch cắt giảm 70% 
vận tải hàng hóa qua các cảng Việt Nam nhờ dự án 
nâng cấp kênh đào nối lưu vực sông Mê Kông với 
bờ biển Cambodia trị giá 1,7 tỷ Mỹ Kim do Trung 
Cộng tài trợ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 
2028 có thể gây ra căng thắng giữa Cambodia và 
Việt Nam, vốn là những đối tác thân thiết nhưng 
thường xuyên xung đột. Ông Sun Chanthol cho 
biết, hiện tại, khoảng 33% hàng hóa đến và đi từ 
Cambodia sử dụng các cảng của Việt Nam cho 


thương mại toàn cầu bằng cách vận chuyển qua 
sông Mê Kông, đồng thời lưu ý rằng với kênh đào 
được mở rộng, mục tiêu là Giảm 70% so với khối 
lượng vận chuyển hiện tại. Các nhà bảo tồn và nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lên tiếng cảnh 
báo về thiệt hại tiềm tàng đối với Đồng bằng sông 
Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn hỗ trợ hàng 
triệu người ở hạ lưu Việt Nam. Ông Sun Chanthol 
cho biết, Tập đoàn Cầu đường Trung Cộng, một 
công ty xây dựng lớn thuộc sở hữu nhà nước của 
Trung Cộng, sẽ phát triển kênh đào này để trang 
trải toàn bộ chỉ phí theo thỏa thuận với chính phủ 
Cambodia, đồng thời lưu ý rằng đổi lại công ty sẽ 
nhận được nhượng quyền trong nhiều thập niên, 
với thời hạn chính xác đang được đàm phán. Ông 
nói: “30 năm, 40 năm, 50 năm - điều đó sẽ được 
thảo luận trong quá trình đàm phán của chúng tôi”. 
Sun Chanthol cũng cho biết suy đoán rằng kênh 
đào có thể được Trung Cộng sử dụng để cho phép 
các tàu chiến Trung Cộng tiếp cận thượng nguồn 
là “hoàn toàn sai sự thật” và “vô căn cứ.. 


'Sa hoàng" Putin nói với Phương Tây: Nga 
sẽ chỉ đàm phán trên căn bản bình đắng 
Vladimir Putin, người được vinh danh như một 
Sa hoàng Nga trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng 
thống thêm một nhiệm kỳ kéo dài 6 năm, đã đưa 
ra một thông điệp cho phương Tây: Điện Kremilin 
sẵn sàng đàm phán nhưng Nga đang chuẩn bị 
cho chiến thắng ở Ukraine. Putin, người đứng đầu 
Điện Kremlin chỉ 8 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, sẽ 
vượt qua Josef Stalin và trở thành nhà cai trị tại vị 
lâu nhất ở Nga kể từ Hoàng hậu Catherine Đại đế 
nếu ông hoàn thành nhiệm kỳ. Khi giới thượng lưu 
Nga chờ đợi tại Sảnh Thánh Andrew trong Cung 
điện Grand Kremlin, nơi từng ngự trị ngai vàng, 
Putin nghiên cứu các tài liệu trong văn phòng của 
mình trước khi bước xuống các hành lang của Điện 
Kremlin để chào các lính gác, thậm chí còn dừng 
lại để thong thả nghiên cứu một bức ảnh trên bức 
tường. Ông Putin nói sau khi tuyên thệ nhậm chức 
rằng: “Nga không từ chối đối thoại với các nước 
phương Tây”. Đồng thời cho biết thêm rằng ông 
sẵn sàng đàm phán về an ninh và ổn định chiến 
lược nhưng chỉ khi không có “sự kiêu ngạo” từ Mỹ và 
các đồng minh. Nhà lãnh đạo tối cao của Nga trong 
hơn 24 năm đã hứa mang về chiến thắng và cho 
biết tất cả người dân Nga giờ đây “phải chịu trách 
nhiệm trước lịch sử nghìn năm và tổ tiên của Nga”. 


VIÊN GIÁC | 85 


Putin ra lệnh tập trận vũ khí nguyên tử chiến 
thuật để răn đe Phương Tây 

Nga vào hôm 6/5/24, cho biết họ sẽ thực hành 
bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật như một phần 
của cuộc tập trận quân sự sau những mối đe dọa 
từ Pháp, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Reuters cho hay 
kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, 
Nga đã nhiều lần khuyến cáo về những rủi ro 
nguyên tử ngày càng gia tăng. Hoa Kỳ cho rằng 
họ phải xem xét những khuyến cáo này một cách 
nghiêm chỉnh, mặc dù giới chức Hoa Kỳ nói họ 
không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong lập 
trường nguyên tử của Nga. Nga tuyên bố Hoa Kỳ 
và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến 
bờ vực đối đầu giữa các cường quốc nguyên tử 
bằng cách hỗ trợ Ukraine hàng chục tỷ mỹ kim 
vũ khí, một số trong số đó đang được sử dụng để 
chống lại lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga nêu 
rõ nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự 
bao gồm diễn tập chuẩn bị và bố trí sử dụng vũ 
khí nguyên tử phi chiến lược. Thông báo này cho 
biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành 
cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng nói các lực lượng 
hỏa tiễn ở Quân khu miền Nam, hàng không và 
hải quân sẽ tham gia. Tuyên bố này nêu rõ mục 
đích của cuộc tập trận là bảo đảm chủ quyền và 
sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga “để đáp trả những 
tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số viên 
chức phương Tây chống lại Liên bang Nga”. 


Hamas chấp nhận lệnh ngửng bắn ở 6aza; 
Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán nhưng 
lại tấn công Rafah 

Hamas hôm 6/5/24 tuyên bố chấp nhận đề nghị 
ngừng bắn của Ai Cập-Oatar, tuy nhiên Israel cho 
biết các nhà lãnh đạo của họ đã chấp thuận một 
chiến dịch quân sự ở thị trấn Rafah phía nam Gaza 
và bắt đầu tấn công các mục tiêu trong khu vực. 
Tuy nhiên, Thú tướng Benjamin Netanyahu cho 
biết ông sẽ cử các nhà đàm phán tiếp tục đàm 
phán về thỏa thuận này. Việc Hamas đột ngột 
chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn diễn ra vài giờ 
sau khi Israel ra lệnh di tản người Palestine khỏi 
các khu vực phía đông Rafah, báo hiệu một cuộc 
tấn công sắp xảy ra. Văn phòng của Thủ tướng 
Netanyahu cho biết đề nghị mà Hamas chấp nhận 
“không phù hợp với những yêu cầu thiết yếu của 
lsrael”, nhưng dù sao họ cũng sẽ cử các nhà đàm 
phán tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận. Đồng 
thời, quân đội Israel cho biết họ đang tiến hành 


“các cuộc tấn công có mục tiêu” nhằm vào Hamas 


ở phía đông Rafah. Tổng thống Joe Biden đã nói 
chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và 
nhắc lại những lo ngại của Hoa Kỳ về cuộc tấn 
công vào Rafah, nói với ông rằng lệnh ngừng bắn 
là cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống của các 
con tin Israel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ Matthew Miller cho biết các viên chức Mỹ đang 
xem xét phản ứng của Hamas “và thảo luận về vấn 
đề này với các đối tác của Hoa Kỳ trong khu vục”. 


Mơ 


Hoa 


Áo em gió quyện làn hơi ấm 

Ngoảnh đôi mi e thẹn, ngất ngây đời 
Cho hồn ta bỗng chơi vơi 

Nương theo giấc mộng đi tìm dáng em 


Kìa em thấp thoáng bên thâm 

Như phơi dáng liễu, như mời thiên thu 
Cho ta như kẻ mộng du 

Thu đôi cánh dại sa vào tay em 


Nhưng sao em chẳng buông rèm 
Cho anh ở lại, để tình anh xa 


Nguyễn Minh Hoàng 


86 I VIÊN 6IÁC /I! SỐ 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


TIN VIỆT NAM 


Quảng Trực phụ trách 


Người dân Tiền Giang xếp hàng suốt 
đêm để nhận nước từ thiện 

Báo Vnexpress ngày 5/4/24 loan tin, gân một 
tuần nay, hàng ngàn người dân ở xã Tân Phước, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã phải xếp 
hàng suốt đêm để nhận từng can nước ngọt miễn 
phí từ những xe chở nước sạch từ thiện ở Thành 
Hồ, Long An mang xuống. Đây là địa phương đang 
bị hạn mặn nặng. Nhiều người dân cho biết, do 
ban ngày họ phải đi làm nên tối mới có thời gian 
đi hứng nước sinh hoạt. Do trên địa bàn không có 
nước máy, người dân phải uống nước mưa, và sinh 
hoạt bằng nước kênh, nhưng do suốt nhiều tháng 
qua không có mưa, lu bồn chứa nước đã hết, kênh 
thì cạn trơ đáy nên cuộc sống của nhiều gia đình bị 
đảo lộn. Có khoảng 30.000 gia đình bị thiếu nước 
sinh hoạt. Tại Tiền Giang, có hai huyện ven biển là 
Gò Công Đông, và Tân Phú Đông bị thiếu nước do 
nguồn nước bị nhiễm mặn. 


0SVN giải cứu ngân hàng S0B với gói viện 
trợ 24 tỷ Mỹ kim 

CSVN đã tiến hành một cuộc giải cứu “chưa 
từng có” đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Thành Hồ (SCB), ngân hàng đang chìm trong vụ 
lừa đảo tài chính lớn nhất cả nước. Theo Reuters, 
tình huống này là “chưa từng có trong lịch sử” do 
khối lượng tiền mặt khổng lồ được nhà cầm quyền 
bơm vào ngân hàng, sự phức tạp của hoạt động 
này, cũng như quy mô thiệt hại hiện tại và tiềm ẩn 
đối vói hệ thống tài chính Việt Nam. Nợ công của 
Việt Nam năm ngoái ổn định ở mức 37% tổng sản 
phẩm quốc nội, trong khi thâm hụt ngân sách tăng 
nhẹ lên 4,4% GDP. Theo ngân hàng trung ương, 
dự trữ ngoại hối đạt khoảng 100 tỷ Mỹ kim vào 
cuối năm nay. Con số này tăng từ khoảng 90 tỷ Mỹ 
kim vào cuối tháng 10. Tính đến đầu tháng 4/2024, 
Ngân hàng Trung ương của VN này đã bơm 24 
tỷ Mỹ kim “khoản vay đặc biệt” vào SCB. Theo 
tài liệu đó, các khoản cho vay đã chậm lại một 
chút nhưng đạt trung bình hơn 900 triệu Mỹ kim 
một tháng trong 5 tháng qua. Khoản bơm tiền mặt 
của Ngân hàng Nhà nước cs Việt Nam vào SCB 
lên tới 5.6% sản lượng kinh tế hàng năm của quốc 


gia, hay khoảng 1⁄4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. 
Ngân hàng Trung ương đặt SCB dưới sự giám sát 
của họ để ngăn chặn tình trạng tháo chạy khỏi 
ngân hàng gây ra bởi vụ bắt giữ bà trùm bất động 
sản Trương Mỹ Lan vào tháng 10/22. Kể từ đó, SCB 
đã sử dụng số tiền này để chỉ trả cho việc rút tiền 
mặt, của khách hàng. Qua sự việc này, Việt Nam 
ngày càng có vẻ bất ổn mặc dù tầm quan trọng 
của nước này trong chuỗi cung ứng ngày càng 
tăng. Cho đến nay, chưa có sự gián đoạn nào đối 
với hoạt động đầu tư toàn cầu tại Việt Nam, nhưng 
cuộc giải cứu ngân hàng khổng lồ cho thấy nỗ lực 
chống tham nhũng của Việt Nam có thể gây ra 
nhiều hậu quả và các công ty quyết tâm khai thác 
lao động giá rẻ sẽ cần đối mặt với những rủi ro. 


Nghệ An đặt tượng Lê Nin bằng đồng tại 
thành phố Vinh 

Ngày 4/4/24, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Nghệ An cho biết, bức tượng Lê Nin bằng đồng 
cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn đã được chuyển về 
thành phố Vinh, và sắp được đặt tại bùng binh giao 
giữa đại lộ Lê Nin với đường Nguyễn Phong Sắc, 
thành phố Vinh. Bức tượng sẽ được đặt trên bệ cao 
3 mét với chất liệu bằng thép, mặt trước bệ tượng 
được khắc dòng chữ “V.I.LÊ-NIN, 1870-1924”, còn 
mặt sau khắc dòng chữ “Biểu tượng của tình hữu 
nghị Việt- Nga”. Sự việc trên khiến mạng xã hội 
Facebook cảm thấy đầy mỉa mai, khi một số nước 
thuộc Liên Xô cũ đã từng phá bỏ tượng Lê Nin thì 
nhà cầm quyền Cs vẫn u mê tôn thờ. 


Mùa vụ cà phê VN đối mặt với tình trạng 
thiếu nước do nguy cơ hạn hán 

Giá cà phê VN tăng nhẹ trong tuần giữa tháng 
4/2024 giữa những lo ngại vê nguồn cung ứng sẽ 
giảm do tình trạng thiếu nước tưới ở những vùng 
trồng cà phê, trong khi thị trường Nam Dương 
đang đóng cửa dài ngày để nghỉ lễ. Theo tờ 
Business Recorder, nông dân ở Tây Nguyên, vùng 
trông cà phê lớn nhất Việt Nam, hiện đang bán 
hạt cà phê với giá 105.000 - 105.900 đồng (tương 
đương $4,20 - $4,24 Mỹ kim) mỗi kg, tăng so với 
mức 101.200 - 103.000 đồng một tuần trước. Một 
thương gia cho biết “các nông dân hiện giờ không 
có áp lực phải bán cà phê, đặc biệt là trong bối 
cảnh nguy cơ hạn hán có thể khiến tình trạng thiếu 
hụt càng thêm trầm trọng”. Với mặt hàng cà phê 
Robusta loại 2, với tỷ lệ hạt võ, bị đen 5%, các 
thương nhân chào giá ở mức 600 Mỹ kim/tấn cho 
hợp đồng tháng 7. 


VIÊN GIÁC | 87 


Anh quốc thỏa thuận mới với VN nhằm giải 
quyết vấn để di dân bất hợp pháp 

Bộ Nội vụ nước Anh xác nhận thỏa thuận mới 
với csVN nhằm giải quyết vấn đề di dân bất hợp 
pháp và lạm dụng Visa. Kế hoạch này bao gồm 
các chiến dịch truyền thông nhằm ngăn cản người 
dân vượt eo biển bằng thuyền nhỏ và xây dựng “kế 
hoạch hành động chung” để chống lại nạn buôn 
người. Giới chức cho biết thỏa thuận này sẽ tăng 
cường chia sẻ thông tin tình báo để giải quyết vấn 
đề lạm dụng Visa và tiếp tục tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình trục xuất những người không 
có quyền ở lại Vương quốc Anh. Ông Michael 
Tomlinson, Bộ trưởng Quản lý vấn đề nhập cư bất 
hợp pháp và Đại tá Vũ Văn Hùng, thuộc Bộ Công 
an csVN, đã ký tuyên bố hợp tác chung tại London 
hôm 17/4/24. Dữ liệu của Bộ Nội Vụ cho thấy công 
dân VN chiếm 5% số lượng thuyền nhỏ đến Vương 
quốc Anh vào năm 2023, tăng từ 1% vào năm 
2022. Nhưng năm nay, số người di dân từ đất nước 
này đã thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển 
Manche (giữa Pháp và Anh) nhiều hơn bất kỳ nơi 
nào khác. Chỉ trong một ngày cuối tuần, đã có 534 
người đến Vương quốc Anh, mức cao nhất trong 
một ngày trong năm nay. Con số này đã nâng tổng 
số người di dân trong năm nay lên 6.265, tăng gần 
30% vào năm 2022. Từ năm 2018 đến hết năm 
2023 có 3.356 lượt thuyền nhỏ đưa người Việt đến, 
khiến VN lọt vào top 10 nước có người di dân bất 
hợp pháp đến nước Anh. 


Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cùng 10 đồng 
chí “vào lò” 

Ngày 26/4/24, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến 
Phương, 67 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận với tội danh, vi phạm quy định về quản lý, 
sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 
trong dự án sân golf Phan Thiết. Ngoài Phương, 
thì còn có 4 đồng chí khác của ông cũng bị khởi 
tố, bắt tạm giam. 4 người này bị bắt về tội, vi phạm 
quy định về cai quản, sử dụng tài sản Nhà nước 
gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, còn có 6 người 
khác là cán bộ ở các cơ quan, ban ngành tỉnh Bình 
Thuận cũng bị bắt. Phương và các đồng phạm 
bị cáo buộc liên quan đến dự án sân golf Phan 
Thiết rộng hơn 62 ha. Đây là sân golf của tỷ phú 
Mỹ Larry Hillblom đầu tư, hoạt động từ năm 1997. 
Năm 2013, tỉnh Bình Thuận chuyển nhượng vốn 
của dự án và chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần 
Rạng Đông. Năm 2014, Phương đã đồng ý đề nghị 


của công ty Rạng Đông cho chuyển đổi đất sân 
golf sang đất ở đô thị để đầu tư xây dựng và kinh 
doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng, 
và các công trình hạ tầng phụ trợ. Năm 2015, ông 
Phương phê duyệt tổng tiền sử dụng đất phải nộp 
là 936,8 tỷ đồng, tương ứng là 2,5 triệu đồng một 
mét vuông. Trong khi giá thị trường lúc này ở địa 
bàn Phan Thiết nằm quanh dự án thấp nhất cũng 
10 triệu đồng một mét vuông, và cao nhất là 24 
triệu đồng. Sau khi được phê duyệt, chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng, phân lô bán nền với giá 20 đến 30 
triệu đồng một mét vuông. 


Quảng trưởng hơn 40 tỷ đồng chưa bàn 
giao đã trở thành bãi chăn bò 

Tin ngày 28/4/24, dự án quảng trường và tượng 
đài vua Mai Hắc Đế, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
chưa kịp bàn giao đã xuống cấp, và trở thành bãi 
chăn bò của người dân. Trước đó, vào năm 2016, 
Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án tôn tạo Di 
tích lịch sử- văn hóa đền thờ và quảng trường Mai 
Hắc Đế với tổng số vốn hơn 105 tỷ đồng. Trong đó 
phần tu bổ, tôn tạo di tích đã có sẵn là 52 tỷ đồng, 
43 tỷ đồng để xây tượng đài và quảng trường, 9 
tỷ đồng còn lại để cho các chỉ phí khác. Quảng 
trường được thực hiện trên diện tích 4,5 ha đất, 
phần tượng đài đúc bằng đồng liền khối cao 10,8 
mét. Dự án do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu 
tư, và dự trù sẽ hoàn thành sau một năm khởi 
công. Nhưng đến nay đã trải qua 8 năm, công trình 
vẫn còn dang dở, chưa dược bàn giao, và đã dần 
hoang hóa, xuống cấp, đường vào quảng trường 
thì nhếch nhác, cây dại đua nhau mọc. Hệ thống 
mương nước bị hư hỏng, bê tông nứt gãy, các vật 
liệu nằm ngổn ngang. Theo người dân, vị trí đặt 
quảng trường là nằm giữa đồng ruộng, xa khu dân 
cư, lại chưa hoàn thiện nên bị bỏ hoang, người dân 
mang bò đến chăn thả. Bà Trần Thị Hồng cho biết, 
trước đây, khu vực làm quảng trường là đất canh 
tác của người dân, được họ trồng đậu phộng và 
năng suất rất cao. Nay bị bỏ hoang nên bà thấy rất 
tiếc. Đại diện Ban cai quản dự án đầu tư huyện Lộc 
Hà cho biết, do thiếu vốn đầu tư nên đến nay dự 
án vẫn chưa hoàn thiện. Việt Nam được biết đến là 
nước đi xin hỗ trợ của nhiều nước, và tổ chức trên 
thế giới rất “chuyên nghiệp”, và cũng là quốc gia 
đổ rất nhiều tiền vào các công trình tượng đài. 


Hạn hán kéo dài khiến hàng trăm tấn cá ở 


hồ Sông Mây chết nổi trắng mặt nước 
Đến ngày 30/4/24, hạn hán kéo dài khiến diện 


88 | VIÊN 6IÁC /I! Số 281 NĂM THỨ %5 - THÁN6 8 NĂM 2024 


tích mặt nước hồ Sông Mây từ 196 ha nay chỉ còn 
khoảng 2 ha (giảm 98%), độ sâu mực nước thấp 
chỉ còn khoảng 1 mét nước ở nơi sâu nhất, gây 
ra hậu quả hàng trăm tấn cá trong hồ chết gần 
hết. Lê Minh Tấn, Đội trưởng Đội nuôi trồng thủy 
sản hồ Sông Mây cho biết, đơn vị ông đang nuôi 
khoảng hơn 100 tấn cá các loại ở trong hồ, nhưng 
nay cá đã chết gần hết, cá chết nổi trắng xóa cả 
một vùng rộng lớn, bốc mùi hôi thối nông nặc ra 
khu vực xung quanh. Theo ông Tấn, cá bắt đầu 
chết từ khoảng một tuần trước, và chết hàng loạt 


Hạn hán kéo dài khiến lượng nước bổ sung vào hồ 
từ các con suối tự nhiên xung quanh hồ, và lượng 
nước mưa tự nhiên không còn. Được biết, đợt hạn 
hán kéo dài đang diễn ra tại các tỉnh miền Nam 
và Tây Nguyên không chỉ làm cho cá chết, mà có 
rất nhiều diện tích cây trồng đã bị chết khô, hoặc 
đứng trước nguy cơ mất mùa do thiếu nước tưới, 
nhiều người dân không còn nước sạch sinh hoạt 
do giếng, sông suối khô cạn. Nhiệt độ cũng tăng 
cao có nơi như Thành Hồ đo được lên đến 47 độ 
C, khiến người dân vật vã mỗi lần phải ra đường. M 


vào ngày 28/4, do lượng nước trong hồ còn quá ít. 


CẢM TẠ 


Nam-mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ phóng quang tiếp độ Hương Linh. 


Ngày 08.05.2024, nhằm mùng một tháng tư năm Giáp Thìn, Lễ Tang và Hỏa thiêu Chồng/ 
Anh trai/ Bác/ Cậu... của chúng con/ chúng tôi tại Nghĩa trang Öjendorf Hamburg là: 


Cu sĩ Phật tử Văn Công Trâm 
Pháp danh Thị Minh 
đã viên mãn. 


* Chúng con xin đảnh lễ tri ân: Hòa thượng Sám chủ đạo hiệu Thích Như Điển và chư Tôn Đức 
Tăng Ni Tổ đình Viên Giác; Thượng Tọa Thích Hạnh Giới, Tịnh thất Viên Lạc; Sư bà Thích Nữ 
Diệu Phước, Ni Sư Tuệ Trí và Ni chúng chùa Linh Thứu Berlin; Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu và Ni 
chúng cùng Phật Tử chùa Bảo Thành Koblenz; Ni sư Thích Nữ Tuệ Đàm Châu và Ni chúng chùa 
Bảo Đức, Ni sư Thịch Nữ Tuệ Đàm Vân và Ni chúng Chùa Bảo Liên, Sư cô Thích Nữ Tuệ Đàm 
Nghiêm và Ni chúng cùng Phật Tử Chùa Bảo Quang Hambưrg; Sư cô Thích Nữ Tuệ Luật và Ni 
chúng Chùa Lộc Uyển Rosiock... đã quang lâm khai thị và hộ niệm cầu siêu cho Hương linh vãng 
sinh Cực Lạc Quốc. 

* Chúng con xin thành kính tri ân Ni sư Jampa Tsedroen (tức Giáo sư Carola Roloff) thay mặt 
Cộng đồng Phật Giáo Tây Tạng đã hộ niệm cầu siêu theo nghi thức Tây Tạng; Ông Nils Clausen, 
Hội trưởng Liên Hội Phật Giáo Đức DBU; Ông Michael den Hoet, Đại diện Buddhistisches Zentrum 
Hamburg; Giáo sư Olaf Beuchling, Hamburg... đã đến tham dự Lễ. 

* Chúng con cũng xin tri ân Chư Tôn Đức đã cầu siêu độ cho Hương Linh và chia buồn cùng 
tang quyến: Hòa Thượng Thích Thông Mẫn, TT Thích Nguyên Tạng và Chư Tăng Ni cùng Phật 
Tử Tu Viện Quảng Đức Úc Châu; TT Thích Hoằng Khai (Na Uy); Sư Bà Thích Nữ Diệu Cảnh và 
Ni chúng Tổ đình Bảo Quang Đà Nắng; Sư Bà Thích Nữ Diệu Chỉ và Ni chúng Chùa Bảo Vân Sài 
Gòn; Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín và Ni chúng chùa Phục Đán Đà Nẵng; Chùa Phước Ấm Việt Nam; 
Và một vài tự viện khác ở khắp nơi chúng con không biết tin chính xác. 

* Chúng tôi cũng xin cám ơn Đại diện quý Hội đoàn, Quyến thuộc, thân hữu gần xa đã đến tham 
dự hay gởi lời chia buồn: Hội Phật Tử VNTN tại Đức; Ban Hướng Dẫn GĐÐPT Đức quốc; Đạo hữu Thị 
Tâm và Ban Biên Tập Báo Viên Giác; Những Cây Bút Nữ Viên Giác; Hội Người Việt và Ban Cao Niên 
tại Hamburg; Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg; Hội Đồng Gia Tộc tộc Văn Công ở Quảng Nam... 

Tang quyến 
Vợ: Quả phụ nhũ danh Hồ Nguyệt Hà, PD Diệu Liên 
Em trai: Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, vợ và các con 


VIÊN GIÁC | 89 


Nhận được cáo phó 
Anh ruột của Đạo hữu Nguyên Đạo 
Văn Công Tuấn, Chủ bút báo Viên Giác là: 


Cư sĩ Phạt tứ VĂN CÔNG TRÂM 
Pháp danh THỊ MINH 


* Thành viên Ban Đại Diện Liên Hội Các 
Tổ Chúc Phật Giáo tại Hamburg. 

* Nguyên Hội Trưởng sáng lập Hội Phật 
Tử Việt Nam Ty Nạn tại CHLB Đức. 

* Nguyên Bác sĩ Trưỏng khoa tại bệnh 
viện Bethanien Iserlohn, Đúc quốc. 


Đã thuận thế vô thường vãng sanh 
Vào lúc 10:36 ngày 28.04.2024 
(nhằm ngày 20. 03 Giáp Thìn âm lịch) 
tại Bệnh viện Đại học Kiel, Đức Quốc 
Hưởng thọ 77 tuổi 


Tang Lễ cữ hành tại Nghĩa trang Öjendorf 
Hambưrg (Halle 2) vào lúc 9:30 ngày 
08.05.2024 ( mùng một tháng tư Giáp Thìn). 

Chúng tôi thành tâm chia buồn với Đạo 
hữu Nguyên Đạo cùng Đại Gia Đình Tang 
Quyến, đồng thời nguyện cầu Đức Phật A 
DI ĐÀ từ bi phóng quang tiếp độ Hương Linh 
Thị Minh Văn Công Trâm sớm vãng sanh về 
miền Cực Lạc không còn buồn phiền lo lắng 
chuyện trần gian. 


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ 
A DI ĐÀ PHẬT 
- Hòa Thượng Thích Như Điển Phương 
Trượng Tổ Đình Viên Giác. 
- Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 
Chùa Viên Giác. 
- Ban Biên Tập và các Văn Thi Hữu khắp 
nơi cộng tác với báo Viên Giác. 
- Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức 
và các Chỉ Hội. 
- Ban Hướng Dẫn GĐPT tại Đức. 
- Những Cây Bút Nữ. 


Z hộp thư 


Viên Các 
Trong thời gian qua VIÊN GIÁC đã nhận được 
những thư từ, tin tức, tài liệu, bài vở, kinh sách, báo 
chí của các Tổ Chức, Hội Đoàn, Tôn Giáo và các 
Văn Thi Hữu khắp các nơi gửi đến. 


* THƯ TÍN 

- Đức: HT Thích Như Điển, Thích Chân Đàn, 
Thị Tâm Ngô Văn Phát, Đại Nguyên, Hoa Lan, 
Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Song Anh, Tịnh Ý, 
Nguyên Hạnh, Thi Thi Hồng Ngọc, Nguyễn Hữu 
Huấn, Hoàng Quân, Lương Nguyên Hiền. 

- Pháp: Hoang Phong, Chúc Thanh. 

- Thụy Sĩ: Trần Thị Nhật Hưng, Song Thư, Vũ 
Ngọc Ruẫn. 

- Hoa Kỹ: Diệu Minh Tuệ Nga, Lâm Minh Anh, 
Thu Hoài, Thylanthao, Steven N. 

- Canada: Thái Công Tụng. 

- Úc Châu: Quảng Trực Trần Viết Dung. 

- Việt Nam: Bs Đỗ Hồng Ngọc, Tịnh Bình, 
Nguyễn An Bình, Thích Chúc Hiếu 

- Bỉ: Hồ Thanh Trước 


* THƯ & SÁCH BÁO 

- Đức: Buddhismus Aktuell 2/2024. 
- Pháp: Bản Tin Khánh Anh số 140. 
- Thụy Sĩ: Mục Vụ số 421. 


90 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁNG 8 NĂM 2024 


(Tính đến ngày 30.04.2024) 

Trong thời gian gần đây, Chùa Viên Giác có nhận 
được tiền của quý Đạo Hữu gửi bằng cách chuyển qua 
Ngân Hàng hay bằng Bưu Phiếu, nhưng không ghi rõ 
mục đích. Thí dụ như Cúng Dường, Tu Bổ Chùa, Ấn Tống 
Kinh, Pháp Bảo v.v... 

Ngoài ra có Đạo Hữu nhờ người khác đứng tên chuyển 
tiền nhưng không rõ chuyển tiền giùm cho ai để Cúng 
Dường hoặc thanh toán vấn đề gì. Do đó khi nhận được 
tiền, Chùa không thể nào ghi vào sổ sách được. 

Để tránh những trở ngại nêu trên, kính xin quý Đạo 
Hữu khi chuyển tiền hoặc gửi tiền về Chùa nhớ ghi rõ Họ 
& Tên, địa chỉ đầy đủ và mục đích để Chùa tiện ghi vào 
số sách. 

Ngoài ra khi quý vị xem Phương Danh Cúng Dường 
xin đọc phần trên cùng là tính đến ngày?... tháng?.... để 
biết rằng tiền đã chuyển đi ngày nào và tại sao chưa có 
tên trong danh sách. 

Chùa có số Konto mới và Tu Viện Viên Đức cũng đã có số 
Konto (xin xem phía sau). Kính xin quý vị thông cảm cho. 

Thành thật cám ơn quý Đạo Hữu. 

Danh sách PDCD của quý Đạo Hữu & Phật Tử, chúng 
tôi xin phép chỉ đánh máy một lần chữ ĐH (Đạo Hữu) ở 
bên trên. 


TAM BẢO 
ĐH. Ai Linh Zuidema 50€. Ẩn danh 5€. Ẩn danh 20€ (cúng 
Thanh Minh). Ankhoa, Annam, Anabel Anthi Nguyễn 20€. 
Berend Meyer (Laksman Dharmakatne-Almut) 50€. Bùi Thị 
Hòa 100€. Chau Muoi và con Chi Luon Qwan 20€. Chi Thanh 
Leuchtweis 100€. Đào Thị Hiền 20€. Đào Ngọc Sơn 60€. 
Delven Zeolo 10€. Diệu Hiền Phạm Thị Thu Liễu 40€. Diệu 
Hiền Phạm Thúy Hạnh 15€. Diệu Loan Đinh Thị Phương 10€. 
Đỗ Chiêu Cang 10€. Đỗ Đình Bình (Hạnh Định) 1633,11€. 
Đồng Bảo Trần Tuấn Anh 30€. Đồng Huệ Lê Thị Hải Yến 50€. 
Đồng Hướng Nguyễn Thị Thanh Phương 100€. Đồng Thuận 
Lê Thị Hải Yến 50€. Đồng Tịnh Nguyễn Văn Khang 5€. Dr. 
Thoai-Dao Trang 108€. Dương Đức Long & Hoàng Diễm My 
50€. Dương Ngọc Minh 20€. Fam. Đặng 50€. Fam. Hứa 70€ 
HHHL Hứa Thị Qui. Fam. Nguyễn (Nguyễn Hoàng Dũng) 20€. 
Fam. Trương 50€. Fam. Tạ Lai Vi 50€. Francisco Struzynski & 
Sina Struzynski 30€. Gđ. Đồng Ngọc Đàm Thị Bích Phượng 
50€. Gđ. Đồng Ngọc Phạm Văn Vinh 210€. Gđ. Dương 100€. 
Gđ. Kiều Việt Hưng 50€. Gđ. Ngọc Cẩn Trần Thị Lan 50€. Gđ. 
Nguyễn Huy Thắng & Ngô Huệ Phương 10€. Gđ. Nguyễn Thị 
Nga 100€ HHHL Lê Ngọc Thắng. Gđ. Pt Diệu Hồng 30€. Gđ. 
Pt Diệu Nghiêm 50€. Gđ. Pt Đồng Nhan & Pt Đồng Lạc 50€. 
Gđ. Sư Cô Hạnh Ân 100€. Gđ. Vạn Phụng Đinh Thị Loan, 
Vạn Thiện Nguyễn Lâm Sơn Tùng & Vạn Thành Lâm Đức 
Đạt Max 100€. Gđ.Đh Thiện Học & Thiện Thảo 100€. HHHL. 
Mẹ Huỳnh Thị Sua 50€. HL. Hứa Thị Quý 200€. Hua Thien 
Thanh 100€. Hugo Cardenas Krenz 100€. lrmgard Grasse 


(Lakshman Dharmaratne) 30€. Kay Dirk Stamp 50€. Kim 
Loan Blumenthal 50€. Lê Thị Xuyến 30€ HHHL Mẹ Trần Thị 
Việt. Lê Vũ Thị Thùy Trang 20€. Loh Koke Mai & Loh Pooi 
Heng 10€. Lưu Nguyệt Thìn 100€. Lưu Sy Cúc 100€. Lưu Sy 
Cúc & Trần Thị Hồng Thanh và Hải Đăng Lưu, Việt Hoàng Lưu 
160€. Mai Diệu Hằng 30€. Mai Diệu Hồng 30€. Mai Đức Hậu 
30€. Manh, Cam-Phát 50€. Mike Mai 100€. Minh Dũng Bùi 
Thanh Hùng 50€. Nguyễn Anh Dũng 10€. Nguyễn Anh Ngọc 
20€. Nguyễn Anh Tùng 15€. Nguyễn Đức Hiệp & Phạm Thị 
Vân, Nguyễn Hiệp Đức, Nguyễn Thị Hà Anh và Nguyễn Thị 
Hà Vy 100€. Nguyễn Hiếu Nghĩa 20€. Nguyễn Hoài Phương 
100€. Nguyễn Kiên 25€. Nguyễn Minh C. 916€. Nguyễn 
Minh Tạ 10€. Nguyễn Quốc Việt 20€. Nguyễn Thị Hợp 20€. 
Nguyễn Thị Liên 20€. Nguyễn Thị Mai Phương 20€. Nguyễn 
Thị Nhung 10€. Nguyễn Thị Phương Loan 50€. Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 40€. Nguyễn Thị Thanh, Vi Văn Tú & Lê Thanh 
Hương 30€. Nguyễn Thị Thu Huyền 10€. Nguyễn Thị Thúy 
20€. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10€. Nguyễn Trọng Bình Pd 
Quang Thiện Thủy 20€. Nguyễn Văn Thành 10€. Nhuận An 
Đặng Thị Kim Loan 30€. Phạm Khánh Hoàng 50€. Phạm Thị 
Kim Ánh 50€ HHHL cho Mẹ Cao Thị Kim Anh Pd Diệu Quý 
mất 20.03.2023 ÂI. Phùng Minh Khánh 20€. Phước Nhẫn 
50€. Pt. Đồng Nhan & Đồng Lạc 50€. Pt. Nguyễn Thu Hương 
(Hanna Nguyễn) 10€. Quang Thiện Thủy Nguyễn Trọng Bình 
20€. Sơn Nguyên 1.088,74€. Than Tien Can & Firat Can 25€. 
Thanh Vân 20€. Theo 50€. Thị Lộc 30€. Thiện Châu Nguyễn 
Bảo Ngọc 10€. Thọ Tâm Nguyễn Minh Thanh 100€. Thuy 
Spitzner 100€. Tô Văn Phong 10€. Tony Đoàn 20€. Trần 
Mạnh Chung 10€. Trần Mạnh Chung, Trần Ngọc Hoàng Ly, 
Trần Hoàng Gia Kiệt, Trần Bảo Anh, Trần Ngọc Diễm Ly, Ly 
Asia, Box By Ly & Ly Group 20€. Trần Ngọc Diễm Ly, Nguyễn 
Quang Benny Huy, Trần Ngọc Hoàng Ly, Trần Mạnh Chung, 
Trần Bảo Anh, Trần Hoàng Gia Kiệt và Ly Asia Group 20€. 
Trần Thanh Tuyết & Thiện An Trần Thanh Quy 20€. Trần Thị 
Thanh Đức 20€. Trần Tú Anh 100€. Trang Kim Anh 50€. Trang 
Kim Anh 150€. Trịnh Phương Hạnh 10€. Trung Toàn Giang 
Tuấn Thanh & Trung Nghĩa Giang Tuấn Đạt và Đồng Diệu 
Kê Sarah 25€. Từ Ngọc 185€. Tuệ Tâm Trang Dương Thanh 
Sang 50€. Ute Brinckmann (Lakshman Dharmaratne) 30€. 
Van Thi Hương (Thích Nữ Hạnh Trang) 482,94€. Vũ Minh Đạt 
20€. Nguyễn T. Thanh (Aachen) 20€. Nguyễn Lyli Ngọc Mai 
(S.nhật 17/04) (Berlin) 150€. Nguyễn Phan Hoàng Hà (S.nhật 
20/04) 200€. Trần Thanh Huyền 20€. Đồng Phước Phạm Thị 
Lanh (Bielefeld) 50€. Huỳnh Thị Chan (Braunschweig) 20€. 
Kha Bảo Như (Bremen) 20€. Kha Hiếu Hán 20€. Trần Văn 
Hoàn (Celle) 20€. Horn Manuela (S.nhật 15/04) (Chemnitz) 
50€. Stefan Bittner 100€. Xieng Chen (Dortmund) 200€. Đỗ 
Bá Sự & Nguyễn Thị Kim Thanh (Dresden) 20€. Gđ. Hồ Minh 
Tiến & Dương Thu Hường 100€. Gđ. Nguyễn Việt Hà & Phạm 
Thị Thúy Nga 20€. Ngô Thị Yến 50€. Đào Thị Hồng Nguyên 
(Edewecht) 50€. Nguyễn Việt Đức (Emden) 50€. Gray Phùng 
Thị Mộng Điệp (England) 100€ HHHL Mẹ Bùi Thị Phụng. 
Nguyễn Văn Thủy (Essen) 50€. Nguyễn Thị Phước (Nguyễn 
Năng Cường) (France) 33,50€. Frau Vương Ngô Anh (Vương 
Oan Nga) (Freiburg) 50€. Ouyang Qiufeng (Gelsenkirchen) 
200€. Phan Thị Be (Gifhorn) 10€. Gđ. Bà Nguyễn Thị Nga 
(Gosla) 400€. Nguyễn Thùy Dương & Nguyễn Hai An Ernin 
(Gro8breitenbach) 20€. Pt. Nguyễn Hải An Erwin 10€. Pt. 
Nguyễn Thùy Dương (Laura Nguyễn) 10€. Pt. Nguyễn 
Văn Hữu & Diệu Thúy Nguyễn Thị Ngọc Thúy 10€. Pt. Diệu 


VIÊN GIÁC | 91 


Hương Nguyễn Thị Hoa (Hải Phòng/Việt Nam) 10€. Pt. 
Phùng Thị Khuê 10€. Pt. Quảng Vân Nguyễn Ngọc Hương 
10€. Lam Phương Phan (Hamburg) 50€. Trịnh Xuân Phong 
(Hamel) 20€. Chi Hội Phật Tử Hannover (Trần Mạnh Thắng) 
(Hannover) 940€. Đồng Nhẫn 10€. Đồng Tâm Nguyễn Hồng 
Thu 60€. Gđ. Pt Trần Hoàng Việt 20€. Hãng nhà Hanova 5€. 
HHHL Lâm Thị Huệ Pd Đồng Hoa (06.12.1936 †02.05.2023 
(nhằm ngày 13.03 năm Quý Mão) 200€. Hoàng Thị Tân 
1.000€. Nguyên Khiết An Lê Thu Hương & Hoa Anh Tú 50€. 
Nguyễn Thị Anh 50€. Nguyễn Thị Tố Uyên 10€. Quý Phật Tử 
Hannover 80€. Thiện Phú Lê Bích Lan 10€. Trần Thanh Sơn 
30€. Ngô Thị Ngọc Oanh (Hildesheim) 20€. Phạm Thị Nhung 
& Vũ Tuấn Anh và Vũ Khánh Ngọc 50€. Tăng Thị Kim Oanh 
10€. La Thị Ngọc Dung (lbbenbiren) 20€. Thi Bình Nguyễn- 
Drebelov (Jesteburg) 70€. Nguyễn Sáu (Karlsruhe) 20€. 
Trương Mỹ Phương (Laatzen) 40€ HHHL Trần Trinh Thiệp. 
Đặng Xuân Trường (Langen) 20€. Schneider Thị Khánh Vân 
50€. Đỗ Trọng Thanh (Lausanne/Schweiz) 100€. Gđ. Pham 
Văn Sơn (Hải) & Đồng Hoa Nguyễn Thị Thu Hương (Lehrte) 
60€. Nguyễn Vũ Phương Anh 40€. Trần Thị Nhuần (Mainz) 
50€. Nguyễn Danh Hội & Nguyễn Phương Dung (Mannheim) 
150€. Thanh Phương Heise (Moehrendorf) 1.500€. Pt. Phạm 
Thị Mười (Nam Định/Việt Nam) 10€. Bùi Thị Kim Tuyến (Neu 
Senburg) 50€. Gđ. Pt Tô Đình Phương & Nguyễn Thục Anh 
(Neudietendorf) 250€. Tạ Hồng Sinh (Neu-lsenburg) 20€. 
Dirk Buhmanmn (Norderney) 20€. Nguyễn Ha 20€. Trần Thị 
Hảo 10€. Diệu Thới Phạm Thị Ngọc Loan (Nordhorn) 100€. 
Gđ. Lưu Hồng Quang & Gđ. Lưu Hoàng Long (Nũrnberg) 
50€. Minh Dũng Bùi Thanh Hùng 20€. Pt. Huệ Diệu Ngô Thị 
Mai Hương 50€. Pt. Huệ Hòa Ngô Thị Tâm 50€. Trần Thị 
Phúc & Trần Văn Danh 30€. Trần Thị Dương (Oldenburg) 50€. 
Nguyễn Thị Liên (Recklinghausen) 50€. Nguyễn Thị Diệp 
Thanh (Schorndorf) 20€. Nguyễn Đức Quang & Nguyễn Thị 
Thanh Thư và con Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Sonderborg/ 
Danmark) 50€. Phạm Văn Trường & Trần Thị Nguyên và 
các con Phạm Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Tuyết Ngân 50€. 
Lê Quỳnh Thư (St.Gallen/Schweiz) 100€. Phan Kim Anh 
(Sugenheim) 15€. Lê Thị Ngọc Anh (Sydals/Danmark) 50€. 
Đặng Hồng Việt (Torgau) 40€. Nguyễn Tố Loan (Gđ. Nguyễn 
Trân) (USA) 90,83€. Dr. Đặng Ngọc Lưu (Waghausel) 200€ 
HHHL Ông Nguyễn Văn Diệp. Bành Tâm Sơn (Wiesbaden) 
10€. Doan Lai Dinh (Wuppertal) 50€ HHHL Cụ Tham Loni 
Hen & Cụ Manh Muu. Nguyễn Thị Kim Chi (Laatzen) 100€ 
cúng dường Tăng Ni người Đức* Gđ. Diệu Tịnh (Berlin) 
100€. GĐPT VN tại Đức 300€. USA: Ẩn danh 3.738€. Thiện 
Hội 467€. Thiện Nhựt 467€. Châu Ngọc 935€. Thiện Vũ & 
Thiện Niệm 935€. Đồng Phước (Bielefeld) 200€. Đồng 
Ngọc („) 100€. Trần Trúc Quỳnh (Bremen) 200€. Đồng Thể 
& Nhuận Thân 50€. Diệu Liên (Hamburg) và Nguyên Đạo 
(Kiel) 500€ HHHL Bác Sĩ Thị Minh Văn Công Trâm. Tâm Thủy 
(Ulm) 100€ Minh Hải & Tâm Tịnh Phổ (Ulm) 100€. Thiện Vỹ 
& Thiện Tuệ (Stuttgar†t) 280€. Thiện Mãn, Thiện Nhã, Thiện 
Nam, Thiện Hồng & Thiện Châu (Stuttgart & Nũrnberg) 500€. 
Viên Tịnh (Ravensburg) 50€. Quý Phật Tử Ravensburg 100€. 
Friedrichshafen: Minh Phát & Diệu Phú 10€. Thiện Định & 
Tuệ Thanh Hải 10€. Giác Ngộ & Diệu Liên (Schweiz) 50€. 
USA: Gđ. Cô Đồng Từ 467€. Gđ. Pt Diệu Ngân 187€. Gđ. Đh 
Văn Thị Tịnh 187€. Diệu Hiếu Trần Phụng (Schweden) 500€. 
Cô Thông Chân (Hamburg) 100€. 


Quý Đạo Hữu & Phật tử cúng dường thực phẩm 
và bánh phát hành: 
Gđ. Chung & Hiền (Hamburg) 5 bao gạo. Sutjipto Eddy 50 
Kilo gạo. Gđ. Minh Hải (Delmenhorst) 1.020 bánh xu xuê. Gđ. 
Minh Đức (Delmenhorst) 630 bánh xu xuê. 

* Báo Viên Giác 
Hương Thu Vũ & Nguyễn Vũ 50€. Lê Thị Hoa (Stein) 50€. 
Trần Xuân Hòa 52€. Văn Công Tuấn (Kiel) 40€ Báo VG tặng 
Herrn Rattanavong & Herrn Lê Văn Hồng. Võ Trung Thư (Bad 
Pyrmont) 20€. Lê Thị Bích Duyên (Bergkamen) 30€. Trần 
Ngọc Em (Berlin) 20€. Trần Thị Yến Trang (Bonn) 20€. Đào 
Sari (Duisburg) 20€. Lương Hiền Sơn 20€. Nguyễn Văn Thinh 
25€. Gray Phùng Thị Mộng Điệp (England) 100€. Nguyễn 
Thị Phước (Nguyễn Năng Cường) (France) 50€. Phạm Thị 
Ngọc Diệp 100€. Frau Vương Ngô Anh (Vương Oan Nga) 
(Freiburg) 30€. Trần Hữu Minh (Grefrath) 30€. Nguyễn Ngọc 
Kham (Haar) 20€. Han Tai Van (Hamburg) 30€. Nguyễn Thị 
Sáu 20€. Bảo Phương Strau8 (Hannover) 30€. Lâm Thừa 
Trí (Ibbenbiren) 20€. Thi Bình Nguyễn-Drebelov (Jesteburg) 
30€. Đỗ Trọng Thanh (Lausanne/Schweiz) 100€. Micheal 
Trần (Lehrte) 20€. Fam. Nguyễn Phương (Mönchengladbach) 
20€. Nguyễn Khắc Tiến Tùng (Mũnchen) 20€. Phạm Thị Tuyết 
Hạnh (Mũnster) 30€. Võ Ngọc Khải (Neuss) 20€. Nguyễn Thị 
Kim Vinh (Nũrnberg) 26€. Nguyễn Thị Liên (Recklinghausen) 
50€. Nguyễn Đình Chương (Remscheid) 20€. Hàn Cường 
(Reutlingen) 20€. Trương Khánh Tuyết (Rheinberg) 20€. 
Lý Thị Kim Huê (Riedisheim/France) 50€. Huỳnh Minh Tân 
(Saarlouis) 20€. Nguyễn Thị Diệp Thanh (Schorndorf) 50€. 
Lương Hiền Nhơn (Schweiz) 30€. Lâm Thị Yến Nga (Seelze) 
20€. Lê Quỳnh Thư (St.Gallen/Schweiz) 100€. Hồ Minh Đa 
(Steinfur†) 20€. Nguyễn Thị Kim Hoa (Stutensee) 30€. Huỳnh 
Văn Thập (Stuttgart 100€. Hồ Văn Lực (Vilshofen) 30€. 
Vương Tai Hưng (Weil am Rhein) 20€. Huỳnh Thanh Long 
(Wiesbaden) 50€. Trần Thị Thu Thủy (Wilhelmshaven) 60€. 

* ẤN TỐNG 
Kính Thủy Sám : Lê Thi 200€. 

* TƯỢNG PHẬT 
- Tượng Quan Âm: Lâm Kim Khánh (Mönchengladbach) 
120€. Vũ Thị Vui 500€. Stefan Bittner (Chemnitz) 50€. 

- Tượng Dược Sư 
An Ho 3.000€. Đào Từ Hiền 100€. Diệu Lan Nguyễn Cúc Mai, 
Phước Quý Nguyễn Hữu Tình, Phước Bình Nguyễn Đình An, 
Phước Hải Nguyễn Hoài Nam, Diệp Ngọc Trân Hanel Mike 
Loan và gia đình 100€. Đồng Bình Bùi Thị Thái 100€. Dương 
Thu Hoa 1.000€. Dương Tu Cường 100€. Gđ. HL Diệu Thới 
Phạm Thị Ngọc Loan 220€. Qđ. HL Vi Văn Tư 500€. Gđ. Pt 
Đồng Ngọc Phạm Thị Thúy Trinh 100€. Gđ. Pt Từ Đường 
100€. Gđ.P† Cao Văn Dũng & Nguyễn Thị Thư 50€. Gđ.Pt 
Chánh Đức Định 40€. Gđ.Pt Đặng Quốc Chí & Lý Tô 50€. 
Gởđ.Pt Diệu Hòa Trần Thị Hiền & Dennys Strohmann 30€. 
Gđ.Pt Diệu Mỹ 30€. Gđ.P† Diệu Sơn Trần (Larws) Ngọc Thủy, 
Andreas Laws, Tâm Huệ Hứa Ngọc Cúc 300€. Gđ.Pt Đồng 
Hoa Nguyễn Thị Thu Hương 30€. Gđ.Pt Đồng Kim Ngụy 
Minh Thúy 50€. Gđ.Pt Đồng Liên Nguyễn Thị Kim Hoa, Liên 
Hương Trương Thị Lộc 200€. Gđ.P† Đồng Nhan La Thị Ngọc 
Dung, Nguyễn Hữu Châu & Đồng Lạc Nguyễn Hùng Anh 
20€. Gđ.Pt Đồng Phước Phạm Thị Lanh, Đồng Hiếu Nguyễn 
Thị Thu Thảo, Đồng Nhã Nguyễn Thị Huyền Trang, Đồng 


92 I VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 202% 


Trí Phạm Văn Toàn & Đồng Huệ Phạm Ánh Nhi 250€. Gđ.Pt 
Đồng Quang & Đồng Chiếu 30€. Gđ.Pt Đức Hinh & Thiện 
Khai 100€. Gđ.Pt Huyền Ngọc Lý Thị Hương, Mỹ Hiền Lư Yến 
Phương & Chenge Đức Thiện Nhơn 50€. Gđ.Pt Huỳnh Ngọc 
Phương & Ngô Chánh Đạt 20€. Gđ.Pt Minh Đức Huỳnh Văn 
Thương, Diệu Trí Huỳnh Thị Ngọc Hà, Diệu Phượng Huỳnh 
Thị Ngọc Châu, Thiện An Diệp Hoài Xương, Diệu Quang Lục 
Huệ Linh, Đồng Vân, Đồng Ngân & Đồng Tú 200€. Gđ.Pt 
Minh Hậu Huỳnh Công Hải 20€. Gđ.Pt Minh Huyên, Thiện 
Nhã & Thiện Mẫn 300€. Gđ.Pt Ngọc Cẩn Trần Thị Lan 50€. 
Gớđ.Pt Nguyễn Thị Kim Chi & Nguyễn Văn Ánh 100€. Gđ.Pt 
Nguyễn Thị Uyên 50€. Gđ.Pt Nguyễn Trung Thảo & Viên 
Hồng Nguyễn Thái Bạch Hồng 50€. Gđ.P† Nhân Sinh Phạm 
Huỳnh Ái Nhân, Phạm Mỹ Ngọc & Phạm Mỹ Phương 50€. 
Gđ.Pt Nhuận Thanh Mai Thị Danh 50€. Gđ.Pt Phạm Hoài 
Yến Linh 50€. Gđ.Pt Tâm Giới Đức 30€. Gđ.Pt Tâm Mỹ Trần 
Thị Mỹ Châu, Ngọc Phước Quách Thị Chuông, Đồng Hòa 
Trần Johnny, Jule Emma Gehrt & Đồng Nhã Trần Tony 500€. 
Gđ.Pt Tâm-Đồng Nhiên, Đồng Nhã, Đồng Nghĩa & Đồng Huệ 
50€. Gđ.Pt Thiện Danh Nguyễn Thị Ánh Hồng, Thiện Phú, 
Bé Amy & Accettura Nguyễn (4 tuổi) 100€. Gđ.P† Thiện Đức 
Huỳnh Lê Diệu Phước, Thiện Hậu, Thiện Huy Lại Ngọc Vinh, 
Lại Huỳnh Thiện Xuân & Lại Huỳnh Thiện Mỹ 100€. Gđ.Pt 
Thiện Hỷ Lê Thị Ngọc Hân &. Tiên Dân Quyền 150€. Gđ.Pt† 
Thiện Kim & Diệu Liên 50€. Gđ.Pt Thiện Vũ Nguyễn Thị Kim 
Oanh 100€. Gđ.Pt Trần Thị Ngọc Thúy 20€. Gđ.Pt Viên Đào 
Nguyễn Thái Bạch Đào 50€. Gđ.Pt Viên Mai Nguyễn Thái 
Bạch Mai 10€. Gđ.Pt William Thai 200€. Gđ.Pt Wong Thục 
My 50€. Linh Hai Do 50€. Phi Holste Hoang 30€. P†t Chân An 
Võ Ngọc Cát Tường và Nhóm bạn 100€. Pt Diệu Đức Hoàng 
Bích Nga 20€. Pt Diệu Hà 100€. Pt Huệ Phước Đặng Trần 
Nhật Minh 25€. Pt Liễu Đạt Trần Thị Hiền 20€. Pt Nhật Phúc 
20€. Pt Quang Tiết 20€. Pt Viên Hòa 10€. Pt Viên Trung 10€. 
Pt. An Thoát Dương Thu Minh Hằng 50€. Pt. Diệu Hoa 20€. 
Pt. Đồng Hạnh Lư Mỹ Phương 25€. Pt. Thiện Bạch (Xuân) 
20€. Pt. Viên Bình 50€. Pt. Viên Đồng 30€. Pt. Viên Nghiêm 
Bành Minh Thành 300€. Sư Cô TN Hạnh Bình, Thiện Đức, 
Thiện Hậu, Thiện Huy, Thiện Xuân & Thiện Mỹ 250€. Sư Cô 
TN Tuệ Đàm Giác 50€. Thầy Thích Phước Hội và Gđ. Pt Diệu 
Thỉnh 500€. Thích Hạnh Lý 300€. Thích Hạnh Nhẫn 3006. 
Thiện Đạo Nguyễn Anh Tú 10€. Thiện Nam & Thiện Hồng (Hà 
& Phương) 50€. Tính Trúc & Tính Nghiêu 200€. Trần Anh Tuấn 
40€. Trương An Ly 50€. Võ Đình Trọng 100€. Vương Kim An 
80€. Vương Kim Huệ 100€. Vương Kim Hương 100€. Vương 
Kim Lợi 50€. Vương Kim Mai 50€. Vương Kim Tín 120€. Gđ. 
Thầy Thích Phước Quang (Soman Wang Chen) (Canada & 
ViệtNam) 200€. Gđ.Pt Diệu May Trần Thị May (Bính Thân), 
Minh Tú Nguyễn Văn Trình (1953), Nguyễn Trần Mỹ Phương 
Kimber Luy Pd Huệ Thảo (1996) & Minh Hiếu Nguyễn Tài 
Tim (1994) (England) 300€. Staron Jennifer Ngọc Phượng & 
Staron Peter (Hamburg) 300€. Gđ. Chị Vân Mo (Hannover) 
3.000€. Gđ. Đồng Độ Nguyễn Thị Minh Sáu & Đồng Nhã 
Dương Trần Thanh 3.000€. Gđ. Đồng Lực Vũ Văn Cường & 
Đồng Ngọc Nguyễn Thị Thái Chinh và Đồng Khang Vũ Chloe 
3.000€. Gđ. Phạm Thị Thanh Hằng 30€. Pt. Quảng Ngộ & 
Diệu Hiền 200€. Lữ Thị Mỹ Hạnh (Laatzen) 500€. Pt. Đồng 
Kiện Diệu Xuân (Lũbeck) 150€. Lý Trung Hà (Osnabrick) 100€. 
* Phật Đản 
Diệu Phi Nguyễn Phương Danh 20€. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 


50€. Pt. Nguyên Trí & Diệu Hạnh Nguyễn 50€. Trần Thị Quang 
100€. Lương Thị Kim Phụng (Bielefeld) 80€. Lâm Thanh 
Tùng (Dũsseldorf) 20€. Trịnh Văn Thinh & Nguyễn. Thị Tám 
(Essen) 60€. Mme Lê Anh Nguyễn (France) 30€. Diệu Ngọc 
& Quảng Tâm (Karlsbach) 50€. Nguyễn Thị Tâm (Lehrte) 20€. 
Diệu Đức Hoàng Bích Nga (Nieder-Olm) 10€. Li, Trần Thúy 
Phượng (Pforzheim) 50€. Tô Khải Đức (Schweinfurt) 20€. 
Trương Văn Ký (VS. Villingen) 50€. 


* Vụ Lan 
Trịnh Văn Hi 40€. Trương Văn Ký (VS. Villingen) 50€. 

* Sửa Chùa 
Hồ Minh Đa (Steinfur†) 50€. 

* Đèn Dược Sư 
Mme Lê Anh Nguyễn (France) 30€. 

* TỪ THIỆN XÃ HỘI 
-Cô nhi, Cùi, Mù & Dưỡng lão: Dr. Hoàng Cương Nguyên 
8. Dr. Nguyễn Thị Minh Ngọc 50€. Lê Thị Hoe 20€. Lưu Hạnh 
Dung 50€. Pt. Nguyễn Thu Hương (Hanna Nguyễn) 10€. 
Trương Mỹ Châu 50€. Đào Thị Hồng Nguyên (Edewecht) 
100€. Trần Thị Phúc & Trần Văn Danh (Nũrnbetrg) 30€. Pt. 
Nguyễn Hải An Erwin (Gro8breitenbach) 10€. Pt. Nguyễn 
Thùy Dương (Laura Nguyễn) 10€. Pt. Nguyễn Văn Hữu & 
Diệu Thúy Nguyễn Thị Ngọc Thúy 10€. Phi Nam (Karlsruhe) 
30€. Nguyễn Thị Gia Tuyết (Mũnchen) 30€. 
-Nổi cháo tình thương: Phạm-Nguyễn Thị Thu Thủy 
(Belgique) 100€. 
-Mồổ mắt tìm lại ánh sáng: Phi Quang (Karlsruhe) 30€. Trần 
Thị Phúc & Trần Văn Danh (Nũrnberg) 30€. Trương Văn Ký 
(VS. Villingen) 50€. 
-Phóng sanh: Đào Thị Hồng Nguyên (Edewecht) 50€. 
Trương Văn Kỳ (VS. Villingen) 50€. 

* Học Viện Phật Giáo Viên Giác 
Đặng Tiến-Giới Hương 1.000€. Đại Đức Chúc Hiếu 466€. 
Đồng Huệ Hoàng Thị Phúc 500€. Gđ. Trần Trúc 300€ HH 
cho anh Trần Tuấn Kiệt. HL Hứa Thị Quý 350€. Nguyễn Ái 
-Christine 500€. Nhuy H. Le 928,33€. Phạm Thị Kim Hường 
3.000€. Sư Cô Chân Đàn 1.500€. Sư Cô Tuệ Thiện 1.000€. 
Tạ Văn Hợp & Lê-Tạ Thị Bạch Huệ 1.500€. Tịnh Nghiệp Trần 
Thị Yến Vy 1.500€. Trần Thị Diệu An & Nguyễn Văn Phát 
5.000€. Trần Thị Yến Vy 1.500€. TT Thích Hạnh Hòa 1.500€. 
Tu Viện Bồ Đề 1.839,68€. Tuệ Mạnh - Nguyên Phúc 50€. Võ 
Thị Mỹ 600€. Võ Thị Tuốt (An Giang/Việt Nam) 100€. Phạm 
Trung Hà (Augsburg) 100€. Anh Kiệt Quảng Thanh (Dallas/ 
USA) 466€. Phù Thị Lánh Tâm Thành (Đan Mạch) 1.000€. Pt. 
Diệu Khiết 200€. Tịnh Thất Bảo Liên 1.000€. Mme Lê Anh 
Nguyễn (France) 100€. Chánh Đức Đinh (Hamburg) 100€. 
Đồng Bạch Nguyễn Thị Liên (Hannover) 1.000€. Sư Phụ (Tổ 
đình Viên Giác) 7.101€. Trần Minh Ngọc 1.500€. Chị Diệu 
Hiền (Houston/USA) 187€. Trần Thị Thanh Thúy (Diệu Ngọc & 
Quảng Tâm) (Karlsbach) 1.500€. Gđ.Pt Trần Văn Khoa (KöIn) 
120€ HHHL Ân Đạt Nguyễn Khoa Thành mất ngày 19.03.24 
tai nạn giao thông tại Krefeld. Trần Thị Phúc & Trần Văn Danh 
(Nũrnberg) 30€. Bạn cô Đồng Từ (San Jose/USA) 187€. PT 
Đồng Từ 1.869€. Pt. Từ Bi Nguyện 953€. Sư Cô TN Hạnh Trì 
(USA) 11.434,31€. Trần Hữu Lễ & Nhật Hưng (Schweiz) 200€. 
TT Thánh Trí (Chùa Bồ Đề) (Seatle/USA) 953€. Vũ Quang Tú 
(Seelze) 1.500€. Nguyễn Tuyền (USA) 898,5€. Nhụy H. Lê 
953€. Phạm Hoàng Minh 165,7€. Pt. Minh Nguyện 953€. Sư 


VIÊN GIÁC | 9 


Minh Bảo (Tịnh xá Quán Âm) 93€. Thanh Hiền 5462,51€. Thầy 
Phổ Tấn (Chùa Liên Hoa) 466€. Thầy Trung Thành 1402€. Tu 
Viện Bồ Đề 1.356,5€. Lê Thị Tuyết (Wien/Österreich) 1.500€. 
Thích Phước Hội (Wilhelmshaven) 2.500€. Bành Tâm Sơn 
(Wiesbaden) 20€. 

*Học bổng Tăng Ni: 
-Ấn Độ: Ẩn danh 100€. 
-Việt Nam: Bành Tâm Sơn (Wiesbaden) 20€. 


* Quảng cáo 
Đông Nam Reisen 530€. Hoa Le Finanztransfer GmbH 530€. 
Ngô Phú Hải (Berlin) 280€. Mai Lam (Oldenburg) 1400€. 


ĐỊNH KỲ (Tháng 3 &. 4 / 2024) 

Chöling 600€. Christian Leupold 60€. Đặng Quốc Minh 20€. 
Đào Thị Hiền 20€. Diệu Khai, Diệu Ngọc & Quảng Tâm 100€. 
Đỗ Thái Bằng 60€. Đỗ Thị Hồng Hạnh 10€. Đoàn Thanh Vũ 
Phước 20€ HHHL Bà Đồng Phước Võ Thị Hai. Đồng Giới 
Nguyễn Thị Thu 20€. Đồng Hoa & Thiện Mỹ 10€. Gđ. Nguyên 
Huệ - Diệu Mẫn 100€. Gđ. Thiện Nam & Thiện Hồng 20€. 
Hà Đoàn Thục Như 1000€. Hà Ngọc Kim 50€ HHHL Diệu 
Hạnh Đinh Thị Hợi. Hồ Thị Nguyệt 50€. Hoàng Thị Nhung 
20€ HHHL Hoàng Văn Lịch. Hoàng Thị Phúc 20€. Hoàng Thị 
Tân 120€. Hồng Nghiệp Phan Quỳnh Trâm 10€. Hứa Thiện 
Cao 10€. Hue Wollenberg 20€. Kim Loan Lâm Thị Maier 20€. 
Lâm Đức Toàn 10€. Lâm Thị San 20€. Lê Minh Sang 60€. Lê 
Thị Ngọc Hân 100€. Lê Thị Tiến 50€. Lê Thùy Dương 20€. Lê 
Văn Đức 20€. Lý Kiến Cường 50€. Manuela Horn 20€. Ngô 
Thị Thắng 20,46€. Nguyễn Ngọc Đương 10€. Nguyễn Hoàng 
Vũ & Nguyễn Thị Thanh Phương 20€. Nguyễn Hữu Mừng 
Chi 20€. Nguyễn Liên Hương 40€. Nguyễn Quang Hùng 30€. 
Nguyễn Quốc Định 30€. Nguyễn Thị Diệu Hạnh 40€. Nguyễn 
Thị Hiền 20€. Nguyễn Thị Hồng Anh 500€. Nguyễn Thị Hồng 
Quyên 20€. Nguyễn Thị Kim Lê 20€. Nguyễn Thị Minh Sáu 
40€. Nguyễn Thị Ngọc Lan 20€ HHHL Mẹ Đồng Phước 
Nguyễn Thị Phụng. Nguyễn Thị Ngọc Thảo 50€. Nguyễn Thị 
Thắm 20€. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 20€. Nguyễn Thiện Đức 
60€. Phạm Thị Mai & Minh Trương 40€. Phạm Văn Dũng & Đỗ 
Thị Cúc 12€. Phan Đình Du 100€. Phan Thị Dương 25,56€. 
Phan Thị Lan 20€. Phùng Văn Thanh 20€. Quách-Lê Thị Kim 
Thu 50€. Rafael Adam Spyra 20€. Sabine & Phan Trương 
Trần Vũ 100€. Spyra Tu Binh 20€. Tạ Thị Ngọc Dung 60€. 
Thái An Gian 200€ (Định kỳ trọn năm). Thái Kim Sơn 80€. 
Thái Quang Minh 200€. Thị Bích Lan Nguyễn & Erhart 30€. 
Thị Thiện Phạm Công Hoàng 50€. Thiện Chơn Ngô Quang 
Vinh 40€. Thiện Độ Ngô Quang Đức 80€. Thiện Nam & Thiện 
Hồng 50€. Thiện Thủy Vũ Thị Xuyến 30€. Tôn Thúy 40€. Trần 
Mạnh Thắng 100€. Trần Ngọc Diễm 10€. Trần Tân Tiếng 22€. 
Trần Thị Kim Lệ 10€. Trần Thị Ngọc Anh (Trần Lăng Hía) 20€. 
Trần Thị Thanh 30€. Trần Thị Thu Thủy 10,22€. Trần Văn Dân 
15€. Trương Ngọc 10€. Tu Binh Spyra 20€. Uông Minh Trung 
20€. Viên Tú Nguyễn Thị Anh 20€. Võ Thị My 20,46€. Võ Thị 
Mỹ 20€. Võ Văn Hùng 30€. Vũ Đình Đức 30€. Vũ Quang Tú 
100€. Vũ Thị Tường Nhân 20,46€. Young Thị Thanh 30€. 


TU VIỆN VIÊN ĐỨC 
(01.01.2024 - 31.03.2024) 


TAM BẢO 
ĐH. Quách Thị Phương & Văn Khánh 130€. Quan La 50€. 
Thanh Hương Bauer 30€. Thầy Đồng Văn 50€. Thiện Kính 


Liêu Thái Hòa 300€. Thiện Quý Ngô Nguyên Minh Châu 
20€. Trần Đức Thanh 20€. Trần Hoàng Minh 90€. Trần Mạnh 
Thắng 150€. Trần Thị Hồng 30€. Trần Thị Nga 30€. Trần 
Thị Nở 110€. Trần Thị Tân 50€. Trần Thị Thu Hằng 30€. Tuệ 
Mạnh Nguyên Phúc 50€. Tuệ Ngưỡng Huỳnh Văn Hoài & 
Từ Nghi Nguyễn Thị Kiều Hạnh 50€. Ulm Vũ Thanh Hương, 
Ngọc Thu, David Uhl & Thu An 55€. Vạn Dũng 20€. Võ Ngọc 
Quỳnh My 20€. Vũ Đình Đức 45€. Vương Kim Mai & Dương 
Tu Cường 50€. Vương Thúy Nga 50€. Gđ. Phạm Xuân Tuấn 
(AIbstadt Ebingen) 50€. Phan Thị Phương (Arbon-Swiee/ 
Schweiz) 50€. Nguyễn Thị Định (Bad Waldsee) 60€. Nguyễn 
Văn Hải 30€. Nguyễn Thị Hà (Biberach) 30€. Hoàng Sang Lưu 
(Biberach/Ri8) 20€. Nguyễn Thị Minh Phương (Erbach) 30€. 
Phạm Quốc Huy & Lâm Hà Mi Anna (Filderstadt) 50€. Gđ. 
Mạch Khung (Friedrichshafen) 50€. Ho Le 100€. Lưu Phước 
Lai 30€. Nguyễn Đức Thinh & Phạm Thu Hương 100€. Phạm 
Thị Hạnh 50€. Vũ Văn Hùng & Nguyễn Thi Hương Huyền 50€. 
Fam. Phạm (Gũnzburg) 100€. Lê Thị Hòa (Heimenkirch) 20€. 
Nguyễn Hương (Immenstadt) 100€. Scherer Nguyễn Bích 
Thủy (Kampten) 20€. Nguyễn Thị Ánh (Kempten) 50€. Gđ. 
Nguyễn Thị Hồng Bích (Konstanz) 100€. Hằng, Hiếu &. Jens 
100€. Jens Nguyen & Jens Hang Hieu 50€. Mai Thị Ngọc 
20€. Nguyễn Xuân Trung & Phạm Thị Hiền và Julia Dang, 
Alex Nguyen 30€. Phạm Văn Thuần 30€. Vợ chồng Mạnh & 
Thương 30€. Gđ. Ẩn danh (Lindau) 30€. Gđ. Nhung & Minh 
50€. Hà Thị Phương 40€. Nguyễn Mai Xuân & Lan Nguyễn 
20€. Nguyễn Văn Tiến 100€. Nguyễn Việt Vương 10€. Trần 
Thị Lan Anh (Lindau Bodensee) 50€. Gđ. Lâm Nguyễn 
(Lindenberg) 100€. Gđ. Vũ Văn Hưng 20€ HHHL Vũ Tiến 
Đạt. Minh Thư 20€. Nguyễn Thị Hải Minh 20€. Trương Bích 
Thủy 50€. Tạ Xuân Hồng & Nguyễn Thị Huyền và Tạ Hương 
Quỳnh, Tạ Huyền Mi (Lindenberg im Allgäu) 20€. Dương Thị 
Thanh Pha (Lustenau) 50€. Hà Quốc Thanh & Hà Thu Lan 
(Memmingen) 30€. Gđ. Hiêng Thủy (Nonnenhorn) 100€. Gđ. 
Ngô Văn Chia (Österreich) 20€. Gđ. Sơn & Lệ 50€. Gđ. Tâm 
Sơn 50€. Đào Xuân Thái (Pfullendorf) 20€. Gđ. Vũ Ngọc Tuấn 
& Ngô Thị Phương Thảo 50€. Gđ. Hùng & Mừng (Reutlingen) 
50€. Dương Vinh (Schramberg-Sulgen) 20€. Đồng Thảo 
(Schweiz) 20€. Giác Ngộ - Diệu Liên 50€. Trương Thị Cúc 
Hoa 20€. Vương Kim Anh 50€. Gđ. Tuấn & Thy (Senden) 50€. 
Gđ. Nguyễn Sơn Tùng (Sigmaringen) 50€. Thái Sơn 20€. 
Gđ. Crepaz (St.Gallen/Schweiz) 50€. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
(Stuttgart) 50€. Lê Thị Duyên (Ukraina) 20€. Bành & Quế 50€. 
Bành Hên 110€. Bùi Quang Trọng & Vũ Thị Thúy Hường 100€ 
HHCĐ Trần Việt Thắng Pd Đồng Lợi. Cao Xuân Hải 100€. 
Chu Thị Thu Hương 50€. Công Thanh Dương 50€. Đặng Thị 
Em 20€. Đào Thúy Lan & Trần Anh Phúc và Trần Đức Thanh 
300€. Diệu Hòa Huỳnh Thị Thanh Hà 120€ (Định kỳ). Diệu 
Ngọc & Quảng Tâm 60€. Diệu Phương 30€. Diệu Phương 
Huỳnh Ngọc Châu 130€ HHHL cho Mẹ, Ba chồng và cháu. 
Đỗ Văn Vinh 30€. Đoàn Thúy Lan 100€. Đồng Dung Nguyễn 
Thu Trang 30€. Đồng Lợi Trần Việt Thắng 180€. Đồng Ngọc 
Đào Thúy Uyên 150€ (Định kỳ). Đồng Quý 50€. Đức Trí & 
Diệu Như 50€. Dương Thị Ngọc Liên 30€. Dương Thị Nhung 
& Vũ 20€. Fam. Ho & Moll 50€. Fam. Phạm 50€. Fam. Phạm 
Vốn 30€. Florian Simmendinger 300€. Gđ. Hải Lành 20€. Gđ. 
Hùng, Mỹ, Vinh & Hào 50€. Gđ. Huỳnh 50€. Gđ. Huỳnh Cuối 
Liếu 20€. Gđ. Phạm Thị Cúc 50€. Gđ. Phạm Thị Kim Nhung 
100€. @đ. Phương & Phú 70€. Gđ. Sơn & Tân 50€. Gđ. 
Trương Văn Tấn 50€. Gđ.Pt Định Xuân Hùng & Nguyễn Thùy 


94 | VIÊN 6IÁC //! SỐ 261 NĂM THỨ 45 - THÁN 8 NĂM 2024 


Kinh 500€. Giác Ngộ Diệu Liên 40€. Helen Trịnh Ngọc Thảo 
150€. Hồ Thị Thanh Bình 60€. Hoàng Thế Lộc & Nguyễn Thị 
Loan 100€. Hoàng Thị Miên 20€. Hoàng Thị Mỹ 20€. Julia 
Moleker 20€. Kevin Lam 5€. Kim Loan Lâm Thị Maier 45€. Lai 
Trung Việt & Lo Thi Phương 60€. Lê Thị Huê 120€. Lê Thị Kim 
Loan 60€. Lê Thị Thêu 50€. Lê Thị Thúy 100€. Lê Thúy Hà 
30€. Liêu Thái Hòa 1.290€. Lương Văn Du 50€. Mỹ & Ngân 
50€. My Hao Handels UG Haftungsbechränk 300€. Ngô Mỹ 
Hoàng 50€. Ngô Thị Mỹ Lâm & Ngô Thị Mỹ Liên 25€. Nguyên 
Bổn & Chúc Đạo 10€. Nguyễn Huyền Trang 100€. Nguyễn 
Thị Kim Dung 150€ HHHL Thanh Tran Trần Hữu Phú. Nguyễn 
Thị Lan Anh 30€. Nguyễn Thị Minh Phương 60€. Nguyễn Thị 
Nhiều 50€. Nguyễn Thị Thủy 20€. Nguyễn Thị Thúy Hà 20€. 
Nguyễn Tuyết Xinh 90€. Nguyễn Văn Trải & Hồ Thị Diệu My 
40€. Nhã Ngân 10€. Nhã Vân 10€. Nhuận Tâm Lưu Kha Thu 
Hương 20€. Phạm Thái Hùng 15€. Phạm Thị Anh 10€. Phạm 
Thị Gia Huy & Phạm Thị Gia Hiếu 40€. Phan Trieu Han 50€. 
Pt. Đồng Dung Nguyễn Thu Trang 10€. Pt. Trần Thành Trung 
100€. Simmendinger Thị Ngọc Hiền (Waiblingen) 50€. Diệu 
Duyên Nguyễn Thanh Dung (Wangen) 60€. Quyên Trần 50€. 
Quỳnh Trần 50€. Trần Trang Vy 10€. Nguyễn Thị Kim Trang 
(Wangen/Allgäu) 10€. Gđ. Lê Xuân Việt & Nguyễn Ngọc Ánh 
và Lê Ngọc Huyền My (Weingarten) 50€. 


* 


* * 


Khi chuyển tịnh tài cúng Chùa, xin quý vị vui lòng ghi vào 
mục (Verwendungszweck = mục đích cho việc gì) để văn 
phòng dễ làm việc. Quý vị ở xa ngoài nước Đức cũng có thể 
gửi tiền mặt hoặc Cheok trong thư, có thể gửi thường hoặc 
bảo đảm về chùa. Xin thành thật cám ơn quý vị. 

Tất cả mọi sự Cúng Dường định kỳ hoặc những lễ lạc 
khác cho Chùa, quý vị đều có thể lấy Giấy Khai Thuế lại 
(bằng tiếng Đức) để cuối năm quý vị có thể khai khấu trừ 
thuế với Chính Phủ. Quý vị nào cần, xin liên lạc về Chùa 
qua Email: pagodevg2020@viengiac.de bằng thư hoặc điện 
thoại, cho đến cuối tháng 4 mỗi năm; chúng tôi sẽ gửi giấy 
đến quý vị. 

Quý vị chuyển tịnh tài về Chùa Viên Giác, xin chuyển vào 
Konto mới như sau: 

Congr.d.Verein Vietn.Buddh.Kirche Abteilung i¡.d 
Sparkasse Hannover 

Konto Nr. 910 403 066 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66 


Chùa Viên Giác có số Konto riêng cho 
Học Viện Phật Giáo Viên Giác như sau: 
Vien Giac Institut 

Konto-Nr.: 910 570 655 

BIC: (Swift-Code): SPKHDEHXXX 
IBAN: DE 90 2505 0180 0910 5706 55 
Sparkasse Hannover 


Ngoài ra Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg có số Konto 
như sau: 
Kloster Vien Duc 
BIC: SOLADES1RVB 
IBAN: DE53 6505 0110 0111 3020 68 
Kreissparkasse Ravensburg 


Ngày....... tháng. ........ năm 20 .... 
PHIẾU ỦNG HỘ BÁO VIÊN GIÁC 
Số hiệu độc giả (SH) .....................................-.- 


ni 02401111 1n TT... .ẽ 
5I-02017. 7®... ....ẽốẽẽ.ẽ 
RF54=n I2... ốc 
Số tiền 
Giấy chứng nhận khai thuế : Có Không 
Độc giả mới Độc giả cũ 


Nếu thay đổi địa chỉ nhận báo, xin ghi rõ địa chỉ cũ dưới đây : 


Congr.d.Verein Vietn.Buddh.Kirche Abteilung i¡.d 
Sparkasse Hannover 
Konto Nr. 910 403 066 
BIC: SPKHDE2HXXX 
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66 


*Thông tin nhò đăng của Hội VAF Đức Quốc 


Danh sách Mạnh Thường Quân Ủng Hộ Tu Sửa 
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, từ 03.03. đến 
10.05.2024. 

Ho Dinh Tuan 100€ ; Ô thị Hai (Mepen)100€ ; Đoàn thị Khanh 
(Iyon-Pháp)100€; Nguyen Xuan Tien 100€ ; Huỳnh thị Mỹ- 
Huấn (Hamburg) 50€; Trần Ngọc Tiến (Hamburg) 50€; Phạm 
Công Hoàng (Tostedt) 20€. Đại diện Hội VAF tại Đức Quốc, 
chúng tôi kính xin Quí Vị Lãnh đạo các Tôn giáo, Quí Tổ chức 
Hội Đoàn và Quí Đồng Hương xin tiếp tục phổ biến rộng rãi 
đến Đồng hương; Xin ủng hộ Tiền góp phần chỉnh tu lại Nghĩa 
Trang Quân Đội Biên Hòa. Nơi đó cũng là Di tích lịch sử của 
những người đã Hy sinh vì Tổ Quốc và Tự do của Miền Nam 
Việt Nam. Quí Vị có thể chuyển qua Trương Mục (Konto). 
Sparda-Bank Hamburg eG. Tên: Thi Bich Lien Dam. 
IBAN:: DE47 2069 0500 0001 6300 75 
Verwendungszweck: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. 
Số tiền này chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển về cho Đại 
diện VAF tại Việt Nam thực hiện và sẽ lập Danh sách của 
Qưí Vị gởi về Hội VAF tại Hoa Kỳ trên trang mạng. www. 
t†inhdongdoi.org ; Facebook VAF Foundation và nhờ đăng 
tải trên báo Viên Giác Hannover Germany. 
Xin chân thành cám ơn Qưí Vị. Đại diện VAF ở Đức Quốc. 
Nguyễn Tích Phùng. E-mail : phungnguyen34@gmail.com 
*Tìm người thân 
Anh Nguyễn Ngọc Minh (là anh ruột của anh Nguyễn Ngọc 
Châu), sinh 26.7.1958 ở Sài Gòn, hiện đang sống ở đâu hoặc 
có ai biết anh Minh xin liên lạc với: Ngũ Thời Trọng, Tel +49 
176 4887 1932. 


*Tìm người ỏ cùng (Mũnchen) 

Tìm người ở cùng, có phòng riêng, tu theo „Niệm Phật vãng 
sanh Tịnh Độ“. Địa điểm Mũnchen, khu yên tĩnh, phòng trong 
một Reihenhaus. Liên lạc điện thoại: Nguyễn Đào: 089/ 4613 
9642 


VIÊN GIÁC | 95 


> CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIÊN GIÁC 


Vien Giac InsHtut 
Konto-Nr.: 910 570 655 
BIC: (Swift-Code): SPKHDEHXXX 
IBAN: DE.90 2505 0180 0910 570655 
S5parkasse Hannover 


> CỨNG DƯỜNG TỔ ĐÌNH VIÊN GIÁC 
xin chuyển vào Konto mới như sau: 


Coner.d.Verern Vietn.Buddh.Krrche Abtellung 
1.d Sparkasse [laninouer 


Konto Nr. 910 403 066 
BIC: SPKHDE2HXXX 
IBAN: DE40 2505 01800910 4050 66 


> CÚNG DƯỜNG TU VIỆN VIÊN ĐỨC 
Ở RAVENSBURG 


Kloster Vien Duc 
BIC: SOLADES1RVB 
IBAN: DE53 6505 01100111 3020 68 
Kreissparkasse Ravensburg 


Foto: LIƒ Ostlãnder 


TỔ ĐÌNH VIÊN GIÁC 


Karlsruher Str. 6 
30519 Hannover - GERMANY 
Tel. 0511 / 879630 - Fax 0511 / 87 941 200 
Homepage: http://www.viengiac.info 


E-mail: todinh@vieng1ac.info 


